Trung Bộ Kinh 


TẠP 3 


101. Kinh Devadaha 
(Devadaha sutta) 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). 
Devadaha là một thị trần các Sakka. Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”". 


"--Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tyỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Phàm cảm giác gì con 
người này lãnh thọ, lạc thọ, khô thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, 
tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, 
sẽ không có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiến 
đến tương lai, nghiệp đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khổ 
được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do 
cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận". 


Nây các Tý-kheo, lý thuyết các Nigantha (Ni kiền tử) là 
vậy. Nầy các Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, Ta đi đến các 
Nigantha và nói như sau: 


"-- Chư Hiền Nigantha, có đúng sự thật chăng, các Ông 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Phàm cảm giác gì 
con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, 
đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các 


6 T01. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không 
có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt, do nghiệp 
đoạn diệt khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ 
được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ 
được diệt tận?" 


Này các Ty-kheo, nêu các Nigantha ây, khi được Ta hỏi, 
tự nhận có nói như vậy, Ta liên nói như sau: 


"-- Chư Hiền Nigantha, các Ông có biết: "Trong quá 
khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu?” 

"-_ Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"-- Chư Hiền Nigantha, các Ông có biết: "Trong quá 
khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác 
nghiệp?" 

"-- Thưa Hiền giả, không như vậy. 

".- Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: "Chúng tôi có 
tạo ác nghiệp như thê này hay như thê kia?" 

"-- Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"._ Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: "Khô mức độ 
như thê này đã được diệt tận hay khô mức độ như thê này 
cân phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khô mức độ như 
thê này, tât cả khô sẽ được diệt tận?" 

"_- Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"_- Chư Hiền Nigantha, các Ông có biết: "Sự đoạn tận 
các bât thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các 
thiện pháp?” 

"__ Thưa Hiền giả, không như vậy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 7 





".- Chư Hiền Nigantha, như các Ông đã nói, các Ông 
không biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi 
không hiện hữu"; các Ông không biết: "Trong quá khứ, 
chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; 
các Ông không biết: "Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này, 
hay như thế kia"; các Ông không biết: "Khô mức độ như thế 
này đã được diệt tận, khổ mức độ như thế này cần phải được 
diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả 
khổ sẽ được diệt tận"; các Ông không biết: "Sự đoạn tận các 
bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện 
pháp”; sự tình là như vậy, thời có hợp lý chăng, khi các Tôn 
giả Nigantha lại trả lời: "Phàm cảm giác gì con người này 
lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, tất cả đều 
do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các 
nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không 
có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương 
lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp được đoạn diệt, khô 
được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do 
cảm thọ được đoạn diệt tất cả khổ thọ sẽ được diệt tận?". 


"-- Chư Hiền Nigantha, nếu các Ông được biết: "Trong 
quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; 
các Ông được biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác 
nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp"; các Ông được biết: 
"Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này, hay như thế kia"; 
các Ông được biết: "Khổ mức độ như thế này đã được diệt 
tận, hay khô mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay 
với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được 
diệt tận": các Ông được biết: "Sự đoạn tận các bất thiện pháp 
ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; sự tình 
là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả 
lời: "Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khô 
thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá 


ỡ 101. Kinh Devadaha (Devadaha suffq) 





khứ với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ; với sự 
không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương 
lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn 
diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khổ đoạn 
diệt, cảm thọ được đoạn diệt, do cảm thọ được đoạn diệt, tất 
cả khô sẽ được diệt tận". 


"_- Chư Hiền Nigantha, ví như một người bị mũi tên 
băn, mũi tên được tâm thuốc độc rất dày. Người ấy do nhân 
cảm xúc mũi tên, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, 
thống khổ. Bạn bè, bà con huyết thông. của người ấy mời một 
y Sĩ giải phẫu đến. VỊ y sĩ giải phẫu lấy dao cắt rộng miệng 
vết thương. Người ấy do nhân dao cắt miệng vết thương, thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y SĨ giải 
phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm. Người ấy do 
nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, thọ lãnh các cảm 
giác đau đớn, cực khô, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu rút mũi 
tên ra khỏi người ấy. Người ấy do nhân được rút mũi tên, thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. VỊ y sĩ giải 
phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ (hay đắp 
miệng vết thương với vải nóng như than đỏ). Người ấy do 
nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khổ, thông khổ. Sau một thời gian, khi da đã 
bắt đầu lành trên miệng vết thương, người ấy không bệnh, an 
lạc, tự do, tự tại, và đi vào chỗ nào người ẫy muốn. Người ẫy 
suy nghĩ như sau: “Trước kia ta bị mỗi tên bắn, mũi tên được 
tâm thuốc độc rất dày. Do nhân cảm xúc mũi tên, ta thọ lãnh 
các cảm giác đau đớn, cực khô, thống khô. Bạn bè, bà con 
huyết thông của ta có mời một y sĩ giải phẫu đến. Vị y sĩ giải 
phẫu â ấy lấy dao cắt rộng miệng vết thương. Ta do nhân dao 
cắt rộng miệng vết thương thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
cực khô, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với 
vật dụng dò tìm. Do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 9 





tìm ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, thống khổ. Vị 
y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhân được rút mũi 
tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khô. Vị 
V SĨ giải phẫu â ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ (hay 
đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ). Do nhân 
miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khổ, thống khổ. Nay da đã bắt đầu lành trên 
miệng vết thu Hội ta không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi 
chỗ nào ta muôn". 


"Như vậy, này chư Hiền Nigantha, nếu các Ông được 
biết: "Trong quá khứ, chúng tôi hiện hữu, chúng tôi không 
hiện hữu"; các Ông được biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có 
tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”, các Ông được 
biết: “Chúng tôi có tạo ác nghiệp, như thế này hay như thế 
kia", các Ông được biết: "Khổ mức độ như thế này đã được 
diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận; 
hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ 
được diệt tận": các Ông được biết: "Sự đoạn tận các bất Du 
pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; 
tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả be: 
trả lời: "Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, 
khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các 
nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá 
khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn 
tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, 
nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn 
diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ 
được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận". 

"Chư Hiền Nigantha, và vì rằng các Ông không được 
biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không 
hiện hữu": các Ông không được biết: "Chúng tôi có tạo ác 


10 101. Kinh Devadaha (Devadaha suffq) 





nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp"; các Ông không được 
biết: "Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này, hay như thế 
kia"; các Ông không được biết: "Khổ mức độ như thế này đã 
được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được 
diệt tận, hay với sự diệt tận khô mức độ như thế này, tất cả 
khô sẽ được diệt tận": các Ông không được biết: "Sự đoạn 
tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu 
các thiện pháp”; thời thật là không hợp lý khi các Tôn giả 
Nigantha trả lời: "Phàm cảm giác gì con người lãnh thọ, lạc 
thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các 
nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá 
khứ; với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến 
đến tương lai. Do không có diễn tiễn đến tương lai, nghiệp 
được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do 
khô đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được 
đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận". 


Này các Tý-kheo, khi được nói vậy, các Nigantha ấy 
nói với Ta: 

-- Thưa Hiền giả, Nigantha Nataputta là bậc toàn trị, 
toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: "Dầu ta 
có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn 
tại liên tục ở nơi ta". VỊ ây nói như sau: "Này các Nigantha, 
nếu xưa kia các Ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp 
ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này. Chính do hộ trì 
thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý ở đây, ngay trong hiện tại nên 
không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ 
không có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiến đến 
tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khổ 
được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do 
cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận". Và vì 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 TI 





chúng tôi chấp nhận và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên 
chúng tôi được hoan hỷ". 


Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với các vị 
Nigantha ây: 


"-- Chư Hiền Nigantha, có năm pháp này, ngay trong 
hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Tín, hỷ, tùy văn, 
thâm định lý do (akaraparivitakka), kham nhẫn chấp thọ (tà) 
kiến. Này chư Hiền Nigantha, năm pháp này ngay trong hiện 
tại có hai quả báo. Ở đây, thế nào là lòng tin các Tôn giả 
Nigantha ấy đối với bậc Đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự 
hoan hý, thế nào là sự tùy văn, thế nào là thâm định lý do, 
thế nào là kham nhẫn chấp thọ (tà) kiến các vị ấy?" 


Này các Tỷ-kheo, nói như vậy, Ta không thấy một câu 
trả lời hợp pháp nào giữa các vị Nigantha. Và lại nữa này các 
Tỷ-kheo, Ta nói với các vị Nigantha ây như sau: 


"._ Chư Hiền Nigantha, các Ông nghĩ thế nào? Khi các 
Ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy có phải các 
Ông thọ lãnh những cảm giác thống khô, đột khởi, đau đớn, 
cực khổ, thống khổ? Còn trong khi các Ông không tha thiết 
tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy có phải các Ông 
không thọ lãnh những cảm giác thống khô, đột khởi, đau đớn, 
cực khổ, thống khô? 


".- Thưa Hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tinh 
tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm 
giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khô. Còn 
trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, không tha thiết 
tinh cần, khi ấy chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác 
thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. 


"_- Như vậy, này chư Hiền Nigantha, khi các Ông tha 
thiệt tính tân, tha thiệt tính cân, khi ây các Ong thọ lãnh 


12 101. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, 
thống khổ. Còn trong khi các Ông không tha thiết tinh tấn, 
không tha thiết tỉnh cần, khi ấy các Ông không thọ lãnh 
những cảm giác thống khô, đột khởi, đau đớn, cực khổ, 
thống khô. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn 
giả Nigantha trả lời: "Phàm cảm giác gì con người nảy lãnh 
thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ, tất cả đều do 
nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các 
nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không 
có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương 
lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp được đoạn diệt, khô 
được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do 
cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận". 


"Này chư Hiền Nigantha, nếu trong khi các Ông tha 
thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các cảm giác thống 
khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ được tồn tại. Còn 
trong khi các Ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết 
tinh cần, khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, 
cực khổ, thống khổ cũng được tôn tại. Sự tình là như vậy, 
thời thật là hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả lời: "Phàm 
cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khô thọ, hay bắt 
khổ bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với 
sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ... (như trên)... tất 
cả khô được diệt tận". 


"Và vì rằng, chư Hiền Nigantha, trong khi các Ông tha 
thiết tỉnh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các Ông lãnh thọ 
những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khô thống 
khổ, còn trong khi các Ông không tha thiết tinh tấn, không 
tha thiết tỉnh cần, khi ấy các Ông không lãnh thọ những cảm 
giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như 
vậy, thật chính các Ông trong khi lãnh thọ những cảm giác 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 13 





thống khô, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khô, tự bị lừa 
dối bởi vô minh, vô trí, ngu muội, khi các Ông nói: "Phàm 
cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khô thọ, hay bất 
khổ bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với 
sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo 
tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do 
không có diễn tiễn đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do 
nghiệp được đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khô được 
đoạn diệt; cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn 
diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận". 


Này các Tỷ-kheo, nói như vậy, Ta không thấy một câu 
trả lời hợp lý nào giữa các vị Nigantha. Và lại nữa, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói với các vị Nigantha ấy như sau: 

"-- Chư Hiền Nigantha, các ông nghĩ thế nào? Có thể 
được chăng: "Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này, 
do tỉnh tấn, hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương 
lai?" 


"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

"_- Có thể được chăng: "Mong rằng nghiệp được thọ 
quả tương lai này do tính tân hay do tính cân có thê khiên 
được thọ quả hiện tại?" 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

".- Chư Hiền Nigantha, các Ông nghĩ thế nào? Có thể 
được chăng: "Mong răng nghiệp được lãnh lạc thọ này, do 
tinh tân hay tính cân có thê được lãnh khô thọ?" 


"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 


¬--- thê được chăng: "Mong rằng nghiệp được lãnh 
khô thọ này, do tĩnh tân hay tĩnh cân có thê được lãnh lạc 
thọ?" 


l1 101. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

".- Chư Hiền Nigantha, các Ông nghĩ thế nào? Có thê 
được chăng: "Mong răng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được 
thuân thục này do tính tân hay tính cân, có thê trở thành 
không thuân thục?” 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

-- Có thê được chăng: "Mong rằng nghiệp mà quả lãnh 
thọ chưa được thuần thục này, do tinh tấn hay tinh cần, có 
thể trở thành thuần thục?" 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

".- Chư Hiền Nigantha, các Ông nghĩ thế nào? Có thể 
được chăng: "Mong răng nghiệp đa sở thọ này do tính tân 
hay tinh cân trở thành thiêu sở thọ?” 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

"__ Có thê nói được chăng: "Mong rằng nghiệp thiểu sở 
thọ này do tinh tân hay do tính cân trở thành đa sở thọ?" 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

"-- Chư Hiền Nigantha, các Ông nghĩ thế nào? Có thể 
được chăng: "Mong răng nghiệp có sở thọ này do tính tân 
hay tinh cân trở thành nghiệp không có sở thọ?" 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

"- Có thê được chăng: "Mong rằng nghiệp không có sở 
thọ nảy, do tính tân hay tính cân trở thành nghiệp có sở thọ?” 

"__ Thưa không vậy, Hiền giả. 

"-- Như vậy, này chư Hiền Nigantha, không thể được: 
"Mong răng nghiệp được thọ quả hiện tại này, do tính tân 
hay tính cân trở thành nghiệp được thọ quả tương lai". 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 15 





Không thê được: "Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai 
này, do tinh tấn hay do tinh cần, trở thành nghiệp được thọ 
quả hiện tại". Không thể được: "Mong rằng nghiệp được lãnh 
lạc thọ này, do tinh tấn hay tính cần trở thành nghiệp được 
lãnh khổ thọ". Không thể được: "Mong răng nghiệp được 
lãnh khổ thọ này, do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp 
được lãnh lạc thọ". Không thể được: "Mong rằng nghiệp mà 
quả lãnh thọ đã được thành thục này, do tỉnh tấn hay tính cần 
có thể trở thành không thành thục". Không thể được: "Mong 
rằng nghiệp mà quả lãnh thọ không thành thục này, do tỉnh 
tấn hay tỉnh cân có thê trở thành thành thục". Không thê 
được: "Mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tính tấn hay tính 
cần, trở thành thiểu sở thọ". Không thể được: "Mong rằng 
nghiệp thiểu sở thọ này, do tỉnh tấn hay tỉnh cần trở thành đa 
sở thọ". Không thể được: "Mong rằng nghiệp không có sở 
thọ này, do tỉnh tấn hay tinh cần trở thành có sở thọ". Không 
thê được: "Mong rằng nghiệp có sở thọ này, do tỉnh tấn hay 
tỉnh cần trở thành không có sở thọ". Sự tình là như vậy, thời 
sự tỉnh tấn của các Tôn giả Nigantha là không có kết quả, sự 
tinh cần của họ là không có kết quả". 


Này các Tỷ-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, mười thuyết tùy thuyết (Tùy thuận thuyết 
Vadanuvada) hợp pháp do các Nigantha đã nói như vậy đưa 
đến sự chỉ trích: 


(1) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc 
làm quá khứ, lãnh thọ lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, các 
Nigantha thật sự đã làm những ác hạnh trong thời quá khứ, 
nên nay họ phải lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, 
thống khổ như vậy. 


(2) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị 
Tạo hóa tạo ra lãnh thọ những cảm giác lạc khô, thời này các 


1ó T01. Kinh Devadaha (Devadaha suffa) 





Ty-kheo, các Nigantha thật sự được tạo ra bởi một vị Tạo 
hóa ác độc, vì răng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đón, 
cực khô, thông khô. 


(3) Như vậy, này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do 
nhân kết hợp các điều kiện (sangatibhava), thọ lãnh lạc khổ, 
thời này các Tỷ-kheo, các Nigantha thật sự bị ác kết hợp, vì 
rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khô, 
thống khổ như vậy. 


(4) Này các Tý-kheo, nếu các loài hữu tình do nhân 
sanh loại (ahbijati) lãnh thọ những cảm giác lạc khô, thời này 
các Tỷ-kheo, các Nigantha thật sự bị ác sinh loại, vì rằng nay 
họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khô, thống khô như 
vậy. 


(5) Này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn 
hiện tại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, các Nigantha 
thật sự đã tạo ác tinh tấn hiện tại, vì rằng nay họ lãnh thọ 
những cảm giác đau đớn, cực khô, thống khô. 


(6) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân việc 
làm quá khứ thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 
Nếu các hữu tình không do nhân việc làm quá khứ thọ lãnh 
lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


(7) Này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do nhân được 
một vị Tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị 
chỉ trích. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị Tạo 
hóa tạo ra thọ lãnh lạc khô, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


(8) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp 
các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 
Nếu các hữu tình không do nhân kết hợp các điều kiện thọ 
lãnh lạc khô các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 17 





(9) Này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh 
loại thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu các 
hữu tình không do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, các 
Nigantha đáng bị chỉ trích. 


(10) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh 
cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 
Nếu các hữu tình không do nhân tinh cần hiện tại thọ lãnh lạc 
khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


Này các Tỷ-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các 
Ty-kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp các Nigantha đã 
nói như vậy đưa đến sự chỉ trích. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
sự tỉnh tấn của các Nigantha là không có kết quả, sự tỉnh cần 
của họ là không có kết quả. 


-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự tỉnh tấn có kết quả? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không để cho tự ngã 
chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục và không từ bỏ 
lạc thọ hợp pháp, và không để lạc thọ ấy chi phối. Vị ấy biết 
như sau: "Trong khi ta tinh cần chống lại nguyên nhân đau 
khổ này, do chống lại nguyên nhân đau khổ, ta không có 
tham dục. Nhưng trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau 
khổ này, trong khi tu tập xả, ta không có tham dục". Khi vị 
Tỷ-kheo tinh cần chống lại nguyên nhân đau khô, do tinh cần 
chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy không có tham dục. Do 
vậy, ở đây, vị ây tính cần chống lại nguyên nhân đau khổ. 
Nhưng trong khi vị ây xả đôi với nguyên nhân đau khổ, trong 
khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ây 
tu tập xả. Trong khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau 
khổ ấy, do tinh cần chống lại nguyên nhân, vị ấy không có 
tham dục. Như vậy sự đau khổ ấy đối với vị Ấy. được diệt tận. 
Trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi 


18 T01. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





tu tập xả, vị ây không có tham dục. Như vậy sự đau khô ẫy 
đối với vị ấy được diệt tận. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một người luyến ái một nữ 
nhân, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ. 
Người ấy thấy nữ nhân này đứng với một người đàn ông 
khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, khi thấy nữ nhân này đứng 
với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười 
cợt, có sanh sâu, bi, khổ, ưu, não không? 

-- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì rằng 
người ấy luyến ái nữ nhân kia, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái 
mộ, nhiệt tình luyến mộ. Do vậy, người ấy khi thấy nữ nhân 
kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn 
và cười cợt, nên sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. 

-- Nhưng này các Tỷ-kheo, người ấy có thê suy nghĩ 
như sau: "Ta luyễn ái nữ nhân này, tâm tư say đắm, nhiệt 
tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ. Khi ta thấy nữ nhân này 
đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện đùa giỡn và 
cười cọợt, ta sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Vậy ta hãy bỏ lòng 
tham luyến đối với nữ nhân này". Rồi người ấy bỏ lòng tham 
luyến đối với nữ nhân kia. Sau một thời gian, người ấy thấy 
nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, 
đùa giỡn và cười cợt. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông 
khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cọt, có sanh sâu, bi, khô, 
ưu não, không? 


-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn vì 
rằng, người này đối với nữ nhân kia không còn tham luyến. 
Do vậy, khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông 
khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, người ấy không sanh 
sầu bi, khổ, ưu, não. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 19 





-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một người không đề cho 
tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục và không 
từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không đề lạc thọ ây chỉ phối. Vị 
ấy biết như sau: "Trong khi ta tỉnh cần chống lại nguyên 
nhân đau khổ này, do chống lại nguyên nhân đau khổ, ta 
không có tham dục. Nhưng trong khi ta xả đối với nguyên 
nhân đau khổ này, trong khi tu tập xả, ta không có tham dục". 
Khi vị ấy tỉnh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, do tỉnh 
cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy không có tham dục. 
Do vậy, ở đây, vị ây tinh cần chồng lại nguyên nhân đau khổ. 
Nhưng trong khi vị ây xả đối với nguyên nhân đau khổ, trong 
khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ây 
tu tập xả. Trong khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau 
khổ ấy, do tinh cần chống lại nguyên nhân, vị ấy không có 
tham dục. Như vậy, sự đau khổ đối với vị ấy được diệt tận. 
Trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khô ấy, trong khi 
tu tập xả, vị ây không có tham dục. Như vậy, sự đau khô đối 
VỚI VỊ ẫy được diệt tận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tính 
tấn có kết quả, sự tính cần có kết quả. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo lại suy nghĩ như 
sau: "Khi ta trú vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tinh cần dùng đau khổ chống 
với tự ngã, các bất thiện pháp giảm thiêu, các thiện pháp tăng 
trưởng. Vậy ta hãy tinh cần dùng đau khô chống với tự ngã". 
Vị ấy tỉnh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Do tinh cần 
dùng đau khổ chống với tự ngã, các bắt thiện pháp giảm 
thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. VỊ ấy sau một thời gian, 
không tinh cần dùng đau khổ chồng với tự ngã. Vì sao vậy? 
Vì mục đích vị Tỷ-kheo ấy tinh cần dùng đau khổ chống với 
tự ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời gian vị ấy không 
tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. 


20 T01. Kinh Devadaha (Devadaha sufta) 





Ví như, này các Tyỷ-kheo, một người làm tên, hơ nóng 
và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được 
thắng và đễ uốn nắn. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi thân tên 
của người làm tên, đã được hơ nóng và đốt nóng giữa hai 
ngọn lửa trở thành thăng và dễ uốn nắn, người ấy sau một 
thời gian không còn hơ nóng và đốt nóng thân tên giữa hai 
ngọn lửa, khiến thân tên được thẳng và dễ uốn nắn. Vì sao 
vậy? Vì mục đích người làm tên ấy hơ nóng và đốt nóng thân 
tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thắng và dễ uốn 
năn đã được thành tựu. Do vậy, sau một thời gian, người ấy 
không còn hơ nóng, đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa đề 
trở thành thăng và dễ uốn nắn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo ấy suy nghĩ 
như sau: "Khi ta trú vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tinh cần dùng đau khổ chống 
với tự ngã, các bất thiện pháp giảm thiêu, các thiện pháp tăng 
trưởng. Vậy ta hãy tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã". 
Vị ấy tỉnh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Do tinh cần 
dùng đau khổ chống với tự ngã, các bắt thiện pháp giảm 
thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vị ấy sau một thời gian, 
không tinh cần dùng đau khổ chồng với tự ngã. Vì sao vậy? 
Vì mục đích vị Tỷ-kheo ấy tinh cần dùng đau khổ chống với 
tự ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời gian, vị ẫy không 
tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là sự tinh cần có kết quả. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai sanh ra ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bả-la-môn, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 21 





Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyêt pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nghe pháp ây, sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đây 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bả con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


VỊ ẫy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống các Tý-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 
từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm 
cướp. VỊ ây từ bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo 
Phạm hạnh, sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 


VỊ â ấy, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ â ấy 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 


22 101. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói 
dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. VỊ ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ 
các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt sống; từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ không nhận cừu và dê; từ bỏ không nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ không nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
không nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn 
bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm 
thương tồn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phả. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khát thực để nuôi sống, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
(y và bình bát). Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo băng lòng với tâm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi sống, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 23 





Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự "hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ẫy thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không uề nhiễm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết- 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ây sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hồi quá, vị ấy sống không 


24 101. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


Vị ấy, từ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí 
tuệ muội lược này, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là 
sự tinh cần có kết quả. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. 


Và lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có 
kết quả. 

Và lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tỉnh cần có kết quả. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 25 





mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy vị ẫy nhớ đến những đời 
sống quá khứ, cũng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là sự tính tấn có kết quả, là sự 
tinh cần có kết quả. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ẫy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác 
hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu 
những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện 
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, Thiên giới, trên đời này. Như vậy, vị ây với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy Sự sống chết của chúng sanh. 
VỊ ẫy tuệ tr1 rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn 
có kết quả, là sự tỉnh cần có kết quả. 


26 101. Kinh Devadaha (Devadaha suffa) 





Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ 
tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khô tập", 
tuệ tri như thật: "Đây là Khô diệt", tuệ tri như thật: "Đây là 
Con Đường đưa đến khổ diệt" tuệ tri như thật: "Đây là những 
lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên nhân của các lậu 
hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ 
tri như thật: "Đây là Con Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". 


Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự 
thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này 
nữa". Như vậy, này các Tỷ-kheo là sự tinh tấn có kết quả, là 
sự tỉnh cần có kết quả. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói như vậy. Này các Tyỷ- 
kheo, mười thuyêt tùy thuyêt hợp pháp của Như Lai đã nói 
như vậy đưa đên sự tán thán: 


(1) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc 
đã làm trong quá khứ thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, 
Như Lai thật sự đã làm những thiện hạnh trong thời quá khứ 
nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. 


(2) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị 
Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tyỷ-kheo, Như 
Lai thật sự được tạo ra bởi một vị Tạo hóa hiền thiện, nên 
nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. 


(3) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp 
các điêu kiện, thọ lãnh lạc khô, thời này các Tỷ-kheo, Như Lai 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 27 





thật sự được thiện kết hợp, nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ 
như vậy. 


(4) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh 
loại, thọ lãnh lạc khô, thời này các Tỷ-kheo, Như Lai thật sự 
được thiện sanh loại, nên nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. 


(5) Này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn 
hiện tại thọ lãnh lạc khô, thời này các Tỷ-kheo, Như Lai thật 
sự đã tạo thiện tinh tấn hiện tại, vì rằng nay thọ lãnh vô lậu 
lạc thọ như vậy. 


(6) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân hành 
động quá khứ thọ lãnh lạc khô, Như Lai đáng được tán thán. 
Nếu các hữu tình không do nhân hành động quá khứ thọ lãnh 
lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. 


(7) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân được 
một vị Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được 
tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị Tạo 
hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. 


(8) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp 
các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. 
Nếu các hữu tình không do nhân các điều kiện kết hợp thọ 
lãnh lạc thọ khổ thọ, Như Lai đáng được tán thán. 

(9) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh 
loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các 
hữu tình, không do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khô, Như Lai 
đáng được tán thán. 


— (10) Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân tỉnh 
cân hiện tại thọ lãnh lạc khô, Như Lai đáng được tán thán. 


28 T01. Kinh Devadaha (Devadaha suftq) 





Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, mười thuyêt tùy thuyêt hợp pháp này Như Lai đã nói 
như vậy đưa đên sự tán thán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 


102. Kinh Năm và Ba 
(Pancaffqya sutfq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), 
tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tỷ-kheo” - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các 
vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


Luận bàn về tương lai 


-~ Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bản về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai, 
tuyên bố nhiều quan điểm sai khác. Ở đây, một số tuyên bó: 
"Sau khi chết, tự ngã không bệnh, có tưởng". Ở đây, một số 
tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã không bệnh, không tưởng". Ở 
đây một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã không bệnh, phi 
tưởng và phi phi tưởng". Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy 
hoại, tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một 
số lại tuyên bố về hiện tại Niết-bản. 


Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tồn tại 
không bệnh. Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt 
của loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một số lại tuyên bố 
hiện tại Niết-bàn. Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi 
thành năm trở lại thành ba, sau khi thành ba, trở lại thành 
năm. Đây là sự tổng thuyết năm và ba. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy hoặc chủ trương sau khi 


30 102. Kinh Năm và Ba (Pancaftaya suff4) 





chết tự ngã có sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
không có sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và 
không sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc và 
không không sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ây chủ trương tự ngã hoặc nhất tưởng, có tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương tự ngã sau khi 
chết hoặc thiêu tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
vô lượng tưởng, có tưởng, không bệnh. Nhưng có một số 
tuyên bố thức biến này (vinnanakasina) khi vượt qua khỏi 
(upativattatam) trở thành vô lượng, bắt động. 


Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi 
chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bảà-la-môn ẫy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, CÓ 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ẫy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc nhứt tưởng, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 31 





Bà-la-môn ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô lượng 
tưởng, có tưởng, không bệnh. Hay Như Lai biết loại tưởng 
nào trong các loại tưởng ấy được xưng là thanh tịnh, tối 
thắng, đệ nhất, vô thượng, tức là sắc tưởng, tức là vô sắc 
tưởng, tức là nhứt tưởng, tức là đị tưởng. Nói rằng: "vô sở 
hữu", một số tuyên bố Vô sở hữu xứ là vô lượng, bất động. 
Biết rằng cái này thuộc hữu vi, là thô pháp, nhưng có sự 
đoạn diệt các hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai 
thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu 


21! 


VỊ. 


Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bả- la-môn 
nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ẫy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc có sắc không tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc không sắc, không tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có 
sắc không sắc, không tưởng, không bệnh. Các Tôn giả Sa- 
môn, Bả-la-môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc cũng 
không sắc, không không sắc, không tưởng, không bệnh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, vô bệnh, một số phỉ 
báng các vị ấy. Vì sao vậy? Họ nói rằng: "Tưởng là bệnh 
hoạn, tưởng là mụt nhọt, tưởng là mũi tên; đây là tịch tịnh, 
thù diệu tức là vô tưởng". 

Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi 
chết, tự ngã là không tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có 
sắc, không tưởng, không bệnh; Các Tôn giả Sa-môn, Bả-la- 
môn ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, 


32 102. Kinh Năm và Ba (Pancaftaya suffa) 





không tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ẫy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, 
không tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, không 
không sắc, không tưởng, không bệnh". Này các Tỷ-kheo, vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương sự 
lai, vãng, tử, sanh, tăng trưởng, tăng thịnh, hay tăng đại”; sự 
tình không có như vậy. Biết răng cái này thuộc hữu vi là thô 
pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có sự đoạn 
diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát pháp hữu vi và đã vượt 
khỏi pháp hữu vI. 

Ở đây, này các Tý-kheo, những Tôn giả Sa-môn, Bả-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là Phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, 
không không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh. 


Ở đây này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bả-la-môn nào 
chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, một số 
phi báng các vị ấy; các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, một sô phi 
báng các vị ấy. Vì sao vậy? Họ nói rằng: "Tưởng là bệnh 
hoạn, tưởng là mụt nhọt, tưởng là mũi tên, không tưởng là sĩ 
ám. Đây là tịch tịnh, thù diệu, tức là phi tưởng phi phi tưởng”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 33 





Về vấn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết như sau: 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi 
chết, tự ngã là phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh, các Tôn 
giả Sa-môn, Bả-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc có sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bảà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc có sắc và không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chết, tự ngã là không có sắc, không không sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh” 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sự thành tựu của xứ này (ayatana) chỉ nhờ những 
hành có thể thấy được, nghe được, tư duy được, ý thức được; 
đây được xưng, này các Tyỷ-kheo, là tôn hại cho sự thành tựu 
xứ (ayatana) này. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, xứ này không 
được xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu hữu hành 
(sasankhara), mà này các Tỷ-kheo, xứ này được xưng là có 
thể đạt thành nhờ sự thành tựu không có hành nào còn lại. 
Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn 
diệt các hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy Sự 
giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận của loại hữu tình 
hiện đang sinh tồn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có 
tưởng, không bệnh, một sỐ phỉ báng các vị ẫy. Còn những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã 
không tưởng, không bệnh, một số phi báng các vị ấy. Còn 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự 


34 102. Kinh Năm và Ba (Pancaffaya suffa) 





ngã phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh, một số phỉ báng 
các vị ấy. Vì sao vậy? Tất cả những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn này hướng thượng tuyên bố có chấp trước: "Đời sau 
chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu". Ví như 
một người lái buôn đi buôn bán nghĩ rằng: "Từ đây ta sẽ có 
vật này, ta sẽ được vật này từ cái này". Cũng vậy, những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn này, chúng ta nghĩ răng, cũng giông như 
những người lái buôn khi các vị này nói: "Đời sau chúng ta 
sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu". 


Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết được: 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bả-la-môn này chủ trương đoạn 
diệt, hủy hoại, diệt tận, loại hữu tình hiện đang sinh tồn, 
những vị ấy sợ hãi tự thân, yếm ly tự thân, chỉ chạy theo và 
chạy vòng quanh tự thân". Ví như một con chó bị dây cột 
vào một cột trụ hay cây cột vững chắc, chạy theo và chạy 
vòng tròn cột trụ hay cây cột ẫy. Cũng vậy, các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ây sợ hãi tự thân, yêm ly tự thân, chỉ biết 
chạy theo và chạy vòng quanh tự thân. Biết rằng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, 
biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát 
khỏi pháp hữu vi, và đã vượt khỏi pháp hữu vI. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương 
lai tuyên bố nhiều quan điểm sai khác, tất cả đều tuyên bố 
năm xứ này hay một trong chúng. 

Luận bàn về quá khứ 

Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ vào quá khứ, 
tuyên bố nhiều quan điểm sai khác: "Tự ngã và thế giới là 
thường còn; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 35 





đây, một số tuyên bố như vậy. "Tự ngã và thế giới là vô 
thường: chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, 
một số tuyên bố như vậy: "Tự ngã và thế giới là thường còn, 
là vô thường; chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng". 
Ở đây, một số tuyên bố như vậy. "Tự ngã và thế giới là 
không phải thường còn, không phải vô thường; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố 
như vậy. "Tự ngã và thế giới là hữu biên; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. "Tự ngã và thế giới là vô biên; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. "Tự 
ngã và thế giới là hữu biên và vô biên; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô biên; 
chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. "Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng; chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên 
bố như vậy. "Tự ngã và thế giới là dị tưởng; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. "Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng: chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là nhứt hướng lạc; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là nhứt hướng khổ; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 
"Tự ngã và thế giới là lạc và khổ; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. "Tự 
ngã và thế giới là không khô, không lạc; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 


3ø 102. Kinh Năm và Ba (Pancaftaya suff) 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có chủ thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự ngã 
và thế giới Ý thường còn, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra 
là hư vọng”. Ngoài tín, ngoài hỷ, ngoài tùy văn, ngoài thâm 
định lý do, ngoài kham nhẫn chấp thọ tà kiến, trí tự mình sẽ 
trở thành thanh tịnh, trong sạch; sự tình như vậy không xảy 
ra. Này các Tý-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh 
tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà 
những Tôn giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy làm cho trong sạch, 
chính như vậy cũng được xưng là chấp trước đối với những 
vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biết rằng cái này thuộc 
hữu vi là thô pháp, không có sự đoạn diệt các hành, biết được 
có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp 
hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự ngã và 
thế giới là vô thường... tự ngã và thế giới là thường còn và vô 
thường... tự ngã và thế giới không thường còn và không vô 
thường... tự ngã và thế giới là vô biên... tự ngã và thế giới là 
hữu biên và vô biên... tự ngã và thế giới là không hữu biên 
và không vô biên... tự ngã và thế giới là nhứt tưởng... tự ngã 
và thế giới là dị tưởng... tự ngã và thế giới là thiểu tưởng... tự 
ngã và thế giới là vô lượng tưởng... tự ngã và thế giới là nhứt 
hướng lạc... tự ngã và thế giới là nhứt hướng khô... tự ngã và 
thế giới là lạc và khổ... tự ngã và thế giới là không khổ, 
không lạc; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". 
Ngoài lòng tin, ngoài hỷ, ngoài tùy văn, ngoài thâm định lý 
do, ngoài sự kham nhẫn chấp thọ tà kiến, trí tự mình sẽ trở 
thành thanh tịnh, trong sạch, sự tình như vậy không xảy ra. 
Này các Tỷ-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh, 
trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những 
Tôn giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy làm cho trong sạch, chính 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 $7 





như vậy cũng được xưng là chấp trước đối với những Tôn 
giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là 
thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có sự 
đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi, 
và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 

Niễt-bàn hiện tiền 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
do từ bỏ những quan điểm về quá khứ, và từ bỏ những quan 
điểm về tương lai, do không hoàn toàn chú tâm đến những 
dục kiết sử, đạt được viễn ly hý và an trú. Vị ấy nghĩ: "Đây 
là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an 
trú". Nhưng nếu viễn ly hỷ ẫy của vị này bị đoạn diệt, do 
viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn 
diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, này các Tỷ-kheo, chỗ nào 
bóng mát từ bỏ, chỗ ẫy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào 
sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. 
Do ưu tư được đoạn diệt nên viễn ly hỷ sanh khởi. 


Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ bỏ những quan 
điểm về quá khứ, và do từ bỏ những quan điểm về tương lai, 
do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, sau khi đạt 
được viễn ly hý, liền an trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu, 
tức là đạt được viễn ly hý, ta an trú". Viễn ly ấy của vị này bị 
đoạn diệt. Do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu 
tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Biết rằng cái này 
thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các 
hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy SỰ giải 
thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vị. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các 


38 102. Kinh Năm và Ba (Pancaftfaya suffa) 





quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các 
dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, sau khi đạt được phi vật 
chất lạc liền an trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu tức là đạt 
được phi vật chất lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc của vị ẫy bị 
đoạn diệt; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh 
khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy 
sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, 
chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do phi 
vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ 
bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. 


Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ bỏ các quan 
điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua 
viễn ly hỷ, đạt được phi vật chất lạc và an trú: "Đây là sự thật, 
đây là thù diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc, ta an trú". 
Phi vật chất lạc ấy của vị này bị đoạn diệt. Do phi vật chất 
lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn 
diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu 
vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành; biết được có 
sự đoạn diệt này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi pháp 
hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn, do 
từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về 
tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, 
do vượt qua viễn ly hỷ, do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi 
đạt được vô khô vô lạc thọ, liền an trú: "Đây là sự thật, đây 
là thù diệu, tức là đạt được vô khô vô lạc thọ, ta an trú". Vô 
khổ vô lạc thọ ấy của vị này bị đoạn diệt. Do vô khổ vô lạc 
thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 39 





lạc bị đoạn diệt, vô khô vô lạc thọ sanh khởi. Ví như này các 
Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời 
lan rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; 
cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, 
phi vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô 
khô vô lạc thọ sanh khởi. 


Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, do từ bỏ các quan 
điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua 
viễn ly hỷ, do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô 
khổ vô lạc thọ, liền an trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu, 
tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an trú". Vô khô vô lạc 
thọ ây của vị này bị đoạn diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn 
diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn 
diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc 
hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, sau khi 
biết được: "Đây có sự đoạn diệt các hành này, Như Lai thấy 
được sự giải thoát khỏi hữu vi pháp" và đã vượt khỏi hữu vị 
pháp. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các 
quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các 
dục kiết sử, do vượt khỏi viễn ly hỷ, do vượt khỏi phi vật 
chất lạc, do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ, vị ấy quán: "Ta là 
tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ". 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: Vị Tôn 
giả Sa-môn, Bà la môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá 
khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn 
không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi viễn ly hỷ, 
do vượt khỏi phi vật chất lạc, do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ, 


40 102. Kinh Năm và Ba (Pancaftaya suffa) 





vị ấy quán: "Ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp 
thủ". Chắc chăn vị Đại đức này tuyên bố con đường thích 
hợp đưa đến Niết-bàn. Nhưng vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
này khởi lên chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá khứ, 
hoặc chấp thủ quan điểm về tương lai, hoặc chấp thủ dục kiết 
sử, hoặc chấp thủ viễn ly hỷ, hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, 
hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ. Dầu cho vị Đại đức này 
quán: “Ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta không có chấp trước”, 
nhưng vị này vẫn được xem là có chấp trước về điểm Ấy. 
Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có 
đoạn diệt các hành, sau khi biết được có sự đoạn diệt các 
hành này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi hữu vi pháp 
và đã vượt khỏi hữu vi pháp. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vô thượng tịch tịnh, tối 
thắng đạo được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy 
hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vô thượng tịch tịnh tối thắng đạo này được 
Như Lai chánh đăng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc 
xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


103. Kinh Nghĩ như thế nào? 
(Kimfi suff4) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng 
Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Ty- 
kheo”, -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ như thế 
nào? Có phải vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp? 
Hay có phải vì nhân đồ ăn khất thực, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp? Hay có phải vì nhân sàng tọa, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp? Hay có phải vì nhân thành bại, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp? 

-- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn! Chúng con 
không nghĩ rằng: "Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp. 
Hay vì nhân đồ ăn khất thực, Sa-môn Gotama thuyết pháp. 
Hay vì nhân sàng tọa, Sa-môn Gotama thuyết pháp. Hay vì 
nhân thành bại, Sa-môn Gotama thuyết pháp". 

-- Và như vậy, này các Tý-kheo, đối với Ta, các Ông 
không nghĩ như sau: "Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp... vì nhân thành bại, Sa-môn Gotama thuyết pháp”. Vậy 
này các Tý-kheo, đối với ta, các Ông nghĩ như thế nào?" 


-- Như thế này, bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, chúng 
con nghĩ như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thê 
Tôn thuyêt pháp". 


42 1035. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kimti sutf) 





-- Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ 
như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thê Tôn 
thuyêt pháp". 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, những pháp Ta giảng cho các 
Ông với thượng trí, như là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn 
như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ đề phần, Thánh đạo 
tám ngành. Ở đây, các ông phải học tập tất cả, trong tinh thần 
hòa đông, hoan hý, không cãi lộn với nhau. Và này các Tỷ- 
kheo, khi các Ông học tập trong các pháp ấy, trong tinh thần 
hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể có hai vị 
Tỷ-kheo nói khác nhau về Thắng pháp (Abhidhamma). 


Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các vị Tôn giả 
này, có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn": ở đây, 
Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến 
vị ấy nói như sau: "Giữa các Tôn giả có sự sai khác về nghĩa, 
có sự sai khác về văn. Về vấn đề này các Tôn giả phải biết có 
sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các 
Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau". Rồi một Tỷ-kheo nào của 
phái bên kia mà các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy 
đến vị ấy và nói như sau: "Giữa các Tôn giả có sự sai khác 
về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả 
phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như 
thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau”. Như vậy, cái 
gì khó năm 1ữ, cân phải thọ trì là khó năm giữ. Sau khi thọ 
trì là khó năm giữ cái gì khó năm giữ, cái gì thuộc về Pháp, 
cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


Ở đây, nếu các Ông suy nghĩ như sau: "Giữa các bậc 
Tôn giả này, có sự sai khác vê nghĩa, có sự đồng nhất về 
văn". Ở đây, Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói 
hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. "Giữa các Tôn giả, có sự 
sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 43 





các Tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng 
nhất về văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với 
nhau". Rồi một Tý-kheo nào của phe bên kia mà các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: 
"Giữa các Tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất 
về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có sự sai khác 
về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này. Các Tôn giả 
chớ có cãi lộn với nhau". Như vậy, cái gì khó năm giữ, cần 
phải thọ trì là khó năm giữ, cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là 
dễ năm giữ. Sau khi thọ trì là khó năm giữ cái gì khó năm 
giữ, sau khi thọ trì là dễ năm giữ cái gì dễ nắm giữ, cái gì 
thuộc về Pháp, cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các Tôn giả 
này, có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn". Ở đây, 
Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến 
vị ấy và nói như sau: "Giữa các Tôn giả, có sự đồng nhất 
nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải 
biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế 
này. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt tức là văn: Các 
Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt". Rồi 
một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các Ông nghĩ là nhu 
thuận dễ nói hơn, hãy nghĩ đến vị ấy và nói như sau: "Giữa 
các Tôn giả, có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. 
Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có sự đồng nhất về 
nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Nhưng đây chỉ là 
một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
với nhau, vì một vấn đề nhỏ nhặt" Như vậy, cái gì dễ năm 
giữ, phải thọ trì là dễ năm giữ, cái gì khó năm giữ, phải thọ 
trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là đễ năm giữ cái gì dễ 
năm giữ, sau khi thọ trì là khó năm giữ cái gì khó nắm giữ, 
cái gì thuộc về Pháp, cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


44 1035. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kimti sutf) 





Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các Tôn giả 
này có sự đồng nhất về nghĩa có sự đồng nhất về văn": ở đây, 
vị Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy 
đến vị ấy và nói như sau: "Giữa các Tôn giả có sự đồng nhất 
về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các 
Tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự 
đồng nhất về văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
nhau". Rồi một Tỷ-kheo nảo của phe bên kia mà các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: 
"Giữa các Tôn giả, có sự đồng nhất về nghĩa và có sự đồng 
nhất về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có sự đồng 
nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này. 
Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau". Như vậy, cái gì dễ 
năm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ. Sau khi thọ trì là dễ năm 
giữ cái gì dễ năm giữ, cái gì thuộc về Pháp, cái gì thuộc về 
Luật hãy được nói lên". 


Và này các Ty-kheo, khi các Ông học tập các pháp ấy 
trong tình thân hòa đông, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, 
có thê có một Ty-kheo khác phạm giới, phạm luật. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, chớ có khiến trách hấp tấp, cá 
nhân người kia cần phải giác sát. Các Ông phải suy nghĩ: "Sẽ 
không có hại gì cho ta, và sẽ không có tổn hại gì cho người 
kia. Nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, có ý kiến 
lanh lợi, và dễ thuyết phục, và ta có thê khiến người ấy vượt 
khỏi bất thiện, an trú vào thiện". Này các Tỷ-kheo, nêu các 
Ông nghĩ như vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ như sau: 
"Sẽ không có hại gì cho ta, và sẽ có tổn hại cho người kia. 
Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, nhưng dễ 
thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, 
an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vẫn đề nhỏ nhặt, tức 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 45 





là sự tôn hại cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là 
ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào 
thiện". Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông nghĩ như vậy, thời các 
Ông nên nói là phải. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như sau: 
"Sẽ có hại cho ta và không có tổn hại cho người kia. Người 
kia không có phẫn nộ, uất hận, có ý kiến lanh lợi, nhưng khó 
thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bắt thiện, 
an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vẫn đề nhỏ nhặt, tức 
là sự tôn hại cho ta. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thê 
khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện". Này 
các Tý-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như vậy, thời các Ông 
nên nói là phải. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như sau: 
"Sẽ có hại cho ta và sẽ có tôn hại cho người kia. Người khác 
phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục và ta 
có thê khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. 
Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là hại cho ta và 
tôn hại cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có 
thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện". 
Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như vậy, thời các 
Ông nên nói là phải. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như sau: 
"Ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tổn hại. Người kia phẫn nộ, 
uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục, và ta không 
có thể khiến người này vượt khỏi bắt thiện, an trú vào thiện". 
Đối với một người như vậy, này các Tỷ-kheo, hãy xả, chớ có 
nên khinh miỆt. 

Và này các Tyỷ-kheo, khi các Ông học tập các pháp ấy 
trong tỉnh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, 
có thể khởi lên giữa các Ông, một khẩu hành, một ý kiến 


46 1035. Kinh Nghĩ như thế nào? (Kimti sutf) 





ngoan có, một tâm hiềm hận, ưu não, phần nộ. Ở đây, một 
Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các Ông nghĩ là nhu thuận 
dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: "Này Hiền giả, dầu 
chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan 
hỷ, không cãi lộn nhau, có khởi lên một khẩu hành, một ý 
kiến ngoan có, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu biết 
được như thế, vị Sa-môn sẽ quở trách". Trả lời một cách 
chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo phải trả lời như sau: 
"Này Hiền giả, dầu cho, chúng tôi học tập các pháp ấy trong 
tỉnh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn nhau... , vị Sa- 
môn sẽ quở trách." 

Nhưng này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, 
Niết-bàn có thể chứng được chăng?" Nếu trả lời một cách 
chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo phải trả lời như sau: 
"Này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết-bàn không 
có thể chứng được". 

Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các Ông nghĩ 
là nhu thuận dễ nói hơn hãy đến vị ấy và nói như sau: "Này 
Hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy... ,vị Sa-môn sẽ 
quở trách". Trả lời một cách chơn chánh, này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo phải trả lời như sau: "Này Hiền giả, dầu cho chúng 
tôi... , vị Sa-môn sẽ quở trách." 

Nhưng này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, 
Niết-bàn có thể chứng được chăng?" Nếu trả lời một cách 
chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo phải trả lời như sau: 
"Này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết-bàn không 
có thể chứng được". 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông khác hỏi Tỷ- 
kheo ấy, nói rằng: "Các Tỷ-kheo ấy có được Tôn giả khiến 
cho vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện chăng?" Nếu trả lời 
một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 47 





như sau: "Ở đây, này Hiền giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thế 
Tôn thuyết pháp của Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp ấy, tôi 
đã nói lại cho các Tỷ-kheo ấy. Khi các Tỷ-kheo ấy nghe pháp 
ẫy xong, các vị ẫy tự vượt khỏi bất thiện và an trú vào thiện". 
Trả lời như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không tự khen 
mình chê người. Vị ấy giải thích tùy pháp đúng với pháp, và 
không một ai trong các Pháp hữu nói lời tùy thuyết, có thể 
đưa đến phi báng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


104. Kinh Làng Sama 
(Sàmagdma sut(aq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), 
tại Samagama (Xá-di thôn). 


Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. 
Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, 
chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn 
hại nhau với binh khí miệng lưỡi. "Ông không biết Pháp và 
Luật này, ta biết Pháp và Luật này. Sao Ông có thể biết Pháp 
và Luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói 
ta tương ưng, lời nói Ông không tương ưng. Điều đáng nói 
trước, Ông nói sau; điều đáng nói sau, Ông nói trước. Điều 
Ông quan niệm, trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của Ông 
đã bị thách đồ. Ông đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm 
của Ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nêu Ông có thể làm được!" 
Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn 
nhau. Chính các đệ tử cự sĩ mặc đồ trắng của Nigantha 
Nataputa cũng chán ngấy, cơ hiềm, và phản đổi các 
Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố 
một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không 
hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
thuyết, tháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


Rôi Sa-di Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đên 
thăm Tôn giả Ananda ở Samagama, sau khi đên, đảnh lễ Tôn 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 49 





giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Sa-di Cunda bạch Tôn giả Ananda: 


-- Bạch Tôn giả, Nigantha Nataputtta đã từ trần ở Pava. 
Sau khi vị này tạ thê, các Nigantha chia ra làm hai phái... 
tháp y chỉ đã bị đô vỡ, không có chỗ y chỉ. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa di Cunda: 


-- Này, Hiền giả Cunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để 
yêt kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi yết 
kiến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vẫn đề này 
để Thế Tôn biết. 


-- Thưa vâng, Tôn giả . 


Sa di Cunda vâng lời Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả 
Ananda cùng với Sa di Cunda đi đến yết kiến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói: "Nigantha 
Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị 
Nigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không 
có chỗ y chỉ". Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Sau khi Thế 
Tôn nhập diệt, chớ để cho tranh luận khởi lên giữa Tăng 
chúng. Tranh luận â ấy đưa đến sự bất an cho đa số, bất hạnh 
cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, 
loài người”. 

- Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Những pháp Ta dạy 
cho các Ông với thượng trí, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh 
cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ đề phân, 
Thánh đạo tám ngành. Ông có thấy chăng, này Ananda, có 
hai Tỷ-kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau? 


40 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma suff4) 





-- Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con với 
thượng trí, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ đề phần, Thánh đạo tám ngành, 
con không thấy cho đến hai Tỷ-kheo đối với những pháp này 
tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, và những người nào 
sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những người ấy sau khi Thế 
Tôn nhập diệt, có thể khởi lên những tranh luận giữa tăng 
chúng, hoặc về Tăng thượng hoạt mạng, hoặc về Tăng 
thượng Giới bổn (Patimokkha). Tranh luận ấy đem đến bất 
an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an, đau khổ cho loài 
Trời, loài Người. 

-- Là nhỏ nhặt, này Ananda, là sự tranh luận Ấy, tức là 
tranh luận về Tăng thượng hoạt mạng hay Tăng thượng giới 
bốn. Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng về 
con đường (magga) hay về đường hướng tu hành (patipada), 

sự tranh luận ây mới đưa đến bất an cho đa só, thất lợi cho đa 
số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài Người. 


Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này. Thế nào là 
sáu? Ở đây, Tỷ-kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị Tỷ- 
kheo nào phân nộ, sân hận, vị ấy sống không cung kính, 
không tôn trọng bậc Đạo sư; sống không cung kính, không 
tôn trọng Pháp; sống không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng, và sống không viên mãn sự học tập. Này Ananda, Tỷ- 
kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư; 
sống không cung kính, không tôn trọng Pháp; sống không 
cung kính, không tôn trọng Tăng chúng; và sống không viên 
mãn sự học tập, vị ẫy khởi lên tranh luận giữa Tăng chúng. 
Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa 
số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài 
Người. Này Ananda, nếu Ông thấy căn bản tranh luận như 
vậy, giữa các Ông hay giữa các người khác, ở đây, này 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 31 





Ananda, Ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. 
Này Ananda, nếu Ông không thấy căn bản tranh luận như 
vậy, giữa các Ông hay giữa các người khác; ở đây, này 
Ananda, Ông phải theo một đường hướng để không có sự 
tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận â Ấy. 
Có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận â Ấy, như vậy mới không 
CÓ SỰ tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận 
ấy như vậy. 


Lại nữa này Ananda, vị Tỷ-kheo hiềm hận não hại... tật 
đó, xan tham... gian manh, xảo trá... ác dục tà kiến... chấp thủ 
thế trí, cô chấp, khó thuyết phục. Này Ananda, Tỷ-kheo nào 
chấp thủ thế trí, cố chấp khó thuyết phục, vị ấy sống không 
cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư; sống không cung 
kính, không tôn trọng Pháp; sống không cung kính, không 
tôn trọng Tăng chúng; và sống không viên mãn sự học tập. 
Này Ananda, vị Tỷ-kheo nào sống không cung kính, không 
tôn trọng bậc Đạo sư; sống không cung kính, không tôn 
trọng Pháp; sống không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng; và sống không viên mãn sự học tập, vị ấy khởi lên sự 
tranh luận giữa Tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất 
an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, 
đau khổ cho loài Trời, loài Người, này Ananda, nếu Ông 
thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các Ông hay giữa các 
người khác, ở đây, này Ananda, Ông phải tinh tấn đoạn trừ 
ác căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu Ông không thấy 
căn bản tranh luận như vậy, giữa các Ông hay giữa người 
khác, ở đây, này Ananda, Ông phải theo một đường hướng 
để không CÓ SỰ tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản 
tranh luận â ẫy. Có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận â Ấy, như 
vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác 
căn bản tranh luận như vậy. Những pháp nảy, này Ananda, là 
sáu căn bản tranh chấp. 


32 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma suff4) 





Này Ananda, có bốn tránh sự này. Thế nào là bốn? 
Tránh sự khởi lên do tranh luận, tránh sự khởi lên do chỉ 
trích, tránh sự khởi lên do phạm giới tội, tránh sự khởi lên do 
trách nhiệm (kiccadhikaranam: hành tránh sự). Những pháp 
này, này Ananda, là bốn tránh sự. 


Nhưng này Ananda, có bảy diệt tránh pháp này để giải 
quyết diệt trừ các tránh pháp thỉnh thoảng khởi lên: phán 
quyết với sự hiện diện cần được ban cho (sammukhavinayo 
databbo: ưng dữ hiện tiền tỳ- ni), phán quyết ức niệm cần 
được ban cho (sativinayadatabbo: ưng dữ ức niệm tỳ-m)), 
phán quyết bắt si cần được ban cho (amulhavinayo databbo: 
ưng đữ bất si tỳ-ni), quyết định tùy theo thú nhận (patinnaya 
karetabbam), quyết định đa số (yebhuya ssika: đa nhân mích 
tội), quyết định tùy theo giới tội người phạm (tassa 
papiyyasika), trải cỏ che lấp (tinavattha rako: như thảo phú 
địa). 


Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện cần 
được ban cho? Ở đây, này Ananda, các Tý-kheo tranh chấp 
nhau: "Đây là pháp, hay đây là phi pháp, hay đây là luật, hay 
đây là phi luật". Này Ananda, tất cả các Tỷ-kheo ấy phải tập 
hợp hòa hợp với nhau, sau khi tập hợp, pháp quy chế 
(dhammanettI) phải được thảo luận, phân tích. Sau khi pháp 
quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây, làm thế nào để 
đồng nhất đạt được, như vậy, tránh sự phải được giải quyết. 
Như vậy, này Ananda, là phán quyết với sự hiện diện; và như 
vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự tức là dùng phán 
quyết với sự hiện diện. 

Và này Ananda, thế nào là quyết định đa số 
(yebbuyyasika)? Này Ananda, nếu các Tyỷ-kheo kia không có 
thể giải quyết. tránh ấy tại trú xứ ấy, thời này Ananda, các vị 
Tỷ-kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều Tỷ-kheo hơn, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 33 





tại đấy tất cả các Tỷ-kheo phải hòa đồng tập hợp lại; sau khi 
tập hợp, pháp quy chế (dhammanetti) phải được thảo luận, 
phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở 
đây làm thế nào, đê đồng nhất đạt được như vậy, tránh sự 
phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là sự giải quyết 
một số tránh sự tức là dùng sự quyết định đa số. 


Và này Ananda, thế nào phán quyết ức niệm? Ở đây, 
này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo về một trọng 
tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-dI, nói rằng: 
"Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm trọng tội như thế này 
không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di?" VỊ ẫy trả lời như 
sau: "Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, 
hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Như vậy, này Ananda, 
một phán quyết ức niệm cần phải cho Tỷ-kheo ấy. Như vậy, 
này Ananda, là phán quyết ức niệm. Như vậy, ở đây là sự 
giải quyết một số tránh sự tức là nhờ phán quyết ức niệm. 


Và này Ananda, thế nào là phán quyết bất si? Ở đây, 
này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo về một trọng 
tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di nói rằng: 
"Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm trọng tội như thế này 
không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di?" VỊ ây trả lời như 
sau: "Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, 
hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy bị các vị Tỷ- 
kheo kia dồn ép phải thú nhận: "Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, 
nếu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba- 
la-di, hoặc gần Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Này 
Chư Hiền, tôi đã bị cuồng si, tâm trí tôi điên đảo; do tôi 
cuồng si như vậy, nhiều việc đã được tôi làm, tôi nói không 
... Sa-môn hạnh. Vì bị cuồng si, tôi không nhớ đã làm như 
vậy". Này Ananda, phán quyết bắt si cần phải cho Týỷ-kheo 
ấy. Như vậy, này Ananda, là phán quyết bất si. Và như vậy, 


34 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma suff4) 





ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ phán 
quyêt bât s1. 


Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo thú nhận? 
Ở đây, này Ananda, bị buộc tội hay không bị buộc tội, Tỷ- 
kheo nhớ một giới tội, tỏ lộ, trình bày. Tỷ-kheo ấy phải đến 
một Tỷ-kheo lớn tuôi hơn, đắp y phía một bên vai, đánh lễ 
chân vị ấy, ngồi gối hai chân, chấp tay và nói như sau: "Bạch 
Tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này, nay xin sám 
hối". Tỷ-kheo kia nói như sau: "Ông có thấy chăng?"- "Tôi 
có thấy" -- "Ông có gìn giữ trong tương lai không?" -- "Tôi 
sẽ gìn giữ”. Như vậy, này Ananda, là quyết định tùy theo thú 
nhận, như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự tức là 
nhờ quyết định tùy theo thú nhận. 


Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo giới tội 
người phạm? Ở đây, này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tỷ-kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc 
gần Ba-la-di, nói rằng: "Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm 
trọng tội như thế này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la- 
di?" Vị ấy trả lời như sau: "Chư Hiền, tôi không nhớ tôi đã 
phạm trọng tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". 
Tỷ-kheo ây bị các Tỷ-kheo kia dồn ép phải tỏ lộ ra: "Tôn giả 
hãy biết cho rõ ràng, nêu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội 
như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di?" Tỷ-kheo â ây 
trả lời như sau: "Chư Hiền, tôi không có nhớ tôi có phạm 
trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di. Chư 
Hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thế này". Tỷ-kheo ấy 
bị các Tỷ-kheo kia dồn ép phải tỏ lộ: "Tôn giả hãy biết cho 
rõ ràng, nêu Tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc 
Ba-la-di hoặc gần Ba-la-di?". Vị ấy trả lời như sau: "Chư 
Hiền, dầu không ai hỏi tội, tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội 
như thế này, làm sao tôi có thể, khi có người hỏi tôi, lại 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 35 





không thú nhận có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba la di, 
hoặc gần Ba-la-di?" Vị kia nói như sau: "Này Hiền giả, dầu 
Ông có phạm khinh tội này, nếu không hỏi, Ông sẽ không 
thú nhận, làm sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc 
Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di, nếu có hỏi, Ông lại có thể thú 
nhận? Tôn giả hãy biết rõ ràng, nếu Tôn giả nhớ có phạm 
trọng tội như thế này không, hoặc Ba-la-di. hoặc gần Ba-la- 
di?" VỊ ẫy trả lời như sau: "Chư Hiền, tôi nhớ, tôi có phạm 
trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di. Điều 
tôi đã nói như vậy, là nói chơi, điều tôi đã nói như vậy là để 
cười (rava) Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế 
này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Như vậy, này Ananda, 
là quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở 
đây là sự giải quyết một số tránh tội, tức là nhờ quyết định 
tùy theo giới tội người phạm. 


Và này Ananda, thế nảo là trải cỏ che lấp? Ở đây, này 
Ananda, một số Tỷ-kheo sống tranh chấp, tranh cãi, tranh 
luận với nhau, có nhiều việc đã làm, đã nói không xứng Sa- 
môn hạnh. Tất cả các Tỷ-kheo ấy phải tập hợp hòa đồng với 
nhau. Sau khi tập hợp, một Tỷ-kheo thông minh có kinh 
nghiệm hơn của một phe nhóm Tỷ-kheo, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay, bạch Tăng chúng, 
nói răng: "Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng 
tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều việc 
đã làm, đã nói không xứng Sa-môn hạnh. Nếu Tăng chúng 
xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các Tôn 
giả này và bất cứ giới tội nào của tôi. Vì lợi ích cho chư Tôn 
giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa Tăng 
chúng, như lây Cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ tội liên hệ đến 
cư ST”. 


36 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma suff4) 





Rồi một vị Tỷ-kheo thông minh, kinh nghiệm của nhóm 
Tỷ-kheo khác, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên 
vai, chấp tay bạch Tăng chúng, nói răng: “Chư Tôn giả, Tăng 
chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, 
tranh luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói không xứng Sa- 
môn hạnh. Nếu Tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất 
cứ giới tội nào của các Tôn giả này và bất cứ giới tội nào của 
tôi. Vì lợi ích cho chư Tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, 
tôi xin tỏ lộ giữa Tăng chúng, như lẫy cỏ trải ra, trừ các trọng 
tội, trừ tội liên hệ đến cư sĩ". Như vậy, này Ananda, là trải cỏ 
che lắp, và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp, 
tức là nhờ trải cỏ che lấp. 


Này Ananda, có sáu khả niệm pháp nảy, tác thành khả 
á1, tác thành tôn kính, đưa đên đoàn tụ, không tranh luận, hòa 
hợp, đông nhât. Thê nào là sáu? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp, đối 
với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ văng 
người. Khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn 
kính đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


Và lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ khâu nghiệp, 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng 
người. Khả niệm pháp nảy, tác thành khả ái, tác thành tôn 
kính đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ ý nghiệp đối 
với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ văng 
người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn 
kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 

Và lại nữa, này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, mọi 
lợi dưỡng đúng pháp cho đến những thọ lãnh trong bình bát, 
Ty-kheo là vị san sẻ các lợi dưỡng như vậy, là vị thọ hưởng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 37 





chúng cùng với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Khả 
niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa 
đên đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đông nhât. 


Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi giới luật nảo, 
không sứt mẻ, không tỳ, không vết, không ô uế, giải thoát, 
được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến Thiền định, 
Tỷ-kheo sống thành tựu những giới luật như vậy cùng với 
các vị đồng Phạm hạnh giữa chỗ đông người và tại chỗ vắng 
người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành 
tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng 
nhât. 


Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi tri kiến thánh thiện, 
đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chơn chánh, đoạn diệt khổ đau 
cho những ai thực hành theo, Tỷ-kheo sống thành tựu những 
tri kiến như vậy cùng với các vị đồng Phạm hạnh trước chỗ 
đông người và tại chỗ văng người. Khả niệm pháp này cũng 
tác thành khả ái, tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, không 
tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. 


Này Ananda, sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, 
tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa 
đồng, đồng nhất. Này Ananda, nếu Ông thọ trì và thực hành 
sáu pháp khả niệm này, thời này Ananda, Ông thấy có những 
cách nói nào, hoặc tế hoặc thô, khiến Ông không có thể 
kham nhẫn? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu 
pháp khả niệm này, như vậy sẽ đưa đên cho Ông an lạc và 
hạnh phúc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


105. Kinh Thiện tỉnh 
(Sunakkhatfta suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Đại Lâm, 
tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 


Lúc bấy giờ nhiều Tý-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: “Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại 
trạng thái này nữa". 


Sunakkhatta Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tủ) được 
nghe: "Nhiều Tý-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã 
chứng trí giác: 'Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái này nữa". Rồi Sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Sunakkhatta Licchaviputta bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con có được nghe như sau: "Nhiều 
Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác: 
'Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa”. 
Bạch Thế Tôn, không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một 
cách chơn chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ- 
kheo, vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


-- Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt Ta đã 
tuyên bô chứng trí giác: "Chúng tôi biệt răng, sanh đã tận, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 39 





Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lại trạng thái này nữa". Ở đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn 
chánh tuyên bố chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số 
Tỷ-kheo chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí 
giác. Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào đã chơn 
chánh tuyên bố chứng trí giác, thời đối với các vị ấy, thật là 
đúng như vậy. Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 
thượng mạn đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta hãy thuyết pháp cho 
những vị ấy". Và như vậy, ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai 
suy nghĩ: "Ta hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Nhưng ở 
đây, nếu có một số người ngu si, bày đặt câu hỏi, đến hỏi 
Như Lai; ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: 
"Ta hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai suy nghĩ 
như vậy, không có làm khác. 


-- Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế Tôn! Nay 
đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện Thệ! Thế Tôn 
thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe Thế Tôn xong, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


-- Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, Ta 
Sẽ giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


-- Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... ; 
các hương do mũi nhận thức... ; các vị do lưỡi nhận thức... ; 
các xúc do thân cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 


60 105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhatffa suffq) 





đến dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là năm 
dục trưởng dưỡng. 


“Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở đây 
có số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với người 
thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakkhatta, câu chuyện 
(thích hợp với người Ấy) phải tùy thuộc như thế nào để phù 
hợp với điều người ấy suy tầm Và Suy tư, và người ây chỉ 
giao thiệp với người nảo người ấy thích thú. Nhưng nếu câu 
chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và 
người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không 
thích thú. 


Ví như, này Sunakkhatta, có người đã lâu không trú ở 
trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy một người 
vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. Người này sẽ hỏi 
người ấy về sự an ninh của làng hay thị trần ấy, về đồ ăn 
uông sung. túc và về ít bệnh tật, và người ấy sẽ nói cho người 
này biết về sự an ốn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống 
sung túc và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thế 
nào? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng tai, tâm an 
trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với người ấy mà 
người này thích thú? 

-- Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đây có sô người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với 
người thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào đề 
phù hợp với điều người ấy suy tâm Và suy tư, và người ấy chỉ 
giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu 
chuyện chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng trí, và 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 61 





người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không 
thích thú. Người ây cân được hiểu như vầy: "Là hạng người 
thiên nặng về vật chất thế gian". 


Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số người 
thiên nặng về Bất động. Đối với người thiên nặng về Bắt động, 
này Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp (với người ấy) phải 
tùy thuộc như thế nảo để phù hợp với điều người ấy suy tâm 
và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến vật chất 
thế gian, thời người ấy không nghe, không lóng tai và tâm 
không an trú vào thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 

Ví như, này Sunakkhatta, một lá vàng khô đã rời khỏi 
cành, không còn xanh trở lại; cũng vậy, này Sunakkhatta, đối 
với hạng người thiên nặng về Bất động, đã rời khỏi kiết sử 
vật chất thê gian. Người ấy cần được hiểu như sau: "Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thế gian, thiên 
nặng về Bất động". 


Này Sunakkhatfta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một số 
người thiên nặng về Vô sở hữu. Đối với người thiên nặng về 
Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người 
ây phải tùy thuộc như thế nảo để phù hợp với điều người ấy 
Suy tầm Và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà 
người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, và 
tâm không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp 
với người mà người ấy không thích thú. 

Ví như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm đôi 
không thể nối liền lại được; cũng vậy, này Sunakkhatta, đối 
với hạng người thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi 
kiết sử Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: "Đây là 


ú2 105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhatffa suffq) 





hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên nặng về 
Vô sở hữu”. 

Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một số 
người thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với 
người thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, này 
Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ây phải tùy 
thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy suy tầm và 
Suy fư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Vô sở 
hữu xứ, thời người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 

Ví như, này Sunakkhatta, một người đã ăn các món ăn 
mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy không? 


-- Bạch Thể Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, món ăn ấy được xem là ghê tởm rồi. 


-- Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên 
nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã để một bên kiết sử Vô sở 
hữu xứ. Người ấy cần được hiểu như sau: "Đây là hạng người 
không liên hệ với kiết sử Vô sở hữu xứ, thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ". 


Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có số 
người thiên nặng về chánh Niết-bàn. Đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết- bàn, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù 
hợp với điều người ấy suy tâm. và suy tư, và người ây chỉ 
giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu 
chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm không an trú 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 63 





vào trí giác. Và người ấy không giao thiệp với người mà 
người mà ấy không thích. 

Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã bị chặt 
đứt không thể lớn được nữa; cũng vậy, này Sunakkhatta, đối 
với hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết 
sử Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thể khởi lên lại trong tương 
lai. Người ấy cần phải được hiểu như sau: "Đây là hạng người 
không liên hệ với kiết sử Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên 
nặng về chánh Niết-bàn". 

Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có một 
số người suy nghĩ như sau: "Tham ái được vị Sa-môn gọi là 
mũi tên. Thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục, 
tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc 
vô minh đã được trừ khử; ta thiên nặng về chánh Niết-bàn". 
Vị ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại. Vị ấy có thể truy 
cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh Niết- 
bàn, mắt vị ấy có thê truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể 
truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương 
không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, 
thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu 
pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, 
tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương 
không thích hợp, lưỡi truy cầu Vị không thích hợp, thân truy 
cầu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp không thích hợp, 
thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ấy. VỊ â ầy do tâm bị tham dục 
nhiễu loạn đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. 


Ví như, này Sunakkhatta, một người bị mũi tên bắn, tên 
ấy có tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu 
ấy có thê cắt xung quanh miệng vết thương với con dao; sau 


64 105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhatffa suffq) 





khi cắt xung quanh miệng vét thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi 
đò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi 
tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc, còn đề lại một ít 
nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại, y sĩ nói như sau: 
"Này Hiền giả, mũi tên của Bạn đã được rút ra, thuốc độc đã 
được trừ khử, không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm 
nữa cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đồ ăn thích hợp, và 
hãy gìn giữ, nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của 
Bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải cho rửa vết 
thương, thường thường phải xức thuốc cho miệng vết thương. 
Trong khi thường thường cho rửa vết thương, thường thường 
xức thuốc cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cân thận khi đi ra giữa gió và 
năng: hãy cân thận khi đi ra giữa gió và năng, nếu không, bụi 
và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và này Bạn, nếu 
Bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được là 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được rút khỏi 
(thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã 
thoát khỏi nguy hiểm". Và người ấy ăn những đồ ăn không 
thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp, nên 
vệt thương làm mủ lại. Và thường thường người ẫy không rửa 
vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vết thương. 
Vì người ây thường thường không rửa vết thương, vì người ây 
thường thường không xức thuốc miệng vết thương, nên máu cũ 
đông lại trên miệng vết thương. Và người ây thường hay đi 
giữa gió và năng. Do người ây thường hay đi giữa gió và năng, 
bụi và nhớp nhiều hại miệng vết thương; và vì người ấy không 
chăm sóc vết thương nên vết thương không được lành. Vì 
người ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc 
độc được trừ khử nhưng còn dư tàn, do cả hai điều ẫy nên 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 6S 





miệng vết thương có thê lở to hơn trước. Do vết thương lở to, 
người ây có thê đi đên chêt hay đau khô gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở 
đây một số Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Tham ái được bậc Sa- 
môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại (con 
người) với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn 
diệt; thuốc độc vô minh đã được trừ khử. Ta thiên nặng về 
chánh Niễt-bàn". Vị ây có thể tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thê truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết- bản. Mắt có thể truy cầu sắc không thích 
hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thê 
truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý 
có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc 
không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, 
thân truy câu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp không 
thích hợp, thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ây. VỊ ây do tham 
dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. 


Như vậy, này Sunakkhatta, là chết trong giới luật của 
bậc Thánh, khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm một ô uế 
tội nào. 

Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây một số 
Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Tham ái được bậc Sa-môn gọi là 
mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục, 
tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc 
vô minh đã được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết-bàn". 
Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, vị ấy không truy cầu 
những gì không thích hợp với khuynh hướng thiên nặng về 
Niết-bàn, mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không 


66 105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhatffa suffq) 





truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương 
không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, 
thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy câu 
pháp không thích hợp. Vì mắt VỊ ây không truy câu sắc 
không thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích hợp, 
vì mũi không truy cầu hương không thích hợp, vì lưỡi không 
truy cầu vị không thích hợp, vì thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, vì ý không truy cầu pháp không thích hợp, 
nên tham dục không nhiễu loạn tâm, vì tham dục không 
nhiễu loạn tâm; nên vị ây không đi đến chết hay đi đến khổ 
gần như chết. 


Ví như, này Sunakkhatta, một người bị tên bắn, và mũi 
tên bị tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu 
ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con đao; sau 
khi cắt xung quanh miệng vét thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thê dò tìm tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò 
tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên 
ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc không còn để dư lại và 
biết rằng không còn để dư lại. Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, 
mũi tên của Bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, 
không có dư tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn 
hãy ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiến vết thương có thể làm mủ; và thường thường 
hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức thuốc miệng vết 
thương, thường thường rửa vết thương, thường thường xức 
thuốc miệng vết thương, chớ để máu cũ đóng khô lại trên 
miệng vết thương. Và chớ có đi ra giữa gió và năng: đi ra 
giữa gió và năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiễu hại miệng 
vết thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
thương sẽ lành”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 67 





Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được rút ra khỏi 
ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn. Và ta chưa 
thoát khỏi nguy hiểm". Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích 
hợp. Do chỉ ăn các đồ ăn thích hợp miệng vết thương có thể 
không làm mủ. Và thường thường vị ẫy có thê rửa vết thương, 
thường thường có thể xức thuốc miệng vét thương. Do thường 
thường rửa vết thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thể đóng khô lại trên miệng vết 
thương. Người ây không sốt săng đi giữa gió và năng. Do 
người ấy không sốt săng đi giữa gió và năng, bụi và nhớp 
không có thể nhiễu hại miệng vết thương và người ấy sống gìn 
giữ vết thương, và vết thương được lành. Vì người ấy chỉ làm 
những điều thích hợp và vì thuốc độc được trừ khử không còn 
dư tàn, do hai nhân duyên ấy vết thương được khép kín lại. 
Khi vết thương được da che kín lại, người ấy không đi đến 
chết hay không đi đến khổ gần như chết. 

Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham ái được bậc Sa-môn 
gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người VỚI 
dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt... không 
có truy cầu những gì không thích hợp. Mắt không truy cầu sắc 
không thích hợp, tai không truy cầu tiếng không thích hợp, mũi 
không truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý 
không truy câu pháp không thích hợp. Do mắt người. ấy không 
truy câu sắc không thích hợp, do tai không truy câu tiếng không 
thích hợp, do mũi không truy cầu hương không thích hợp, do 
lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, do thân không truy cầu 
xúc không thích hợp, do ý không truy cầu pháp không thích 
hợp, tham dục có thê không nhiễu hại tâm. Do tâm không bị 
tham dục nhiễu hại, nên người ấy không đi đến chết, hay không 
đi đến khổ gần như chết. 


68 105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhatffa suffq) 





Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích làm 
sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: Vết thương, này 
Sunakkhatta, là đồng nghĩa với sáu xúc xứ (phassayatana); 
thuốc độc, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với vô minh; mũi 
tên, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với ái; vật dụng dò tìm, 
này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với niệm; con dao, này 
Sunakkhatta, là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ. VỊ y sĩ giải phẫu, 
này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 

Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình phòng hộ 
đối với sáu xúc xứ, nghĩ rằng: "Sanh y (Upadhi) là căn bản 
của khổ", sau khi biết như vậy, VỊ ấy trở thành vô sanh y, giải 
thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên 
sanh y hay để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 

Ví như, này Sunakkhatta, một chén uống nước bằng 
đồng, đẹp để và hương thơm, và chén â ấy lại tâm thuốc độc. 
Rồi một người đến, muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, 
yếm ly khổ. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thế nào? Người ây 
có uông chén bằng đồng này không, nêu người ấy biết: "Sau 
khi tôi uống từ đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gần như 
chết?" 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc chắn 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn bản của đau 
khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát 
nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, để 
tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này 
Sunakkhatta, một con rắn độc hết sức độc hại, và có một 
người đến, muốn sông, muốn không chết, muốn lạc, yếm ly 
khổ. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa 
tay hay gót chân cho con răn độc hại này không, nêu người 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 69 





ấy biết: "Nếu ta bị con rắn này cắn, ta sẽ đi đến chết hay khô 
gần như chêt?" 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc chắn 
phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn bản đau khô”, sau khi 
biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, hay đề tâm đến 
sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


106. Kinh Bắt động lợi ích 
(ÁnenjasapDàya sutta) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). 
Kammassadhamma (Kiềm- -ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân 
chúng Kưu. Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo”. -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tý-kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, 
giả đối, thuộc ngu sĩ tánh. Này các Tỷ-kheo, đây là lời chào 
xáo của kẻ ngu xây dựng trên giả dối. Các dục hiện tại, và 
các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại và các dục tưởng 
tương lai, cả hai đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của 
ma, là chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uống của ma. 


Bắt động 


Ở đây, các ác bất thiện ý này . dẫn đến tham dục, sân hận, 
khích động, và chính những pháp â ấy tác thành chướng ngại ở 
đây cho Thánh đệ tử học tập. Ở đây, này các Tý-kheo, vị 
Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Các dục hiện tại và các dục 
tương lai... cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với 
tâm quảng đại, đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, sau khi 
xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tâm quảng đại, đại 
hành chiến thăng thế giới, xác định vị trí của ý, các ác bất 
thiện ý: tham dục, sân hận, khích động sẽ không khởi lên; 
với các pháp ấy được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành 
hạn hẹp, trái lại thành vô lượng, khéo tu tập”. Trong khi ây 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 7I 





hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an 
tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu 
bất động ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 
(samvattanikam vinnanam) có thể tùy theo đây đạt đến Bất 
động. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất hành 
đạo về lợi ích Bất động". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục 
tưởng hiện tại, và những dục tưởng tương lai, phảm bất cứ 
sắc pháp gì, là bốn đại chủng và sắc do bốn đại tạo thành" 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, 
tâm trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, 
vị ấy thành tựu Bắt động ngay trong hiện tại hay thiên nặng 
về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, 
thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến Bất động. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích 
Bắt động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục 
tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp 
hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng hiện 
tại và những sắc tưởng tương lai, cả hai đều vô thường. Cái 
gì vô thường thời không đáng để được hoan hỷ, không đáng 
để được hoan nghênh, không đáng để được chấp trước". 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, 
tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an 
tịnh, vị ấy thành tựu Bất động ngay trong hiện tại hay thiên 
nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Bắt động. 


72 106. Kinh Bắt động lợi ích (Anenjasappàya sutfa) 





Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo về 
lợi ích Bất động. 

Vô hữu xứ 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Những dục hiện tại... và những sắc tưởng tương lai, và 
những bất động tưởng, tất cả tưởng, chỗ nào các tưởng ấy 
được đoạn diệt không có dư tàn, như vậy là tịch tịnh, như 
vậy là thù diệu, tức là vô sở hữu". Trong khi vị ẫy hành trì 
như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành tựu Vô 
sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau 
khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến 
ấy có thê tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở 
hữu xứ. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến khu 
rừng hay đi đến đưới gốc cây và suy nghĩ như sau: "Trống 
không là tự ngã hay ngã này sở hữu”. Trong khi vị ấy hành 
trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành tựu Vô 
sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau 
khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến 
ấy có thê tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Vô sở 
hữu xứ. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Ta không có bất cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức 
nào, và sở thuộc của ta không có bất cứ chỗ nào, cho ai và 
trong hình thức nào". Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú 
nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành tựu Vô sở hữu xứ trong 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 73 





hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo 
đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được 
gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Phi tưởng, phi phi tưởng xứ 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại.. và những sắc tưởng và những 
Bắt động tưởng, và những Vô sở hữu xứ tưởng, tất cả các 
tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt không có dư tàn, 
như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ". Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của nó) . 
Với tâm an tịnh vị ấy có thể thành tựu Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau 
khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Niẵt-bàn 
Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy và 
suy nghĩ: "Nếu trước không có như vậy, thời có thê không là 
của ta; nếu nay không có như vậy thời có thê sẽ không là của 
ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có". Và như 
VẬY VỊ ẫy được xả. Bạch Thế Tôn, môt vị Ty-kheo như vậy 
có chứng được cứu cánh Niết-bàn không? 

-- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thể chứng 
được cứu cánh Niết-bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể 
không chứng được cứu cánh Niết-bản. 


74 106. Kinh Bắt động lợi ích (Anenjasappàya sutfa) 





-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một số 
Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết-bàn, và ở đây, một 
số Tý-kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết-bàn? 

-- Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như vậy và 
suy nghĩ: "Nếu trước không có như vậy thời có thể không là 
của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là 
của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có". Và 
như vậy vị ấy được xả. Vị ấy hoan hỷ trong xả ây, hoan 
nghênh, chấp trước xả ấy. Do vị ấy hoan hỷ trong xả Ấy, 
hoan nghênh, chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xả ấy và thủ 
trước xả ây. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo không 
chứng cứu cánh Niết-bàn. 

-- Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ trước 
chỗ nào? 

-- Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước như 
vậy là thủ trước tôi thượng? 

-- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước như 
vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ trước tối 
thượng, tức là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đây, này Ananda, 
vị Tý-kheo hành trì như vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không 
có như vậy thời có thê không là của ta. Nếu (nay) không có 
như vậy, thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Như vậy, vị ấy được xả, vị ấy 
không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không chấp 
trước xả ấy. Do vị ấy không hoan hỷ trong xả ây, không hoan 
nghênh, không thủ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy và 
không thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo chứng cứu cánh Niết-bản. 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, bạch Thế Tôn, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 75 





sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên. 
Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Thánh giải thoát? 

-- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục 
tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp 
hiện tại và những sắc pháp tương lai, những Bất động tưởng, 
những Vô sở hữu xứ tưởng, và những Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng, cái gì thuộc tự thân, là tự thân. Đây là bất tử 
tức là tâm giải thoát không thủ trước”. Này Ananda, đây là 
đạo lộ về lợi ích Bất động được Ta thuyết giảng, đạo lộ về 
lợi ích Vô sở hữu xứ được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt 
qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta thuyết 
giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. 

Những gì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì lòng 
từ mân mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã 
được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối với Ông. Này 
Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. 
Hãy tu Thiền, này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận 
về sau. Đây là lời đạy của Ta cho Ông. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


107. Kinh Ganaka Mogøallàna 
(Ganakarm„oggallàna suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu 
đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). 
Rồi Bà-la-môn Ganaka Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ganaka Moggallana 
bạch Thế Tôn: 


-- Ví như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài Migaramatu 
này, có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình 
tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là những tầng cấp của lầu 
thượng cuối cùng; thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với 
những vị Bà-la-môn này, được thấy một học tập tuân tự, một 
công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là sự học hỏi (các 
tập Veda). Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị 
bắn cung nảy, được thấy một học tập tuần tự, một công trình 
tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật bắn cung. Cũng 
vậy, thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con là những người 
toán số, sống nhờ nghề toán số, cũng được thấy. một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là 
toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng khi có được người đệ 
tử, trước hết chúng con bắt người ấy đếm như sau: "Một, một 
lần, hai, hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, sáu, 
sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, chín lần, mười, 
mười lần". Và thưa Tôn giả Gotama, chúng con bắt đếm tới 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 77 





một trăm. Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong Pháp và Luật này, cũng có một tuân tự học tập, một 
tuân tự công trình, một tuân tự đạo lộ như vậy? 


-- Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong Pháp và Luật 
này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có 
một tuần tự đạo lộ. Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn 
luyện ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, 
trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây cương, rồi tập 
luyện cho nó quen các hạnh khác; cũng vậy, này Bà-la-môn, 
Như Lai khi được một người đáng được điều phục, trước tiên 
huấn luyện người ấy như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự VỚI sự chế ngự của giới bổn, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới". 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, chế ngự 
với sự chế ngự của giới bốn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học 
tập các học giới, Như Lai mới huân luyện vị ấy thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ 
có năm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng TIÊNg. 
Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ- 
kheo tự chế ngự nguyên nhân Ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng.... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị.. thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân øì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân Ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn". 


Này Bả-la-môn, sau khi Tỷ-kheo hộ trì các căn rồi, Như 
Lai mới huân luyện vị ây thêm như sau: "Hãy đên Tyỷ-kheo, 


78 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna suffta) 





hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ dụng món 
ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để 
thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để 
chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta sẽ 
không phạm lỗi lầm, sống được an ôn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: "Hãy đến 
Ty-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban ngày trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu, trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân gác trên 
chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong 
khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi 
các chướng ngại pháp". 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm tỉnh giác, 
Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa như sau: "Hãy đến 
Ty-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới khi 
đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, 
bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt, 
đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác". 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, Như 
Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, 
hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 79 





Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc 
cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết-già, 
lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. 
Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tỉnh, gột 
rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị Ấy, sông 
thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên; từ bỏ trạo cử hối tiếc, VỊ ẫy sống không trạo cử, nội 
tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc; từ bỏ nghi 
ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 

Khi đoạn trừ năm triển cái ấy, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng 
và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 


Này Bà-la-môn, đối với những Tỷ-kheo nào là bậc hữu 
học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân câu sự vô thượng an 
tịnh các triền ách, đó là sự giảng dạy của Ta như vậy đối với 
những vị ấy. Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 


ở0 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sufta) 





hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những pháp ấy đưa đến sự 
hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Ganaka Mogsgallana bạch 
Thê Tôn: 


-- Các đệ tử của Sa-môn Gotama, khi được Sa-môn 
Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất 
cả đều chứng được cứu cánh đích Niết-bàn hay chỉ có một số 
chứng được? 


-- Này Bà-lamôn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu 
cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì trong 
khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con đường đưa đến 
Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả Gotama là bậc chỉ đường, 
tuy vậy các đệ tử Tôn giả Gotama, được Tôn giả Gotama 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được 
cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông, kham 
nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 
Ông có giỏi về con đường đi đến Rajagaha (Vương Xá)? 


-- Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
Rajagaha. 


-- Này Bả-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có một 
người, muốn đi đến Raj agaha, người này đến Ông và nói như 
sau: "Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha. Hãy chỉ cho 
tôi con đường đi đến Rajagaha". Ông nói với người ấy như 
sau: "Được, này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. 
Hãy đi theo con đường ây trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như thế này. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 bẾi 





Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời 
gian, Bạn sẽ thấy một thị trấn tên như thế này. Hãy đi theo 
trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, Bạn sẽ 
thấy Rajagaha với những khu vườn mỹ diệu, với những khu 
rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao 
mỹ diệu". Dầu cho người ấy được khuyến giáo như vậy, 
được giảng dạy như vậy, nhưng lại lấy con đường sai lạc, đi 
về hướng Tây. Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa Tôn giả, 
tôi muốn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả chỉ con đường ây 
cho tôi". Rồi Ông nói với người ây như sau: "Được, này Bạn, 
đây là đường đi đến Rajagaha. Hãy đi theo con đường ây 
trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một làng có tên như thế này. Hãy đi theo con đường â ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị 
trần có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong một 
thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, 
Bạn sẽ thấy Rajagaha với những khu vườn mỹ diệu, với 
những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với 
những ao hồ mỹ diệu". Người ấy được Ông khuyến giáo như 
vậy, giảng như vậy, đi đến Rajagaha một cách an toản. 


Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có 
mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến Rajagaha, 
trong khi có mặt Ông là người chỉ đường, dầu cho Ông có 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lây con 
đường sai lạc, đi về hướng Tây, còn một người có thê đi đến 
Rajagaha một cách an toàn? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì được? Con 
chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, 
trong khi có mặt con đường đi đên Niêt-bàn, và trong khi có 


ớ2 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna suffta) 





mặt Ta là bậc chỉ đường. Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được 
cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, 
này Bà-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Ganaka Moggalana bạch 
Thê Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người không 
phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, 
mất thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, không 
hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh 
giác, thờ ơ với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống 
quá đầy đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngọng; Tôn 
giả Gotama không thể sống với những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường 
gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạn, 
không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn 
uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn 
hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đây đủ, không uê oải, 
từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tính cần, tinh tấn, chánh 
niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có trí tuệ, không 
câm ngọng; Tôn giả Gotama sống hòa hợp với những vị ấy. 


Ví như Tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, hắc 
chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại lõi 
cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng: 
trong các loại hoa hương, vũ quý hương (Jasmine) được gọi 
là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 ớ3 





Gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo 
hiện nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


108. Kinh Gopaka Moøgøsallàna 
(Gopakarmogøallàna suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha (Vương Xá) 
tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi 
Thê Tôn thị tịch không bao lâu. 


Lúc bấy giờ, Vua Ajatasattu con bà Videhi nước 
Magadha (Ma-kiệt-đả), vì nghi ngờ Pajjota (Đăng Quang 
Vương), nên cho xây kiên cô thành RaJagaha. 


Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Rajagaha để khất thực. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Nay 
còn quá sớm đề vào Rajagaha khất thực. Vậy ta hãy đi đến 
Bả-la-môn Gopaka Moggallana và chỗ làm việc của vị này". 
Rồi Tôn giả Ananda đi đến Bả-la-môn Gopaka Moggallana 
và chỗ làm việc của vị này. Bà-la-môn Gopaka Moggallana 
thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


-- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả Ananda! 
Đã lâu rôi Tôn giả Ananda mới tạo được cơ hội này, tức là 
đến đây. Tôn giá Ananda hãy ngồi xuống, đây là chỗ ngồi đã 
soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. 
Còn Bà-la-môn Gopaka Moggallana chọn một chỗ ngồi thấp 
khác rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la- 
môn Gopaka Moggallana thưa với Tôn giả Ananda: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 ớŠ 





-- Có thể chăng, một Tỷ-kheo thành tựu một cách trọn 
vẹn, một cách đây đủ tât cả các pháp mà Tôn giả Gotama, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu? 


-- Không thể có một Tỷ-kheo, này Bả-la-môn, thành 
tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thành tựu. Này 
Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước 
đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây 
chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng 
được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và 
nay các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành, và sẽ 
thành tựu (những pháp ấy) về sau. 


Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda và Bà-la- 
môn Gopaka Moggallana bị gián đoạn. Bà-la-môn Vassakara, 
bậc đại thần nước Magadha, đi thị sát các công sự Rajagaha 
(Vương Xá), đến công trường của Bà-lamôn Gopaka 
Mogsallana, đến chỗ Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, bậc đại 
thần nước Magadha, thưa với Tôn giả Ananda: 


-- Ở đây, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả đang ngồi đàm 
luận câu chuyện gì? Và câu chuyện gì của Tôn giả bị gián 
đoạn? 


- Này Bà-lamôn, ở đây, Bả-lamôn Gopaka 
Moggallana nói với tôi như sau: "Có thể có chăng, Tôn giả 
Ananda, một Tỷ-kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách 
đầy đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã thành tựu?" Khi được nói vậy, này Bà- 
la-môn, tôi nói với Bả-la-môn Gopaka Moggallana như sau: 
"Này Bà-la-môn, không thể có một vị Tỷ-kheo nào thành tựu 


6ó 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Œopakamoggallànad suffa) 





một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu. Này Bà- 
la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây 
chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa 
từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được 
nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ 
tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ 
thành tựu (những pháp ấy) về sau". 


-- Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
Tôn giả Gotama sắp đặt: "VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là 
chô nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ vị này”. 


-- Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo nào được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác Sắp ' đặt: "VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa 
cho các Ông, và các Ông sẽ y chỉ vị này". 


-- Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
chúng Tăng thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ-kheo 
Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ vị này?" 


-- Không có một vị Tỷ-kheo nào, này Bà-la-môn, được 
chúng Tăng thỏa thuận và được số đông các vị Tỷ-kheo 
Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị 
này”. 

-- Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn giả 
Ananda, như vậy do nhân gì, Quý vị có thê hòa hợp? 

-- Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chỗ nương tựa, và 
Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 ớ7 





-- Khi được hỏi: "Có một vị Tỷ-kheo nào được Tôn giả 
Gotama sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương 
tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ vị này?"", Tôn giả 
trả lời: "Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo nào được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
CIác sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa 
cho các Ông, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi được hỏi: 
“Có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng thỏa thuận và một 
số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "VỊ này, sau khi 
Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, các Ông 
nay sẽ y chỉ vị này". Và Tôn giả trả lời: "Không có một vị 
Tỷ-kheo nào, này Bà-la-môn, được chúng Tăng thỏa thuận 
và được số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, 
sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, 
và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi được hỏi: "Và như vậy 
là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn giả Ananda, như vậy do 
nhân gì, Quý vị có thể hòa hợp?" Tôn giả trả lời: "Này Bà-la- 
môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Chúng 
tôi có chỗ nương tựa, này Bả-la-môn, và Pháp là chỗ nương 
tựa của chúng tôi". Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời 
nói này cần phải hiểu như thế nào? 

-- Này Bà-la-môn, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thi thiết học pháp, đã tuyên bố 
giới bổn Patimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa) cho các Tỷ-kheo. 
Trong những ngày Bố-tát (Uposatha) chúng tôi cận trú ở 
chung một thôn điền, tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một 
chỗ; sau khi tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi 
một người. Nếu trong khi hỏi nhau như vậy, có Tỷ-kheo phạm 
tội, phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm đúng Pháp, đúng lời 
dạy. Thật vậy, không phải các Tôn giả xử sự chúng tôi, chính 
pháp xử sự chúng tôi. 


68 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Œopakamoggallànad suffa) 





-- Thưa Tôn giả Ananda, có Tỷ-kheo nào mà nay Quý 
vị cung kính, tôn trọng, lê bái, cúng dường, sau khi cung 
kính, tôn trọng, Quý vị nương tựa? 


-- Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo mà nay chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, và sau khi chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. 


-- Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi: "Có một vị Tỷ- 
kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt: "Sau khi Ta diệt độ, 
vị này sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông và các Ông nay sẽ y 
chỉ vị này?"". Và Tôn giả trả lời: "Này Bả-la-môn, không có 
một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta 
diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông", và chúng tôi nay y 
chỉ vị này”. Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả Ananda, có một vị 
Tỷ-kheo nào được chúng Tăng thỏa thuận, được một số đông 
Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "VỊ này, sau khi Thế Tôn diệt 
độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ 
vị này", và Tôn giả trả lời: "Không có một Tỷ-kheo nảo được 
chúng Tăng thỏa thuận, được một số đông Tỷ-kheo Trưởng 
lão sắp đặt: "VỊ này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương 
tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi 
được hỏi: "Có một Tỷ-kheo nào, thưa Tôn giả Ananda, nay 
quý vị cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường vị ấy và sau 
khi cung kính, tôn trọng, quý vị an trú, nương tựa vị ây?", và 
Tôn giả trả lời: "Này Bả-la-môn, có Tỷ-kheo, chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và sau khi cung kính, 
tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ấy". Thưa Tôn giả 
Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần phải hiểu như thế nào? 

-- Này Bà-la-môn, có mười khả hỷ pháp được Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên 
bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đầy đủ mười pháp này, chúng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 69 





tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị ấy; sau 
khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ấy. 
Thế nào là mười? 

Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông chế 
ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. 


Vị ấy là bậc đa văn, thọ trì những điều đã nghe, cất 
chứa những điều đã nghe; những pháp nảo sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, nói lên Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy đều được nghe nhiều, 
được thọ trì, được lời nói làm cho quen thuộc, được ý tư 
niệm, được chánh kiến khéo ngộ nhập. 


Vị ấy biết đủ đối với các vật thực dụng như y, đồ ăn 
khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. 


Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, chứng được bôn Thiên, thuộc tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú. 


Vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi 
ngang hư không; độn thô trồi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết- già đi trên hư không như chim có cánh; với bàn tay, vị 
ẫy chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại oai thần như vậy; có thê tự thân bay đến Phạm thiên. 


VỊ ây với thiên nhĩ thuân tịnh siêu nhân, nghe được âm 
thanh của chư Thiên và loài người, gân cũng như xa. 


90 108. Kinh Gopaka Moggallàna (ŒGopakamoggallànad suffta) 





Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài Người với 
tâm của mình, vị ây được biết như sau: Tâm có tham, biết 
tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm không tham. Tâm có 
sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân. 
Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không si, biết tâm không si. 
Tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết 
tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải 
đại hành tâm, biết không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng, biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết tâm 
vô thượng. Tâm Thiền định, biết tâm Thiền định. Tâm không 
Thiền định, biết tâm không Thiền định. Tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải 
thoát. 

Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai 
đời... nhớ đến các đời sống quá khứ. 

Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sông 
và chết của chúng sanh. Vị ấy biết, chúng sanh người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với thượng trí đã 
chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này Bả-la-môn, mười pháp khả hỷ này đã được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đầy đủ mười pháp này, 
chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị 
ấy; sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa 
vị Ấy. 

Khi nghe nói vậy, Bả-la-môn Vassakara (Vũ Thế), đại 
thần nước Magadha, nói với tướng quân Upananda: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 9] 





-- Tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này tướng 
quân, những vị Tôn giả này cung kính những ai đáng cung 
kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng 
lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường; thời chắc 
chắn những Tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, 
tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, 
cúng dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những Tôn 
giả ây không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, 
không cúng dường Tỷ-kheo này, thời những Tôn giả ấy cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ai? 


Rồi Bả-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha, 
thưa với Tôn giả Ananda: 


-- Tôn giả Ananda nay trú tại đâu? 
-- Này Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana (Trúc Lâm). 


-- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Veluvana là một chỗ 
khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh 
dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh? 


-- Thật vậy, này Bả-la-môn, Veluvana (Trúc Lâm) là 
một khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa 
cách dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh, xứng đáng với 
những vị hộ trì và thủ hộ như Ngài. 

-- Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là một chỗ 
khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh 
dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh, xứng đáng với những 
người tu Thiền và tánh thiên về Thiền định như quý vị Tôn giả. 
Và chư vị Tôn giả là những vị tu Thiền và tánh thiên về Thiền 
định. Thưa Tôn giả Ananda, một thời Tôn giả Gotama ở tại 
Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala (Trùng Các giảng đường). 
Rồi, thưa Tôn giả Ananda, tôi đi đến Mahavana (Đại Lâm), 
Kutagarasala, đến Tôn giả Gotama. Ở đấy, Tôn giả Gotama 


92 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Œopakamoggallànad suffa) 





dùng nhiều phương tiện nói về Thiền định luận. Tôn giả 
Gotama thật là vị tu Thiền và tánh thiên về Thiền định. Và 
Tôn giả Gotama tán thán tất cả Thiền định. 

-- Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả 
Thiên định, không không tán thán tất cả Thiền định. Và này 
Bà-la-môn, loại Thiền định nào Thế Tôn ấy không tán thán? 
Ở đây, này Bả-la-môn, một số vị sống với tâm thấm nhuần 
dục tham, bị dục tham chỉ phối, và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên. Vị ấy lấy dục 
tham làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, 
Thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thâm nhuẳn sân hận, bị sân 
hận chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân 
hận đã được khởi lên. Vị ấy lẫy sân hận làm đối tượng tối 
hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, Thiền nhập. Vị ấy sống 
với tâm thấm nhuần hôn trầm thụy miên, bị hôn trầm thụy 
miên chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn 
trầm thụy miên đã được khởi lên. Vị ấy lẫy hôn trầm thụy 
miên làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, 
Thiền nhập. VỊ ẫy sống với tâm thấm nhuần trạo hồi, bị trạo 
hối chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi trạo hối 
đã được khởi lên. Vị ấy lẫy trạo hối làm đối tượng tối hậu, 
Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, Thiền nhập. Vị ấy sống với 
tâm thấm nhuằn nghi hoặc, bị nghi hoặc chi phối và không 
như thật biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. 
Vị ấy lẫy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, 
Thiền định, Thiền nhập. Này Bả-la-môn, Thế Tôn ấy không 
tán thán loại Thiền định như vậy. 


Và này Bà-la-môn, loại Thiền định nào Thế Tôn ấy tán 
thán? Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 93 





Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà-la-môn, loại 
Thiền như vậy, Thế Tôn ấy tán thán. 


-- Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả Gotama 
khiến trách Thiền đáng được khiến trách, tán thán Thiền 
đáng được tán thán. Nay thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi 
phải đi. Chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải làm. 

-- Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha, hoan 
hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. Rồi Bà-lamôn Gopaka Moggalana, khi Bả-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha đi không bao lâu, thưa với 
Tôn giả Ananda: 


-- Nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda, thời Tôn 
giả Ananda đã không trả lời. 

-- Này Bà-la-môn, có phải chúng tôi đã nói với Ông: 
"Không có một Tỷ-kheo nào, này Bà-la-môn, thành tựu mười 
pháp ấy một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, những pháp mà 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thành tựu. Này 
Bà-la-môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con 
đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con 
đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường 
trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và 
thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử Ngài là những vị sống 


94 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Œopakamoggallànad suffa) 





hành đạo và tùy hành đạo, và sẽ thành tựu những pháp ấy về 


t† 


109. Đại kinh Mãn nguyệt 
(Mahàpunnarma suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama 
(Đông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). 


Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong 
đêm trăng răm, Thê Tôn đang ngôi giữa trời, xung quanh có 
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi một Tyỷ-kheo từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đặp y vào một bên vai, châp tay vái Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 

-- Con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc biệt, nếu Thế 
Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi. 

-- Vậy này Tỷ-kheo, hãy ngồi trên chỗ của Ông và hỏi 
như ý Ông muốn. 

Rồi vị Tỷ-kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi 
của mình, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uân này, tức là sắc 
thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uấn và thức thủ 
uân? 

-- Này Tý-kheo, có năm thủ uân này, tức là sắc thủ uấn, 
thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn nói, 
hỏi Thê Tôn một câu hỏi khác: 


%6 109. Đại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunndama suff4) 





-- Bạch Thế Tôn, năm thủ uân này, lấy gì làm căn bản? 
-- Này Tỷ-kheo, năm thủ uẫn này lẫy dục làm căn bản. 


-- Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ 
uân, hay là ngoải năm thủ uân, có một châp thủ (khác)? 


-- Này Ty-kheo, không phải chính chấp thủ ấy là năm 
thủ uân, cũng không phải ngoài năm thủ uấn có sự chấp thủ. 
Này Tý-kheo, khi nào có lòng dục, lòng tham đối với năm 
thủ uấn, ở đấy chính là chấp thủ. 


-- Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai khác trong 
lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẫn? 

Thế Tôn trả lời: 

-- Này Tỷý-kheo, có thể có. Ở đây, này Tỷ-kheo có 
người nghĩ như sau: "Mong rằng có sắc như thế này trong 
tương lai! Mong rằng có thọ như thế này trong tương lai! 
Mong rằng có tưởng như thế này trong tương lai! Mong rằng 
có hành như thế này trong tương lai! Mong rằng có thức như 
thế này trong tương lai!" Như vậy, này Ty-kheo, có sự sai 
khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm uẫn. 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là ý nghĩa 
chữ uân trong các uân? 


-- Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay sần, như 
vậy là sắc uân. Phàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như kẻ 
là thọ ân, Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... 
hay gần, như vậy là tưởng uấn. Phàm những hành gì, quá 
khứ, vị lai hay hiện tại... xa hay gần, như vậy là hành uân. 
Phàm thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... xa hay sần, như 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 97 





vậy là thức uân. Cho đến như vậy, này Tỷ-kheo, là ý nghĩa 
chữ uân trong các uân. 


-- Do nhân øì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp 
nhận gọi là sắc uân? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận 
gọi là thọ uân? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là 
tưởng uấn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi hành 
uẩn? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức uân? 


-- Bốn đại là nhân, này Tỷ-kheo, bốn đại là duyên được 
chấp nhận gọi là sắc uân. Xúc là nhân, xúc là duyên được 
chấp nhận gọi là thọ uấn. Xúc là nhân, xúc là duyên được 
chấp nhận gọi là tưởng uân. Xúc là nhân, xúc là duyên được 
chấp nhận gọi là hành uẫn. Danh sắc là nhân, này Tỷ-kheo, 
danh sắc là duyên được chấp nhận gọi là thức uân. 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến? 


-- Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phảm phu không 
hiểu rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không hiểu rõ các bậc 
Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, xem sắc như là tự ngã, 
hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc như là trong tự 
ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc; xem thọ như là tự ngã, 
hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là trong tự 
ngã, hay xem tự ngã như là trong thọ; xem tưởng như là tự 
ngã, hay xem tự ngã như là có tưởng, hay xem tưởng như là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong tưởng; xem hành 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có hành, hay xem hành 
như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong hành; xem 
thức như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức, hay xem 
có thức như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong 
thức. 


98 109. Đại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama suffa) 





-- Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân kiến? 


-- Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, đi đến 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, đi đến các bậc Chơn nhân, thuần thục pháp 
các bậc Chơn nhân, tu tập pháp các bậc Chơn nhân, không 
xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, 
hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem tự 
ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự ngã...., không 
xem tự ngã như là trong thọ; không xem tưởng như là tự 
ngã... , hay không xem tự ngã như là trong tưởng; không xem 
hành như là tự ngã... , hay không xem tự ngã như là trong 
hành; không xem thức như là tự ngã... , không xem tự ngã 
như là trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là không thân kiến. 


-- Bạch Thế Tôn, cái øì là vị ngọt của sắc, cái øì là sự 
nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của thọ, cái 
gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly? Cái gì là vị ngọt của 
tưởng, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly? Cái gì là 
vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly? 
Cái gì là vị ngọt của thức, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly? 


-- Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên sắc khởi lên, như vậy 
là vị ngọt của sắc. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong 
sắc như vậy là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục 
tham đối với sắc, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất 
ly của sắc. Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên thọ khởi lên, như 
vậy là vị ngọt của thọ... như vậy là sự xuất ly của thọ. Này 
Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên tưởng khởi lên, như vậy là vị ngọt 
của tưởng.... là sự xuất ly của tưởng. Này Tý-kheo, lạc hỷ gì 
duyên hành khởi lên như vậy là vị ngọt của hành... là sự xuất 
ly của hành. Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên thức khởi lên, như 
vậy là vị ngọt của thức. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 99 





trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục 
dục tham đôi với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự 
xuât ly của thức. 


-- Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, mà không có 
mạn tùy miên rằng: "Ta là người làm, sở thuộc của ta là 
người làm", đối với tự thân có ý thức, và đối với cả tưởng ở 
ngoài? 

-- Này Tỷ-kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay sần, 
đối với tất cả sắc, thấy được như thật với trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì... tưởng gì... hành gì... 
phàm có thức gì, quá khứ vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả thức, 
thấy được như thật với trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
Này Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, nên không có 
mạn tùy miên rằng: "Ta là người làm, sở thuộc của ta là 
người làm", đối với tự thân có ý thức, và đối với tất cả tướng 
ở ngoài. 

Rồi một Tỷ-kheo khác khởi lên sự suy tư như sau: "Nếu 
được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, 
tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; như vậy 
những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ 
kết quả?" 

Thế Tôn biết được tâm tư của Tỷ-kheo ấy với tâm tư 
của mình, liền nói với các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, sự kiện này xảy ra, khi ở đây có kẻ 
ngu sĩ, vô tri, vô minh, với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ 
cần phải vượt qua lời dạy của bậc Đạo sư với câu hỏi: "Nếu 


100 109. Đại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama suff4) 





được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, 
tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; như vậy 
những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ 
kêt quả?" Này các Tỷ-kheo, các Ong đã được Ta huân luyện 
tìm kiêm nhân duyên, chỗ này chỗ kia, đôi với những pháp 
này, pháp khác. 

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là thường 
hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Những gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem: "Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi?" 

-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, 
thọ... tưởng... hành... thức là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Những gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi?" 

-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

-- Do vậy, này các Tỷ-kheo, phảm có sắc gì, quá khứ, 


vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tất cả loại sắc, cần phải 
như thật quán: "Cái này không phải của tôi, cái này không 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T01 





phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Phàm có thọ 
gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm có thức gì quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại.. tất cả loại thức, cần 
phải như thật quán: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử yêm 
ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yêm ly đối với tưởng, yêm 
ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 


Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát. Vị ấy 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm. Từ nay không còn trở lại đời sống thế này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng giải này được nói 
lên, tâm của sáu mươi vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 


110. Tiểu kinh Mãn nguyệt 
(Cùlapunndma sufíq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthl, tại Pubbarama (Đông 
Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). 


Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong 
đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có 
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng Tỷ-kheo 
đang yên lặng, hết sức yên lặng và bảo các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, một người bắt chánh (asappurIsa) có 
thê biệt một người bât chánh: "Người bât chánh là vị này", hay 
không? 


-- Bạch Thế Tôn, không biết được. 


- Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ-kheo, 
không thê có sự tình, không thể có sự kiện, một người bất 
chánh có thê biết một người bắt chánh: “Người bất chánh là 
vị này." Này các Tý-kheo, nhưng một người bất chánh có thê 
biết một người chơn chánh: "Người chơn chánh là vị này" 
hay không? 

-- Bạch Thế Tôn, không biết được. 

-- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo, 
không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất 
chánh có thể biết được một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này". 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 103 





Người bất chánh, này các Tỷ-kheo, là người đầy đủ 
pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, suy tư như 
người bất chánh, tư lường như người bất chánh, nói năng như 
người bất chánh, hành động như người bắt chánh, có tà kiến 
như người bất chánh, bồ thí như người bất chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 
đầy đủ pháp bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bất 
chánh bắt tín, vô tàm, vô quý, nghe ít, biếng nhác, thất niệm, 
liệt tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất chánh đầy 
đủ pháp bất chánh. 

Và này các Tỷý-kheo, như thế nào là người bất chánh 
giao du với những người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
những vị Bà-la-môn nào bất tín, vô tàm, vô quý, ít nghe, 
biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ, những vị ấy là bạn, là thân 
hữu với người bất chánh ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bất chánh giao du với người bất chánh. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là người bất chánh 
suy tư như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
bất chánh suy nghĩ tự làm hại mình, suy nghĩ làm hại người 
khác, suy nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bất chánh suy tư như người bất chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh tư 
lường như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
bất chánh tư lường tự làm hại mình, tư lường làm hại người, 
tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
bất chánh tư lường như người bất chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 
nói năng như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người bất chánh nói lời nói láo, nói lời hai lưỡi, nói ác khẩu, 
nói lời phù phiếm. Như vậy này các Tỷ-kheo, là người bất 
chánh nói năng như người bất chánh. 


104 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnaima suffa) 





Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 
hành động như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người bất chánh sát sanh, lấy của không cho, làm các tà hạnh 
trong các dục. Như vậy, này các Tý-kheo, là người bất chánh 
hành động như người bất chánh. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là người bất chánh có 
tà kiến như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
bất chánh có tà kiến như sau: "Không có bố thí, không có lễ 
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có cha, 
không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, không có 
những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời 
khác, và truyền dạy lại". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
bất chánh có tà kiến như người bất chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người bất chánh bố thí 
như người bất chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bất 
chánh bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự tay, bố thí 
không có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật không cần dùng, 
bố thí không nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người bất chánh bố thí như người bất chánh. 


Này các Tỷ-kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ pháp bất 
chánh như vậy, giao du với người bất chánh như vậy, suy tư 
như người bất chánh như vậy, tư lường như người bất chánh 
như vậy, nói năng như người bất chánh như vậy, hành động 
như người bất chánh như vậy, có tà kiến như người bất chánh 
như vậy, bố thí như người bất chánh như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người bất 
chánh. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của những 
người bất chánh? Địa ngục hay là bàng sanh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 105 





Này các Tý-kheo, một người chơn chánh có thể biết 
được một người chơn chánh: "Người chơn chánh là vị này” 
hay không? 


-- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Sự tình này xảy ra là 
người chơn chánh có thê biết được người chơn chánh: "Người 
chơn chánh là vị này". Nhưng này các Tỷ-kheo, người chơn 
chánh có thể biết được người bất chánh: "Người bất chánh là vị 
này” hay không? 


-- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo, có sự 
tình này là người chơn chánh có thể biết được người bất 
chánh: "Người bất chánh là vị này". Này các Tỷ-kheo, người 
chơn chánh đầy đủ Chánh pháp, giao du với các bậc chơn 
chánh, suy nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lường như các 
bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, hành động 
như bậc chơn chánh, có chánh kiến như bậc chơn chánh, bố 
thí như bậc chơn chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh đầy đủ 
Chánh pháp? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chơn chánh có 
lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe nhiều, có tinh cần, 
tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chơn chánh đầy đủ những Chánh pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh giao 
du với các bậc chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, những 
vị Sa-môn, Bả-la-môn nào có lòng tin, có lòng tàm, có lòng 
quý nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, 
những vị ấy là bạn, là thân hữu của vị chơn chánh ấy. Như 
vậy, này các Tyỷ-kheo, là người chơn chánh giao du với các 
bậc chơn chánh. 


106 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnaima suffa) 





Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
suy tư như người chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh không suy nghĩ tự làm hại mình, không 
suy nghĩ làm hại người khác, không suy nghĩ làm hại cả hai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh suy tư như 
người chơn chánh. 

Và này, các Tý-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
tư lường như người chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh không tư lường tự làm hại mình, không tư 
lường làm hại người khác, không tư lường làm hại cả hai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh tư lường 
như người chơn chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
nói năng như người chơn chánh? Ở đây, này các Tý-kheo, 
người chơn chánh từ bỏ không nói láo, từ bỏ không nói hai 
lưỡi, từ bỏ không nói ác khẩu, từ bỏ không nói phiếm luận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh nói năng như 
người chơn chánh. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là người chơn chánh hành 
động như người chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ làm 
các tà hạnh trong dâm dục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người chơn chánh hành động như người chơn chánh. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là người chơn chánh có 
chánh kiến như bậc chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh có chánh kiến như sau: "Có bồ thí, có lễ hy 
sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có 
đời khác, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những vị 
Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự 
mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác, và truyền 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 107 





dạy lại. Như vậy, này các Ty-kheo, là người chơn chánh có 
chánh kiến như người chơn chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh bố 
thí như người chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
chơn chánh bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, bồ thí có 
suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ 
đến tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chơn 
chánh bồ thí như người chơn chánh. 

Này các Tỷ-kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ Chánh 
pháp như vậy, giao du với người chơn chánh như vậy, suy tư 
như người chơn chánh như vậy, tư lường như người chơn 
chánh như vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, hành 
động như người chơn chánh như vậy, có chánh kiến như 
người chơn chánh như vậy, bồ thí như người chơn chánh như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của 
những người chơn chánh. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là 
cảnh giới của những người chơn chánh? Đại tánh của chư 
Thiên hay đại tánh của loài Người. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


111. Kinh Bất đoạn 
(Anupada sutífq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ)., tại Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tý-kheo" --"Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tý-kheo, Sariputta (Xá-lợi-phất) là bậc Hiền 
trí; này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ; này các Tỷ- 
kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ; này các Tỷ-kheo, SarIputta 
là bậc Hỷ tuệ (Hasupanna); này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc 
Tiệp tuệ (Javanapamna); này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc 
Lợi tuệ (tkkhapanmna); này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc 
Quyết trạch tuệ (nibbedhikapanna). Này các Tý-kheo, cho 
đến nửa tháng, Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các 
Tỷ-kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của Sariputta: 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Và những pháp thuộc về Thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, 
lạc, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, 
tinh tấn, niệm, xả, tác ý; các pháp ấy được an trú bất đoạn. 
Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, 
được Sariputta biết đến khi an trú, được Sariputta biết đến 
khi đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: "Như vậy các pháp 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 109 





ẫy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, 
chúng đoạn diệt". Sariputta đối với những pháp ấy, cảm thấy 
không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với 
Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm và tứ, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Và những 
pháp thuộc về Thiền thứ hai như nội tĩnh, hỷ, lạc, nhứt tâm, 
và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, 
tác ý, những pháp ấy được an trú bất đoạn. Các pháp ấy được 
Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến 
khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. 
Sariputta biết rõ như sau: "Như vậy các pháp ấy trước không 
có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn 
diệt". Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không 
hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn 
có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 


Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba, như xả, lạc, 
niệm, tỉnh giác, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, 
thắng giải, tỉnh tấn, xả, tác ý; những pháp ấy được Sariputta 
an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi 
chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, 
được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối 
với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 


T10 1I11. Kinh Bất đoạn (Anupada suffa) 





không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với tâm 
không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn 
thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn 
thế nữa". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như xả, bất khổ 
bất lạc thọ, thọ (passivedana), vô quán niệm tâm (Cetaso 
anabhogo), thanh tịnh nhờ niệm, nhúứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp 
Ấy, được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Šariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không 
chống đói, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, 
an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc 
phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với đị 
tưởng, nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. 

Và những pháp thuộc về Không vô biên xứ như hư 
không, vô biên xứ tưởng, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, dục, thăng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp â ẫy 
được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không 
chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 TII 





an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc 
phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, SarIputta vượt lên hoàn toàn 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng và 
trú Thức vô biên xứ. 

Và những pháp thuộc về Thức vô biên xứ như Thức vô 
biên xứ tưởng, nhật tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, 
thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác _ÿ; những pháp ấy được 
Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta biết đến 
khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không 
chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, 
an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc 
phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, SarIputta vượt lên hoàn toàn 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", chứng và trú 
Vô sở hữu xứ. 

Và những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ, như Vô sở hữu 
xứ tưởng, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng 
giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp â ấy được Šariputta 
an trú bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta biết đến khi 
chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, 
được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối 
với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm 
không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn 
thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn 
thế nữa". 


112 111. Kinh Bất đoạn (Anupada suffa) 





Lại nữa, này các Tỷ-kheo, SarIputta vượt lên hoàn toàn 
Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi 
với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy 
thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như vậy các 
pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện 
hữu chúng đoạn diệt". Sariputta đối với những pháp ấy cảm 
thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói 
buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với 
SarIputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa, này các Ty-kheo, SarIputta vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ 
tưởng (định). Sau khi thây với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
tận. 


Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi 
với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy 
thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như vậy các 
pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện 
hữu, chúng đoạn diệt". Sariputta đối với các pháp ấy cảm 
thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói 
buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. 
Sariputta biết: "Không có sự giải thoát nào vô thượng hơn 
thế nữa. Đối với Sariputta, không có việc phải làm nhiều hơn 
thế nữa". 

Này các Tý-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một 
người có thê nói về người ấy như sau: "Người này được tự 
tại, được cứu cánh trong Thánh giới, được tự tại, được cứu 
cánh trong Thánh định, được tự tại, được cứu cánh trong 
Thánh tuệ, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát. 
Nói một cách chơn chánh về Sariputta, người ấy có thể nói 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T13 





như sau: "Sariputta được tự tại, được cứu cánh trong Thánh 
giới, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định, được tự 
tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được tự tại, được cứu 
cánh trong Thánh giải thoát". 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một 
người có thể nói về người ấy như sau: "Người này là con 
chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do 
Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất". 
Nói một cách chơn chánh về Sariputta, người ấy có thể nói 
như sau: "Sariputta là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ 
miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh 
pháp, không thừa tự vật chất". 


Saripuftta, này các Tỷ-kheo, chơn chánh chuyển Pháp 
luân vô thượng đã được Như Lai chuyên vận. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


112. Kinh Sáu Thanh tịnh 
(Chabbisodhana sufta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, "Này 
các Tỷ-kheo”. -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ- 
kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


-- Ở đây, này các Tý-kheo, có Tỷ-kheo nói lên chánh trí 
(annam) như sau: "Ta tuệ tr! như vây:"Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa"". 


Này các Tỷ-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên 
tán thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác 
bỏ, cần hỏi câu hỏi: "Này Hiền giả, có bốn hình thức tuyên 
bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì 
được thấy được nói lên như là được thấy. Cái gì được nghe 
được nói lên là được nghe. Cái gì được cảm giác được nói 
lên như là cảm giác. Cái gì được nhận thức được nói lên như 
là được nhận thức. Bốn hình thức tuyên bố này, Này Hiền 
giả, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác chơn chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, 
thấy cái gì, đối với bốn hình thức tuyên bố này, Tôn giả có 
thể nói là tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc 
không có chấp thủ?" 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T115 





Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp (anudhamma) của vị ấy phải như sau: 

"Này chư Hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không 
chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, 
an trú với tâm không có hạn chế, đối với những vật được 
thấy... được nghe... được cảm giác... được nhận thức. Chư 
Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bốn hình 
thức tuyên bố này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!" Sau khi tán thán, 
tùy hý với lời nói: "Lành thay", một câu hỏi nữa cần phải 
được hỏi.: 

"Này Hiền giả, năm thủ uẫn này được Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, tưởng thủ uấn, 
thọ thủ uẫn, hành thủ uâẫn, thức thủ uẫn. Năm thủ uân này, 
này Hiền giả, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác chân chánh nói lên. Nhưng biết cái 
gì, thấy cái gì, đối với năm thủ uân này, Tôn giả có thể nói 
tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, 
tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, 
và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của 
vị ấy phải như sau: 


116 112. Kinh Sảu Thanh tịnh (Chabbisodhana suffa) 





"Này chư Hiền, sau khi biết sắc này là vô lực, biến hoại, 
không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương 
tiện (upayupadana), là những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy 
miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 


Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... 
Này chư Hiền, sau khi biết tưởng này.. 
Này chư Hiền, sau khi biết hành này.. 


Này chư Hiền, sau khi biết thức này là vô lực, biến hoại, 
không an ôn, đối với thức là những chấp thủ phương tiện, là 
những tâm có chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những 
thức ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 

Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối 
với năm thủ uẫn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!". Sau khi tán thán, 
tùy hý với lời nói: "Lành thay", một câu hỏi nữa cần phải 
được hỏi thêm: 

"Này Hiền giả, sáu giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói 
lên. Thế nảo là sáu? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiền giả, được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng CIác 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì với sáu giới này, Tôn 
giả có thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ?" 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 TI7 





Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, 
tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, 
và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của 
vị ấy phải như sau: 

"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự 
ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối 
với những pháp là những chấp thủ phương tiện tủy thuộc địa 
giới, là những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, 
đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 


Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến thủy giới... 
Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới... 
Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong giới... 
Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không giới... 





Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến thức giới như là 
không phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc 
thức giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện 
tùy thuộc thức giới, là những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy 
miên; đối với những pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 


Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối 
với sáu giới này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!". Sau khi tán 
thán tùy hỷ với lời nói:"Lành thay", một câu hỏi nữa cần phải 
được hỏi: 


118 112. Kinh Sảu Thanh tịnh (Chabbisodhana suffa) 





"Này Hiền giả, sáu nội ngoại xứ này được Thế Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi 
và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Sáu nội ngoại 
xứ này, này Hiền giả, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, 
thấy cái gì, thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả 
có thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ?". 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, 
tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, 
và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của 
vị ấy phải như sau: 

"Chư Hiền, đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, 
đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có 
dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có những pháp chấp thủ 
phương tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối 
với những pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ 
này, tÔI có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Chư Hiền, đối với tai, đối với tiếng, đối với nhĩ thức...; 
chư Hiền, đối với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức...; chư 
Hiền, đối với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức...; chư Hiền, 
đối với thân, đối với xúc, đối với thân thức...; chư Hiền, đối 
với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các pháp được 
nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, 
phàm có những chấp thủ phương tiện, những tâm cô chấp, 
thiên chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T119 





đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được 
giải thoát. 

Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối 
với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!" Sau khi tán 
thán, tùy hý với lời nói: "Lành thay", một câu hỏi nữa cần 
phải được hỏi thêm: 

"Nhưng này Hiền giả, do biết gì, thấy gì, do đối với các 
thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, Tôn 
giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là người làm, sở thuộc 
của ta là người làm", mạn tùy miên của Tôn giả được đoạn 
trừ một cách hoàn toàn?". 


Chư Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, 
tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã làm, đã đặt gánh 
xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã 
được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy 
phải như sau: 


"Chư Hiền, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. Sau khi 
nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như Lai. Thành tựu 
được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời sống gia đình đầy những 
triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sông xuất gia 
phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người 
sống ở gia đình có thể sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". 


120 112. Kinh Sảu Thanh tịnh (Chabbisodhana suffa) 





Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ hay 
từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà 
con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất 1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học giới và nếp 
sống các vị Tý-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất 
cả chúng sanh và các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lẫy của không 
cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lây những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống tránh xa phi Phạm hạnh, từ bỏ dâm dục tục pháp. 

Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chơn 
thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản 
lại đời. Tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe 
điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở 
những người này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với 
những người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa 
hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Tôi từ 
bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, tôi nói những lời 
nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, 
đẹp lòng nhiều người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ 
bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những 
lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. 


Tôi từ bỏ, không làm hại đến các hột giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T2I 





không ăn phi thời. Tôi từ bỏ, không đi xem múa, hát, nhạc, 
các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ, không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức. Tôi từ 
bỏ, không dùng giường cao và giường lớn. Tôi từ bỏ, không 
nhận các hạt sông. Tôi từ bỏ, không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ, 
không nhận đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ, không nhận nô tỳ gái 
và trai. Tôi từ bỏ, không nhận cừu đê. Tôi từ bỏ, không nhận 
gia cầm và heo. Tôi từ bỏ, không nhận voi, bò, ngựa và ngựa 
cái. Tôi từ bỏ, không nhận ruộng nương và đất đai. Tôi từ bỏ, 
không nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Tôi 
từ bỏ, không buôn bán. Tôi từ bỏ các sự gian lận bằng cân 
tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ, không làm thương tốn, sát hại, câu 
thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Tôi bằng lòng (tri túc) với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. 
Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi bằng lòng với tắm y để che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Tôi 
thành tựu Thánh giới uấn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, 
không lỗi lầm. 

Khi mắt thấy sắc, tôi không năm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự khiến tham ái, ưu bị, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ 


122 112. Kinh Sảu Thanh tịnh (Chabbisodhana suffa) 





trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, cảm giác 
lạc thọ thuộc nội tâm, không vẫn đục. 

Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, tôi 
đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều tỉnh giác. Khi 
ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu 
tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 
lặng, tôi đều tỉnh giác. 

Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh 
giác này, chọn một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc 
cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống 
rơm. 


Sau khi đi khất thực về và ăn xong, tôi ngồi kiết-già, 
lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. 
Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tỉnh, gột 
rửa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, tôi sông 
thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên. Trừ bỏ trạo cử hồi quá, tôi sống không trạo cử, hối quá, 
nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ 
nghi ngờ, tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân 
lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm ô uế, làm 
cho trí tuệ muội lược nảy, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tôi ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 123 





cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tôi dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như 
thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của 
khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là những 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", 
biết như thật: "Đây là các lậu hoặc được đoạn trừ”, biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến các lậu hoặc được diệt trừ". 


Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của tôi 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, tôi khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 

Chư Hiền do biết như vậy, thấy như vậy, đối với các 
thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, mạn 
tùy miên: "Ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm", 


†† 


mạn tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn". 


Này các Tý-kheo Tý-kheo ấy cần phải được tán thán, 
cần phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay!" Sau khi tán 
thán, tùy hý với lời nói: "Lành thay!", vị ấy cần phải nói thêm 
như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích 
thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một vị sống Phạm 
hạnh như Tôn giả". 


124 112. Kinh Sảu Thanh tịnh (Chabbisodhana suffa) 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


113. Kinh Chân nhân 
(SaDpurisa sufttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gỌI các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
"Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Chân nhân pháp 
và phi Chân nhân pháp. Các Ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


-- Này các Tý-kheo, thế nào là phi Chân nhân pháp? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân xuất gia từ 
một gia đình cao sang. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta xuất 
gia từ một gia đình cao sang. Còn các Tỷ-kheo này không 
xuất gia từ một gia đình cao sang". Vì người ây thuộc gia 
đình cao sang nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì thuộc một gia đình cao sang mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia, 
không phải từ một gia đình cao sang, và người ây hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
được tán thán". Người ấy, sau khi lẫy đạo lộ (patipadam) làm 


126 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sufta) 





chánh yếu (antaram), không khen mình chê người vì tự mình 
thuộc vào gia đình cao sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình lớn.... xuất gia từ một gia đình đại 
phú... xuất gia từ một gia đình quý phái. Người ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta xuất gia từ một gia đình quý phái, còn các Tỷ- 
kheo này không xuất gia từ một gia đình quý phái". Vì người 
ấy thuộc gia đình quý phái, nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì thuộc về một gia đình quý phái mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không phải từ một gia đình quý phái và người ấy hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
được tán thán". Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chính yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào gia đình 
quý phái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được nhiều người biết, có danh xưng. Người ấy suy nghĩ như 
sau: "Ta được nhiều người biết, có danh xưng, còn các Tý- 
kheo này được ít người biết đến, không được trọng vọng". Vì 
người ấy tự mình được nhiều người biết đến nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì mình được nhiều người biết đến mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay sân pháp đi đến đoạn trừ, hay 
các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không 
được nhiều người biết, không có danh xưng, và người ấy 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 127 





hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành 
trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thán". Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm 
chính yêu, không khen mình chê người vì tự mình được 
nhiều người biết và có danh xưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn khắt thực, sàng 
tọa, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta nhận 
được các vật (cúng dường) như y phục, các đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bệnh, còn các Tỷ-kheo này không nhận 
được y phục, các đồ ăn khất thực, sảng tọa, y liệu trị bệnh". 
Vì người ấy thâu nhận được như vậy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình nhận được các vật (cúng dường như) y 
phục, các đồ ăn khát thực, sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
s¡ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không nhận 
được các vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bệnh và người ấy hành trì đúng pháp và 
thuận pháp hành, trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy, sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 
chê người, vì tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta là người 
nghe nhiều, còn các Tỷ- -kheo này không nghe nhiều". Người 
ấy do được nghe nhiều nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


128 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sufta) 





Và này các Tỷ-kheo, Người Chân nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì nghe nhiều mà các tham pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các s¡ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu có người không nghe nhiều và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành 
trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thán". Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm 
chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình được 
nghe nhiều. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân nhân là 
bậc trì luật. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta là bậc trì luật, 
còn các Tyỷ-kheo này không là bậc trì luật". Do tự mình trì 
luật, người ấy khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì tự mình là bậc trì luật mà các tham pháp 
đi đến đoạn trừ hay các sân pháp đi đến đoạn trừ hay các si 
pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có người không phải là bậc trì luật, 
những người này hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được 
kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy sau khi 
lây đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự 
mình là bậc trì luật. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta là người 
thuyết pháp, còn các Tỷ-kheo này không phải là người thuyết 
pháp". Vì tự mình là người thuyết pháp, nên người ấy khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 129 





Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo suy nghĩ như 
sau: "Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay 
các s¡ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không phải là 
người thuyết pháp, nhưng hành trì đúng pháp, và thuận pháp, 
hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ây, 
sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê 
người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người theo hạnh sông ở núi rừng. Người ây suy nghĩ như sau: 
"Ta là người theo hạnh sống ở rừng núi, còn các Tỷ-kheo này 
không theo hạnh sống ở rừng núi". Người ấy vì tự mình theo 
hạnh sống ở rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi mà 
các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không 
theo hạnh sống ở rừng núi, nhưng hành trì đúng pháp và 
thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người Ấy, được kính trọng, ở đây, người ây được tán 
thán". Người ấy, sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân theo 
hạnh mặc phấn tảo y. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta là 
người theo hạnh mặc phấn tảo y. Còn các Tỷ-kheo này 
không là người theo hạnh mặc phấn tảo y". Người này do tự 


130 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sufta) 





mình theo hạnh mặc phấn tảo y nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình theo hạnh mặc phân tảo y mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo 
hạnh mặc phấn tảo y, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và 
thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ây được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 
chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người theo hạnh khát thực. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 
theo hạnh khất thực, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh 
khất thực". Người ấy, do tự mình theo hạnh khất thực nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh khất thực mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo 
hạnh khất thực, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ây được tán thán”. 
Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen 
mình chê người, vì tự mình theo hạnh khất thực. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các lIý-kheo, một người phi Chân nhân 
theo hạnh sống dưới gôc cây. Người ây suy nghĩ như sau: 
"Ta là người theo hạnh sông dưới gôc cây, còn các Tyỷ-kheo 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T31 





này không theo hạnh sống dưới gốc cây". Người ấy, do tự 
mình theo hạnh sông dưới gôc cây nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà 
các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không 
theo hạnh sống dưới gốc cây, nhưng người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh và hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
được tán thán". Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh sống dưới 
gốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân theo 
hạnh sống tại nghĩa địa... theo hạnh sống ngoài trời... theo 
bong thường ngồi (không năm)... Theo hạnh ngồi tại chỗ 

.. theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người â ấy suy nghĩ như 
SaU: u: "Tạ theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi, còn các Tỷ-kheo này 
không theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi. Do tự mình theo hạnh 
chỉ ăn một lần ngồi nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi mà 
các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không 
theo hạnh chỉ ăn một lần, nhưng hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ây được tán thán". 
Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen 
mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn một lần ngồi. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


132 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sufta) 





Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, có người phi Chân nhân ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiên, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Người â ấy suy nghĩ như 
sau: "Ta là người chứng được sơ Thiền, các người Tỷ-kheo 
này không chứng được sơ Thiền". Người ấy do tự mình 
chứng được sơ Thiền nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định sơ Thiên, tự tánh là vô tham ái, Thế Tôn đã nói 
như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự tánh liền 
đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì chứng được định sơ Thiên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân nhân 
pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hý lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt 
tâm... Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Người ấy 
suy nghĩ như sau: "Ta chứng đắc định Thiền thứ tư, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng đắc định Thiền thứ tư". Người ấy 
vì chứng đắc định Thiền thứ tư ấy nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định Thiên thứ tư, tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói 
như vậy. Những al nghĩ thế này, thế khác, thời tự tánh liền 
đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì chứng đắc định Thiên thứ tư. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác 
ý đối với dị tưởng, người ấy nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 133 





như sau: "Ta chứng được định Không vô biên xứ, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng được định Không vô biên xứ”. 
Người ấy, vì chứng được định Không vô biên xứ ấy, nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tyý-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định Không vô biên xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn 
đã nói như vậy. Những ai nghĩ như thế này, thế khác, thời tự 
tánh liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm 
chính yếu, không khen mình chê người vì chứng được định 
Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 

Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, có người phi Chân nhân, 
vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta chứng được định Thức vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này 
không chứng được định Thức vô biên xứ". Người ấy vì 
chứng được định Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 


Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định Thức vô biên xứ tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn 
đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự tánh 
liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chính 
yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Thức 
vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân vượt 
lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không 
có sở hữu", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Người ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta chứng được định Vô sở hữu xứ, còn các Tỷ- 
kheo này không chứng được định Vô sở hữu xứ". Người ấy, 


134 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sufta) 





vì chứng được định Vô sở hữu xứ ấy, nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định Vô sở hữu xứ tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã 
nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự tánh 
liền đôi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh 
yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Vô sở 
hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân vượt 
lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và người Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: "Định Phi tưởng phi phi tưởng xứ tự tánh là vô tham ái. 
Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, 
thời tự tánh liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái 
làm chánh yếu, không khen mình chê người vì định Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau khi vượt 
lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ 
vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến bất cứ vì 
sự việc gì. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì 
(Seviftabba-asevifabba sufíq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ- 
kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: -- "Này các 
Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp môn về nên hành trì, 
không nên hành trì. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng" -- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

(Lời giảng đầu tiên) 

-- Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa thân 
hành". Này các Tỷ-kheo, Ta nói khẩu hành cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối 
giữa khẩu hành". Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự 
tương đối giữa ý hành". Này các Tý-kheo, Ta nói tâm sanh 
cũng có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là 
sự tương đối giữa tâm sanh". Này các Tỷ-kheo, Ta nói tưởng 
đắc cũng có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đối giữa tưởng đắc". Kiến đắc, này các Tỷ- 
kheo, Ta nói cũng có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 
trì; và đây là sự tương đối giữa kiến đắc (ditthipatilabha)". 
Ngã tánh đắc, này các Tý-kheo, Ta nói cũng có hai loại: 


136 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





"Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối 
giữa ngã tánh đắc”. 

(Giảng rộng) 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên văn 
tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiệu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói 
ấy được nói lên? Bạch Thế Tôn nếu một thân hành nảo khi 
hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
thân hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và 
một thân hành nào khi hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người sát sanh, tàn nhãn, tay lắm máu, tâm chuyên 
sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. 
Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người 
khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi, không cho người 
ấy, người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sông tà hạnh trong 
các dục vọng, gø1ao cầu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có 
cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành 
như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất thiện 
pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T137 





Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lẫy của không 
cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc 
tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm 
tài vật ây. Người ây từ bỏ sông tà hạnh trong các dục vọng, 
không giao câu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, 
đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
khâu hành". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gì lời nói 
ấy được nói lên? Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành 
trì thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn và một 
khâu hành nào khi hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng, khâu hành như vậy nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng 
hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay 
đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này Người kia, hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho người 


138 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





Ấy, không biết, người ấy nói: "Tôi biết"; dầu cho người ây 
biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; hay dầu cho người ầy 
không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy"; hay dầu cho người ấy 
thấy, người ây nói: "Tôi không thấy". Như vậy, lời nói của 
người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, 
hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài 
quyên lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì 
ở chỗ này, đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, 
nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này để sanh 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ây ly gián những 
kẻ hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, 
vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến 
phá hoại. Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì 
thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức _ giận, 

liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, người ẫy nói 
những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, 
nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi 
ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những 
lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có 
thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 
Khâu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, khẩu hành gì khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, 
đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các 
thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, 
khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy 
nói những gì Ông biết". Nêu biết, người ấy nói: "Tôi biết "; 
nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; "hay nếu 
không thấy, người ây nói: "Tôi không thấy"; nếu thấy, người 
ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của người ấy không trở 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 139 





thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì 
nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền 
lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì 
ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những 
người nảy, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người 
ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh 
xa lời nói độc ác; như vậy, người ấy nói những lời nói nhu 
hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù 
phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, 
nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những 
lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch 
lạc hệ thống, có ích lợi. Khâu hành như vậy, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 

Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
khâu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
khâu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói 
ẫy được nói lên? Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và 
một ý hành nảo khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, ý hành như vậy nên hành trì. 


140 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: 
"Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của 
mình!" Lại có người sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như 
sau: "Mong răng những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn 
sát, hay bị tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không 
còn tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ở đây có người 
không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ 
rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác không trở 
thành của mình!" Lại có người không có sân tâm, không khởi 
lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không 
nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân" . Ý hành như vậy, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng. 

Ý hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa ý 
hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói 
ấy được nói lên. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, 
lời nói ấy được nói lên? Bạch Thế Tôn, nếu một tâm sanh 
nào khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và 
một tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 TẠI 





thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm sanh 
như vậy nên hành trì. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người có tham dục, sống với tâm câu hữu với tham 
dục; người ây sân hận và sống với tâm câu hữu với sân hận; 
người ây có hại tâm và sông với tâm câu hữu với hại tâm. 
Tâm sanh như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
người không có tham dục; sống với tâm không câu hữu với 
tham dục; người ấy không có sân hận và sông với tâm không 
câu hữu với sân hận; người ấy không có hại tâm và sống với 
tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế 
Tôn, nếu hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp 
tăng trưởng. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời 
nói ấy được nói lên. 

Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sư tương 
đối giữa tưởng đã đắc". Thế Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời 
nói ấy được nói lên? Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một tưởng 
đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tưởng đắc như vậy 
nên hành trì. 


142 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người có tham dục sông với tưởng câu hữu với sân 
hận, người ây có hại tâm và sông với tưởng câu hữu với hại 
tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện 
pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người không có tham dục, sống với tưởng không câu 
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sống với 
tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy không có hại tâm 
và sông với tưởng không câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc 
như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp thối 
giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì và không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối 
giữa. kiến đắc". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời 
nói ấy được nói lên? Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và một kiến 
đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì. 

Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng; thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế 
Tôn có người có (tà) kiến như sau: "Không có bố thí, không 
có lễ hy sinh, không có tẾ tự, không có quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 143 





có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có 
những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn, chánh hướng, chánh 
hạnh đã tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đạt và an trú 
đời này, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm. 

Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người có (chánh) kiến như sau: "Có bố thí, có lễ hy 
sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, 
có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 
mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú đời này, 
đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
kiến đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời 
nói ấy được nói lên. 

Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa ngã tánh đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên 
gì lời nói ấy được nói lên? Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. 
Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ngã tánh 
đắc như vậy nên hành trì. 


Ngã tánh đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm? Ngã tánh 


144 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo khi được sanh 
khởi, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
g1ảm. 

Ngã tánh đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ngã tánh 
đắc vô hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa ngã tánh đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên 
như vậy, lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói mà 
được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa 
rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


(Đức Thế Tôn khen và tóm tắt) 


-- Lành thay, lành thay, này Sariputtal Lành thay, này 
Sariputtal Lời nói này được Ta nói lên một cách văn tắt, 
không giải nghĩa rộng rãi, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. 

Thân hành, này các Tyỷ-kheo, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
thân hành". Ta đã nói như vậy và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên? Thân hành nào, này Sariputtta, khi hành trì 
thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân 
hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành nào, này 
Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, này Sariputta, có 
người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Người này 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 145 





lấy của không cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy 
lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục 
vọng, giao cầu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che 
chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có 
chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ 
nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thối giảm. 

Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, này 
Sariputtta, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Người â ây 
từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho; bất cứ 
tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
núi không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 
Người ấy từ bỏ sống theo tà hạnh trong các dục vọng, không 
giao cầu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, 
có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có 
chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ 
nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
thân hành". Ta đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
ấy được nói lên. 

Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa 
khâu hành". Ta đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy 


146 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





được nói lên? Này Sariputta, khâu hành nảo khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
khâu hành như vậy không nên hành trì. Và khâu hành nào, 
này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, khâu hành như vậy nên hành trì. 


Khẩu hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm? Ở đây, này 
Sariputta, có người vọng ngữ đên chồ tập hội... 


Ý hành,... Tâm sanh... Tưởng đắc,... Kiến đắc,... Ngã 
tánh đăc.... 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa ngã tánh đắc", Ta đã nói như vậy, và do duyên như 
vậy lời nói ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách vắn tắt, 
cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 

(Lời giảng thứ hai) 

Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Tiếng do tai nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên 
hành trì". Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". VỊ do lưỡi nhận 
thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
nên hành trì". Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Pháp do ý 
nhận thức, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". 


(Giảng rộng) 
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 147 





-- Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiêu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì"." Thế Tôn đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 

Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
sắc do mắt nhận thức như vậy không nên hành trì. Sắc nào do 
mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Sắc do mắt nhận thức, này 
lề Ai) Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 

ì"," Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
là được nói lên. 


"Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì"." Thê Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói lên? 


Tiếng nảo đo tai nhận thức bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
tiếng do tai nhận thức như vậy không nên hành trì. Tiếng nào 
do tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, này 
n. Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 

ì"," Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
Wy được nói lên. 


"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì"." Thê Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói lên? 


148 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, hương do mũi nhận thức như vậy không nên hành trì. 
Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
hương do mũi nhận thức như vậy nên hành trì."Hương do 
mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì"." Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


"VỊ do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì"." Thế Tôn đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 

Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
vị do lưỡi nhận thức như vậy không nên hành trì. VỊ nào do 
lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận 
thức như vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 
trì"." Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
ấy được nói lên. 


"Xúc do thân nhận thức, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì"." Thê Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói lên? 


Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
xúc do thân nhận thức như vậy không nên hành trì. Xúc nào 
do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 149 





ì"," Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
ẫy ĐiÊG: nói lên. 


"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì"." Thế Tôn đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 

Pháp nảo do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
pháp do ý nhận thức như vậy không nên hành trì. Pháp nào 
do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận 
thức như vậy nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này 
Xế hÔg: Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 

ì"," Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói 
T được nói lên. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


(Đức Thế Tôn khen và tóm tắt) 


-- Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành thay, này 
Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên một cách văn tắt, 
không giải nghĩa rộng rãi, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. 

Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta 
nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?... 

Tiếng do tai nhận thức,... Hương do mũi nhận thức,... 
VỊ do lưỡi nhận thức,... Xúc do thân nhận thức,... Pháp do ý 
nhận thức, ... 


150 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





Pháp do ý nhận thức, này SarIputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta 
nói lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói lên một cách 
vắn tắt, ý nghĩa lời nói ẫy cần được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 


(Lời giảng thứ ba) 


Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Sàng tọa, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 
trì". Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Đô thị, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 
trì". Quốc độ, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Người (Puggala), này SarIputfa, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


(Giảng rộng) 
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, con được 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

"Y, này SarIputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì".' Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên 
øì, lời nói ẫy được nói lên? Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì, 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, y 
như vậy không nên hành trì. Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T51 





trưởng, y như vậy nên hành trì. "Y, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".' Thê Tôn đã nói 
lên như vậy. Và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


"Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


"Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 
ÀJ b 
"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 
NI bi 
"Thị trân, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 
vi XÃ 
"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 
y ` 
"Quôc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 
ĐI y 
"Người, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 
j y 
Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã hiêu một cách 
rộng rãi như vậy. 


(Đức Thế Tôn khen và tóm tắt) 


-- Lành thay, lành thay, này Sariputtal Lành thay, này 
Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên vắn tắt, không giải 
thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và do duyên gì, 
lời nói ấy được nói lên? Y nào, này Sariputta, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 


152 T14. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevifabba suffa) 





y như vậy không nên hành trì. Y nào, này SarIputta, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, y như vậy nên hành trì. Y, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói lên 
như vậy. Do duyên như vậy, lời nói ẫy được nói lên. 


Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


Sàng tọa, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 

Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 


Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 

Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Người, này Sariputfa, Ta nói có hai loại... do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói văn tắt, ý nghĩa 
lời nói ấy cần được hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


(Kết luận) 


Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đề ly, đối với lời 
nói này được Ta nói vắn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy 
một cách rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này Sariputta, nếu tất cả những vị 
Bà-la-môn .. nếu tất cả những vị Vessa... Này Sariputta, nếu 
tất cả những vị Thủ đà (Sudda), đối với lời nói này được Ta 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 153 





nói văn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi 
như vậy, tât cả những vị ây sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


115. Kinh Đa giới 
(BahUudhatuka sufífq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỷ- 
đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch 
Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


-- Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, 
tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải 
cho người hiền trí (pandita). Phàm có những thất vọng 8Ì 
sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phảm có 
những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả hoạn 
nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. Ví như, này các Tý-kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng có, 
thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét trong trết ngoải, 
được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa số đóng 
kỹ; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những sợ hãi gì 
sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiền trí; phảm có 
những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những 
thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người 
hiền trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, 
không phải cho người hiền trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 155 





đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ 
ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. 
Này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không 
có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho 
người hiền trí. Do vậy, này các Tỷ-kheo, "Chúng tôi sẽ thành 
người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu", như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đề nói: 
"ÿ-kheo là người hiên trí, biệt suy tư tìm hiệu?” 


-- Cho đến khi, này Ananda, Tý-kheo thiện xảo về giới, 
thiện xảo vê xứ, thiện xảo về duyên khởi và thiện xảo vê xứ 
phi xứ, cho đên mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đê 
nói: "Tỷ-kheo là người hiên trí, biệt suy tư tìm hiệu”. 

(Giới) 

-- Đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: 
"“Tỷ-kheo thiện xảo về giới?" 

-- Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý 
thức giới. Này Ananda, cho đên khi biệt được, thây được 
mười tám giới này, cho đên mức độ như vậy, này Ananda, là 
vừa đủ đê nói: "”Tÿ-kheo thiện xảo về giới". 

-- Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn nào khác 
là vừa đủ đê nói: ”Tỷ-kheo thiện xảo vê giới?” 

-- Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: 
địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức 
giới. Này Ananda, cho đên khi biệt được, thây được sáu giới 


156 115. Kinh Đa giới (Bahudhàtuka suffa) 





này, cho đên mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đề nói: 
"ý-kheo thiện xảo về giới”. 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nảo khác, 
là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 

-- Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: 
lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Này 
Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 
kheo thiện xảo về giới". 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nảo khác, 
là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?" 

-- Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: 
dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, bắt hại 
giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới 
này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đỀ nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?" 

-- Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có ba giới này: 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thấy được ba giới này, cho đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷý-kheo thiện xảo về giới". 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?" 

-- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có hai giới này: 
hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thấy được hai giới này, cho đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷý-kheo thiện xảo về giới" 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 157 





(Xứ) 
-- Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ 
đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về xứ?" 


-- Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt và sắc, 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. 
Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu nội ngoại 
xứ này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để 
nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về xứ". 


(Duyên khởi) 


-- Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nảo là vừa đủ 
đê nói: "”Iÿ-kheo thiện xảo về duyên khởi?” 


-- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: Nếu cái 
này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. Nếu cái này 
không có, cái kia không có; do cái này diệt, cái kia diệt. Tức 
là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. 
Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uấn 
này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toản của chính 
vô minh này, các hành diệt; do các hành diệt, danh sắc diệt; 
do danh sắc diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do 
xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do 
thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, lão tử, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt hoàn 
toàn của khô uấn này. Cho đến như vậy, này Ananda, là vừa 
đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về duyên khởi". 


158 115. Kinh Đa giới (Bahudhàtuka suffa) 





(Xứ, phi xứ) 

-- Nhưng cho đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ 
để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phi xứ?" 

-- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ rằng: "Sự kiện 
này không có xảy ra, không có hiện hữu: khi một người 
thành tựu (chánh) kiến lại đi đến các hành (samkhara) và 
xem là thường còn. Sự kiện như vậy không xảy ra". Và vị ấy 
biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một 
người phàm phu đi đến các hành và xem là thường còn. Sự 
kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này 
không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, lại có thể đi đến các hành với ý niệm lạc 
thọ. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: 
"Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một người phàm 
phu đi đến các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy có 
xảy ra". Vị ấy biết rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người nào thành tựu (chánh) 
kiến, lại có thể đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện 
như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này 
có xảy ra, có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến các 
pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiến, có thể 
giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra" 
Và vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một người 
phàm phu có thê giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu (chánh) kiến, 
có thể giết sinh mạng người cha... có thê giết sinh mạng A- 
la-hán.. Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu (chánh) kiến có 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 159 





thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy 
ra: Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như Lai chảy 
máu. Sự kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một người 
thành tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. Sự kiện như 
vậy không xảy ra". Và vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này có 
xảy ra: Khi một người phàm PhỤ có thể phá hòa hợp với 
Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một người 
thành tựu (chánh) kiến có thể đề cao một Đạo sư khác. Sự 
kiên như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này có xảy ra: Khi một người phàm phu đề cao một Đạo 
sư khác. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới (Ilokadhatu), hai A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy 
biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi cùng trong một thế 
giới, một A-la-hán, Chánh Đăng Giác có thê xuất hiện. Sự 
kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này 
không có xảy ra: Khi củng trong một thể giới, hai vua 
Chuyên Luân có thể xuất hiện (một lần), không trước không 
sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: 
"Sự kiện này có xảy ra: Khi trong một thế ØIỚớI, mỘt VỊ vua 
Chuyên Luân có thê xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi một nữ nhân có thê thành A-La-Hán, Chánh 
Đăng Giác. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết 
rõ rằng: Sự kiện này có xảy ra: Khi một nam nhân có thê 
thành một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sự kiện như vậy có 


l1ó0 115. Kinh Đa giới (Bahudhàtuka suffa) 





xảy ra. "Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một nữ nhân có thể thành Sakka (Đề 
-thích). Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ 
rằng: "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một nam nhân 
có thể trở thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy 
biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: Khi một nữ nhân có thể trở thành Ma vương. Sự kiện 
như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện 
này có xảy ra khi một nam nhân trở thành một Ma vương. Sự 
kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này 
không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một nữ nhân có thể 
trở thành Phạm thiên. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và 
vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một nam nhân 
có thê trở thành Phạm thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện này không có xảy ra". Và vị 
ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một thân ác hành 
có thê sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không 
khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một khẩu 
ác hành... Khi một ý ác hành có thê sanh ra quả báo khả ái, 
khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ẫy 
biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một ý ác hành có 
thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả 
lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi một thân thiện hành có thê sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy 
ra: Khi một thân thiện hành có thê sanh ra quả báo khả ái, khả 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 Tới 





hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra". VỊ ẫy biết rõ rằng: 
"Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một 
khẩu thiện hành... một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy 
ra: Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, 
khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra". 

Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự 
kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này có xảy ra: Khi một người hành trì thân ác hành, do 
nhân thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Sự kiện này có xảy ra". Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này 
không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một người hành trì 
khâu ác hành... hành trì ý ác hành, do nhân ý ác hành ấy, do 
duyên ý ác hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thê 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy 
ra, khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác hành, sau khi 
thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này không có xảy ra, không 
có hiện hữu: Khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân 
thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như vậy không 
có xảy ra". Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi 
một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành 
ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, 


162 115. Kinh Đa giới (Bahudhàtuka suffa) 





thiên giới, cõi đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra". Vị ấy biết 
rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: 
Khi một người hành trì khẩu thiện hành... hành trì ý thiện 
hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như 
vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có 
xảy ra, có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu thiện hành... 
hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý 
thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. Sự kiện như vậy có xảy ra". 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo 
thiện xảo về xứ phi xứ". 

(Kết luận) 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn, pháp môn này có tên gì? 


-- Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp môn này 
là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn này là Bốn chuyển 
(Dhammadasa), hãy thọ trì pháp môn này là Pháp kính 
(Dhammadasa), hãy thọ trì pháp môn này là Trống bất tử, 
hãy thọ trì pháp môn này là Vô thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


116. Kinh Thôn tiên 
(Tsigthi sutfq) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi 
Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các 
Tỷ-kheo" -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tý-kheo, các Ông có thấy núi Vebhara (Phụ 
Trọng) này không?. 

-- Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tyỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho 
núi Vebhara này, một tên gọi khác. Này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thấy núi Pandava (Bạch Thiện) này không? 

-- Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tyỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho 
núi Pandava nảy, một tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các 
Ông có thấy núi Vepulla (Quảng Phổ) này không? 

-- Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tyỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho 
núi Vepulla này, một tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các 
Ông có thấy núi Gijjhakuta (Linh Thứu) này không? 

-- Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho 
núi GIjjhakuta này, một tên gọi khác. Này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thấy núi Isigili (Thôn tiên) này không? 

-- Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 


l1ó4 116. Kinh Thôn tiên (Ilsigtli suff4) 





-- Này các Ty-kheo, đây chỉ là một danh xưng của núi 
Isigili, một tên gọi khác. 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có năm trăm vị Độc Giác 
Phật sống trong một thời gian khá dài, trong núi Isigili này. 
Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi 
đi vào rồi thời không được thấy - nữa. Quân chúng thấy vậy 
nói như sau: "Ngọn núi này nuốt những ân sĩ ấy (Ime Isi 
g1latiti) nên được danh xưng là Isigili. Này các Tỷ-kheo, Ta 
sẽ kế tên các vị Độc Giác Phật; này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
thuyết giảng tên các vị Độc Giác Phật. Hãy lắng nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói . 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Arittha (A-lợi-sá), này các Tyỷ-kheo, là tên vị Độc 
Giác Phật đã trú lâu ngảy trong núi Isigili này. Uparittha (Bà- 
lợi-sá), này các Tyỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu 
ngảy trong núi IsigIli này. Tagarasikhi, này các Tỷ-kheo, là 
tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isiglli này. 
Yasassil, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu 
ngày trong núi Isigili này. Sudassana (Thiện Kiến), này các 
Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi 
Isigili này. PIyadassi, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác 
Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. Gandhara, này các 
Ty-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi 
Isigili này. Pindola, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật 
đã trú lâu ngày trong núi IsigIli này. Upasabha, này các Tỷ- 
kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1l 
này. Nitha, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú 
lâu ngày trong núi Isig1li này. Tatha, này các Tỷ-kheo, là tên 
vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Sutava, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 165 





này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày 
trong núi IsigIli này. Bhavitatta, này các Ty-kheo, là tên vị 
Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

Chư hữu tình tỉnh hoa, 

Không khổ, không tham ái, 

Riêng tự mình chứng đắc, 

Chánh Đăng Giác (vô thượng). 

Chư vị thượng thắng nhân, 

Vượt ngoài mũi tên bắn, 

Hãy lóng tai nghe kỹ, 

Ta sẽ xướng danh hiệu: 


Arittha, Uparittha, Tagarasikhi, Yasassi 
Sudassan, Phát Piyadassi 

Gandhara, Pindola, 

Upasabha, Nitha, Tatha, Sutava, Bhavitatia. 


Sumbha, Subha, Methula, 
Atthama, Athassumegha, 
Amigha, Sudatha 

Chư vị Đóc Giác Phát, 
Đoạn trừ nguôn tải sanh. 


Hingu và Hinga 
Chư vị Đại Ủy lực, 
Hai ẩn sĩ Jali 

Rồi đến Atthaka, 
Đức Phát Kosala, 
Tiếp đến Subahu. 


Ngài Upanemi, cả Ngài Nemi này, 

Ngài Samtacita, các Ngài bậc Chán thực, 
Sống như chân, ly trần, 

Cũng là bậc Hiển triết. 


166 116. Kinh Thôn tiên (lsigtli suff4) 





Kaila, Upakala, Vÿia, Jita 
Anga, Panga và GuHi1a 
Passi bỏ chấp thủ 

Căn rễ của khô đau. 


Aparajita, đảnh bại ma quán lực, 

Safthà, Pavatta, Sarabhanga, Lomahansa, 
Uccangamaya, sita, Ánasava, 
Manomaya đoạn trừ được nạn, 

Và Bandhuma, 

Tadadhimutta vô cấu uễ, 

Và Ketuma. 


Ketumbaraga và Matanga rùa, 
Accuta, Áccutagama, Byamaka, 
Sumnangadla, Dabbila, Supatitthita 
Asayha, Khemabhirata và Sordia, 
Durannaya, Sangha, rồi đến Ujjaya, 
Rôi đến ẩn sĩ Sayha, 

Với can đảm phi thường 

Ananda, Nanda, Upananda, 

Tất cả là mười hai. 

Bharadvdja thọ trì thân cuối cùng, 
Bodhi, Mahanama, kề cả Bharadvdaja 
Thượng thắng, có chóp tóc và đẹp trai, 
Tissa, Upafissa, Upasidari 

Đã đoạn hữu kiết sử, 

Và Sidari, đã đoạn trừ tham ái. 

Đức Phát tên Mangala, 

Với tham được đoạn trừ, 

Usabha đã cắt lưới khổ căn 

Upaniita, vị chứng an tịnh đạo. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T167 





Uposatha, Sundara, Saccanama, 
Jefa, Jayanta, Padưmua, Uppadla và Padumuffara, 
Rakkhita và Pabbata, 
Manatthaddha, Sobhita, Vitaraga, 
Và Đức Phát Kanha 

Với tâm được giải thoái. 

Những vị này, vị khác 

Là những bác Đóc Giác, 

Những bậc Đại Uy Lực, 

Đã đoạn nguôn tải sanh. 

Hãy đánh lẾ chư vị, 

Đại Ấn sĩ vô lượng, 

Đã thắng mọi chiến trận, 

Đã đạt bát Niễt-bàn. 


117. Đại kinh Bốn mươi 
(Mahàcaftàrisaka suffd) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế 
Tôn". -- "Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Thánh 
chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Hãy lắng 
tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng”. -- “Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh định với 
các cận duyên và các tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, phàm có nhất tâm nào 
(ekaggata) được tư trợ với bảy chi phần này, này các Tỷ- 
kheo, như vậy gọi là Thánh chánh định cùng với các cận 
duyên và các tư trợ. 


(Chánh kiến) 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? 
Tuệ tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. 
Như vậy là chánh kiến của vị ấy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà kiến? Không có bố 
thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo 
các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 169 





không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh; ở 
đời không có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh 
hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bố 
lên. Như vậy, này các Tý-kheo, là tà kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại. Này các Tỷ-kheo, có 
loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh 
y (upadhivepakka); có loại chánh kiến, này các Tỷ-kheo, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi (magganga). 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng 
dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, 
có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các 
vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với 
thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên 
bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái øì, này các 
Ty-kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chị, 
chánh kiến, đạo chi của một vị tu tập Thánh đạo, thành thục 
trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm. Chánh kiến 
như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, 
thuộc đạo chi. 


Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến; như 
vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà 
kiến, chánh niệm đạt được và an trú chánh kiến; như vậy là 
chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy 
vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, 
chánh niệm. 


170 117. Đại kinh Bắn mươi (Mahàcattàrisaka suftf4) 





(Chánh tư duy) 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? 
Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ tri chánh tư duy là chánh tư 
duy, như vậy là chánh kiến của các vị ấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà tư duy? Dục tư duy, 
sân tư duy, hại tư duy, này các Tỷ-kheo, như vậy là tà tư duy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy? Chánh tư 
duy, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chánh tư 
duy, này các Tỷ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến 
quả sanh y; có loại chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Ly dục tư duy, vô sân 
tư duy, bất hại tư duy, như vậy, này các Tyỷ-kheo là chánh tư 
duy, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh tư duy, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì này các 
Ty-kheo thuộc suy tư, tầm cầu, tư duy, một ngữ hành do sự 
hoàn toàn chú tâm chuyên tâm của một vị tu tập Thánh đạo, 
thành thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm; 
chánh tư duy như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô 
lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà tư duy, thành tựu chánh tư duy, 
như vậy là chánh tỉnh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ 
tà tư duy, chánh niệm đạt được và an trú chánh tư duy, như 
vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, 
chạy vòng theo chánh tư duy, tức là chánh kiến, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T7I 





(Chánh ngữ) 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ 
tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri chánh ngữ là chánh ngữ; như vậy 
là chánh kiến của vị ấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? Vọng ngữ, nói 
hai lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm; như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là tà ngữ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chánh ngữ, này 
các Tỷ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; 
có loại chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa. đến quả sanh y. Viễn ly vọng ngữ, 
viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly phù phiếm ngữ; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh ngữ hữu lậu thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ? Cái gì, này các Tỷ- 
kheo, thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly bốn ngữ ác 
hành, đối với một vị tu tập Thánh đạo, thuần thục trong 
Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Hiền Thánh tâm; như vậy, này 
các Tỷ-kheo là chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thể, 
thuộc đạo chi. 


Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ; như 
vậy là chánh tỉnh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà 
ngữ, chánh niệm đạt được và an trú chánh ngữ; như vậy là 
chánh niệm của vị ấy. Như vậy, ba pháp này chạy theo, chạy 


172 117. Đại kinh Bắn mươi (Mahàcattàrisaka suftf4) 





vòng theo chánh ngữ, tức là chánh kiến, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm. 


(Chánh nghiệp) 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? 
Tuệ tri tà nghiệp là tà nghiệp, tuệ trí chánh nghiệp là chánh 
nghiệp; như vậy là chánh kiến của vị ấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là tà nghiệp? Sát sanh, lẫy 
của không cho, tà hạnh trong các dục; như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là tà nghiệp. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh nghiệp? Chánh 
nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại chánh 
nghiệp, này các Tỷ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến 
quả sanh y; có loại chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc hữu 
lậu thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Viễn ly sát sanh, 
viễn ly lấy của không cho, viễn ly tà hạnh trong các dục; như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh nghiệp, thuộc hữu lậu thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Cái gì, này các Tỷ- 
kheo, thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly ba thân ác 
hành đối với một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong 
Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Hiền Thánh tâm; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chánh nghiệp thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu 
thế, thuộc đạo chi. 


Ai tinh tấn đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp; 
như vậy là chánh tính tân của vị ây. A1 chánh niệm đoạn trừ 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 173 





tà nghiệp, chánh niệm đạt được và an trú chánh nghiệp; như 
vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, 
chạy vòng theo chánh nghiệp, tức là chánh kiến, chánh tinh 
tấn, chánh niệm. 


(Chánh mạng) 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? 
Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, tuệ tri được chánh mạng là 
chánh mạng; như vậy là chánh kiến của vị ẫy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà mạng? Lừa đảo, nói 
lời mê ly, hiện tướng, gian trá, lây lợi câu lợi; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là tà mạng. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh mạng? Chánh 
mạng, này các Tyỷ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chánh 
mạng, này các Tỷ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến 
quả sanh y; có loại chánh mạng, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Và thế nào, này các Tyỷ-kheo là chánh mạng hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Ở đây, này các Týỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng: 
như vậy, này các Tỷ-kheo là chánh mạng hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh mạng thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ? Cái gì, này các Týỷ- 
kheo thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng đối 
với một vị tu tập Thánh đạo, thuần thục trong Thánh đạo. Có 
vô lậu tâm, có Hiền Thánh tâm; như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
chánh mạng thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


174 117. Đại kinh Bắn mươi (Mahàcattàrisaka suftf4) 





Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng; 
như vậy là chánh tỉnh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ 
tà mạng, chánh niệm đạt được và an trú chánh mạng, như 
vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy, ba pháp này chạy theo, 
chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh kiến, chánh tinh 
tấn, chánh niệm. 


(Đại pháp môn Bắn mươi) 


Ở đây, này các Tý-kheo chánh kiến đi hàng đầu. Và thế 
nào, này các Tý-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư 
duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, được khởi lên. Chánh 
ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh 
ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi 
lên. Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh 
niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do chánh 
niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. 
Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và 
đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần. 


Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Tà 
kiến, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến làm cho tiêu diệt. Và 
những ác bất thiện pháp được tà kiến duyên khởi, các pháp 
ầy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. Và những thiện pháp 
được chánh kiến duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở 
thành viên mãn. 


Tà tư duy, này các Tyỷ-kheo, do chánh tư duy làm cho 
tiêu diệt và những ác bất thiện pháp, được tà tư duy duyên 
khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh tư duy. 
Và những thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, các 
pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 175 





Tà ngữ, này các Tyỷ-kheo, do chánh ngữ làm cho tiêu 
diệt và những ác bất thiện pháp được tà ngữ duyên khởi, các 
pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh ngữ. Và những 
thiện pháp được chánh ngữ duyên khởi, các pháp ấy được tu 
tập và trở thành viên mãn. 

Tà nghiệp, này các Tyỷ-kheo, do chánh nghiệp làm cho 
tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà nghiệp duyên 
khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh nghiệp. 
Và những thiện pháp được chánh nghiệp duyên khởi, các 
pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 


Tà mạng, này các Tỷ-kheo, do chánh mạng làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà mạng duyên 
khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh mạng. 
Và những thiện pháp được chánh mạng duyên khởi, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


Tà tinh tắn, này các Tỷ-kheo, do chánh tinh tấn làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà tinh tấn duyên 
khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh tinh 
tấn. Và những thiện pháp được khởi lên do duyên chánh tinh 
tấn, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 


Tà niệm, này các Tỷ-kheo, do chánh niệm làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà niệm duyên khởi, 
các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh niệm. Và 
những thiện pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


Tà định, này các Tỷ-kheo do chánh định làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà định duyên khởi, 
các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh định. Và 
những thiện pháp được chánh định duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


176 117. Đại kinh Bắn mươi (Mahàcattàrisaka suftf4) 





Tà trí, này các Ty-kheo, do chánh trí làm cho tiêu diệt. 
Và những ác bắt thiện pháp được tà trí duyên khởi, các pháp 
ấy được tiêu diệt trong người có chánh trí. Và những thiện 
pháp được chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát triển 
và trở thành viên mãn. 

Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, do chánh giải thoát làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà giải thoát 
duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh 
giải thoát. Và các thiện pháp được chánh giải thoát duyên 
khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên mãn. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, có hai mươi thiện phân, hai 
mươi bất thiện phần. Đại pháp môn Bốn mươi đã được 
chuyên vận không bị chận đứng lại bởi một Sa-môn, Bả-la- 
môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một ai ở đời. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tý-kheo, 
nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị phê bình, 
đáng bị phi báng, thời ngay hiện tại, mười thuận thuyết tùy 
thuyết hợp pháp được nói lên đề chỉ trích người ấy. Nếu Tôn 
giả chỉ trích chánh kiến, thời các Sa-môn có tà kiến, các Tôn 
giả ấy là những vị đáng được cúng dường, các Tôn giả ấy là 
những vị đáng được tán thán. Nếu Tôn giả chỉ trích chánh tư 
duy, thời các Sa-môn, Bà-la-môn có tà tư duy, các Tôn giả 
ấy là những vị đáng được cúng dường, các Tôn giả ấy là 
những vị đáng được tán thán. Nếu Tôn giả chỉ trích chánh 
ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tắn... chánh 
niệm... chánh định... chánh trí... Nếu Tôn giả chỉ trích chánh 
giải thoát, thời các Sa-môn, Bà-la-môn có tà giải thoát, các 
Tôn giả ấy là những vị đáng cúng dường, các Tôn giả ấy là 
những vị đáng được tán thán. Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T177 





đáng bị phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyêt hợp pháp được nói lên đê chỉ trích người ây. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến các dân chúng ở Ukkala và 
dân chúng Vassa, dân chúng Bhanna theo vô nhân luận, theo 
vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng không nghĩ 
rằng đại pháp môn Bốn mươi đáng chỉ trích, đáng bị phi 
báng. Vì sao vậy? Vì sợ quở trách, phẫn nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm 
(Kinh Quán niệm hơi thở) 
(Anàpànasdafi suff4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), 
cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng 
như Tôn giả Sariputa (Xá-ilợ-phất), Tôn giả 
Mahamoggallanaa (Đại Mụckiềmliên, Tôn giả 
Mahakaccayana (Đại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita 
(Đại Câu-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), 
Tôn giả Mahacunda (Đại Thuằn-đà), Tôn giả Anuruddha (A- 
na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả Ananda (A- 
nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời danh, 
có danh xưng. 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa "Tỷ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy các tân Tý-kheo. Một số Thượng tọa Ty-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. Một số Thượng 
Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi 
tân Tỷ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo được 
các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ 
ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bồ-tát, ngày rằm, vào 
đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang ngồi giữa trời với chúng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 179 





Tỷ-kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng Tỷ-kheo 
đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỷ-kheo: 

-- Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo lộ này. 
Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo lộ này. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tính tấn hơn nữa, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại 
Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ ở 
đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi". Các Tyỷ-kheo 
địa phương tụ họp tại Savatthi để yết kiến Thế Tôn. 


Và các Thượng tọa Tỷ-kheo lại càng khuyến giáo, 
giảng dạy các tân Tỷ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng 
tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân 
Tỷ-kheo, Một sô Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một sô Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và những tân 
Tỷ-kheo được các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng 
đã chứng đạt. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, ngày răm, vào 
đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, Thế Tôn đang 
ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 
Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ-kheo đang 
yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các Tỷ-kheo: 

-- Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có lời thừa 
thãi. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có lời dư thừa, 
đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng Tỷ-kheo như 
thế này, này các Tỷ-kheo, hội chúng như thế này, này các 
Ty-kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được 


180 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) 





tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. Chúng Tỷ-kheo như thế này, 
này các Tý-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là 
một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều; bố thí nhiều, 
càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng Tỷ-kheo như 
thế này, này các Tý-kheo, hội chúng như thế này, này các 
Tỷ-kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng Tỷ-kheo 
như thế này, này các Tỷ-kheo, hội chúng như thế này, này 
các Tỷ-kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần 
(yojana) với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. 
Chúng Tỷ-kheo này là như vậy, này các Tỷ-kheo; hội chúng 
này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Ty-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, 
được giải thoát nhờ chánh trí. Này các Tỷ-kheo, có những 
bậc Tỷ-kheo như vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Ty-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ 
ở đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, này có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược 
tham, sân, si, là bậc Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một 
lần nữa, sẽ đoạn tận khô đau. Các bậc Tyỷ-kheo như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có những Tỷ- 
kheo đã đoạn trừ ba kiệt sử, là bậc Dự lưu, không còn đọa 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T81 





vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỷ-kheo 
như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Tỷ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn 
niệm xứ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ- 
kheo này, có những Tỷ-kheo là những vị sống chuyên tâm, 
chú tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tyỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong hội chúng này. Này các Tỷ- 
kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những Tỷ-kheo, sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc Tỷ-kheo 
như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những Tỷ- 
kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo 
này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Các bậc 
Ty-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác 
chị. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tyỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ- 
kheo này có những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
Thánh đạo tám ngành. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc 
Ty-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các 
bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng 


182 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) 





Ty-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hý tâm. 
Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo 
nảy, có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả 
tâm. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tyỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ- 
kheo này, có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu 
tập bất tịnh. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
mặt trong chúng Tỷ-kheo này. Này các Tỷ-kheo, trong chúng 
Tỷ-kheo này có những Tý-kheo sông chuyên tâm, chú tâm tu 
tập vô thường tưởng. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo này. Này các Tỷ-kheo, 
trong chúng Tỷ-kheo này, có những Tỷ-kheo sống chuyên 
tâm, chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm. 

(Quản niệm hơi thở) 

Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. 
Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu 
tập. làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên 
mãn. Bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho 
minh giải thoát (v1Jjavimutti) được viên mãn. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là tu tập nhập tức xuất 
tức niệm? Như thế nào là làm cho sung mãn? Như thế nảo là 
quả lớn, công đức lớn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết- -già, lưng 
thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ẫy thở vô; 
chánh niệm, vị ấy thở ra. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T183 





Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài, 
vị ấy biết: "Tôi thở ra dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi 
thở vô ngắn". Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ 
thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ẫây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, 
VỊ ây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, 
VỊ ây tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ây tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

"Quản vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, 
VỊ ây tập "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, 
vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, tu tập như 
vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công 
đức lớn. 


l1ỡ4 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) 





(Làm viên mãn bốn niệm xứ) 
Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là nhập tức xuất tức 


niệm được tu tập? Như thế nào là làm cho sung mãn, khiến 
bốn niệm xứ được viên mãn? 


Khi nào, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy 
biết: "Tôi thở vô dài". Hay khi thở ra dài, vị ây biết “Tôi thở 
ra dài". Hay thở vô ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngăn". Hay 
khi thở ra ngắn, vị ấy biết “Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả 
toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị 
ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi 
tùy quán thân trên thân, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là 
thở vô thở ra. Do vậy, này các Ty-kheo, trong khi tùy quán 
thân trên thân, vị Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ: "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ẫy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ây tập. "An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. 
"An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy 
quán thọ trên các thọ, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các Tỷ-kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là 
thở vô thở ra. Do vậy này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán 
thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 185 





Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nghĩ: "Cảm giác 
tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. "Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra", 
vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tu tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm Thiền 
định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở 
Ta”, VỊ ây tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy 
quản tâm trên tâm, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thê đến với 
kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi tùy quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Khi nào này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nghĩ: "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ẫy tập. "Quán ly tham.... quán đoạn diệt... quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Trong khi tùy quán trên các pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
VỊ Ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn 
sự vật với niệm xả ly. Do vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tùy 
quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 

Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu tập 
như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn 
niệm xứ được viên mãn. 

(Làm viên mãn bảy giác chỉ) 

Và bốn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, được tu tập như thế 
nảo, được làm sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi 
được viên mãn? 


186 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) 





Này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, Tỷ- 
kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời, trong khi Ấy, niệm không hôn mê của vị ẫy được an 
trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an 
trú, này các Tý-kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt 
đầu khởi lên với Tỷ-kheo. Trong khi ấy, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi. Trong khi ấy, niệm giác chi được Tý-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. 

Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, trong khi trú 
với chánh niệm như vậy, Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chỉ được bắt 
đầu khởi lên với Tỷ-kheo. Trong khi ấy, Tỷ-kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ấy, trạch pháp giác chi được Tỷ- 
kheo tu tập đi đến viên mãn. 


Trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát 
pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị 
Ty-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ suy 
tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tỉnh tấn không 
thụ động bắt đầu khởi lên với Tỷ-kheo ấy. Trong khi ấy tỉnh 
tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. Trong khi ấy, 
Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác 
chi được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 


Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh 
tấn tỉnh cần. Này các Tý-kheo, trong khi hỷ không liên hệ 
đến vật chất khởi lên nơi Tỷ-kheo tỉnh tấn tinh cần, trong khi 
ấy, hỷ giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, 
hỷ giác chi được vị Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy hỷ giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 


Thân của vị ấy được tâm hoan hý trở thành khinh an, 
tâm cũng được khinh an. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ- 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T187 





kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh 
an, trong khi ấy, khinh an giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 


Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định 
tính. Này các Tyỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo có thân khinh an, 
an lạc, tâm vị ẫy được định tĩnh, trong khi Ấy, định giác chị 
bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, định giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chỉ được Tỷ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


VỊ ẫy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý 
niệm xả ly. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo với tâm 
định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong 
khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi 
ấy, xả giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi, 
được Tỷ-kheo làm cho đến sung mãn. 

Này các Tỷ-kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ... 

Này các Tỷ-kheo, trong khi quán tâm trên tâm... 

Này các Ty-kheo, trong khi quán pháp trên các pháp, Tỷ- 
kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều 
phục tham ưu ở đời, trong khi ẫy niệm của vị ẫy được an trú, 
không có hôn mê. Này các Tỷ-kheo, trong khi niệm của Tỷ- 
kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi, trong khi ây, 
được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Niệm giác chỉ trong khi ây 
được Tỷ-kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ây, được Tỷ-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. VỊ ây an trú với chánh niệm như vậy, 
suy tư, tư duy, thấm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ẫy suy tư, tư duy, 
thấm sát pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ trong khi ấy 
được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trạch pháp giác chi trong 


188 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) 





khi ấy được Tỷ-kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi 
đến sung mãn, tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị 
ấy. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo suy tư, tư duy, thẩm 
sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh tân không thụ động bắt đầu khởi 
lên nơi vị ấy, tỉnh tấn giác chỉ trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi 
vị Tỷ-kheo. Tĩnh tấn giác chi được Tỷ-kheo tu tập. Tĩnh tân 
giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy, 
tinh cần tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này 
các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo tính cần tinh tấn và "hỷ không 
liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chỉ trong khi â ấy bắt đầu 
được khởi lên nơi Tỷ-kheo. Hỷ giác chỉ trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được Tỷ-kheo làm cho đi 
đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
Tỷ-kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng 
khinh an, trong khi ấy khinh an giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi 
Tỷ-kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định 
tĩnh. Này các Ty-kheo, trong khi vị Ấy, có thân khinh an, an lạc, 
tâm vị ây được định tĩnh, trong khi ây định giác chỉ bắt đầu 
khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, định giác chỉ được Tỷ- 
kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo làm cho 
đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự 
vật với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với 
tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong 
khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ây, 
xả giác chi được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ây xả giác chi được 
Tỷ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy khiến cho bảy giác chỉ được 
sung mãn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T189 





(Minh giải thoát được viên mãn) 

Và này các Tý-kheo, bảy giác chi được tu tập như thế 
nào, được làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh 
giải thoát được viên mãn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, 
hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp giác chỉ... tu tập tỉnh tấn 
giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập 
định giác chi... tu tập xả giác chị, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các Tỷ- 
kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung 
mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


119. Kinh Thân hành niệm 
(KàyagafàsdafI suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳỷ- 
đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
một số đông Tỷ-kheo, sau buôi ăn, sau khi đi khất thực trở về, 
đang ngồi tụ họp trong hội trường, câu chuyện này được khởi 
lên giữa chúng Tăng: 

-- Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, 
chư Hiền giả! Thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho 
sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố. 


Và câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ấy đã bị gián đoạn. 


Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiên tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến hội trường, sau khi đến ngồi lên chỗ soạn sẵn. Sau khi 
ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hiện nay đang ngồi 
bàn vân đê gì? Câu chuyện gì của các Ông bị gián đoạn? 


šu:/Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi 
khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường, và câu 
chuyện sau này được khởi lên: "Thật vi diệu thay, chư Hiền 
giả! Thật hy hữu thay, chư Hiền giả! Thân hành niệm này 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công 
đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 T91 





hán, Chánh Đăng Giác tuyên bô bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện 
này của chúng con chưa bàn xong thời Thê Tôn đên. 


-- Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được tu tập như 
thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có 
công đức lớn? 

(Quản niệm hơi thở) 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gôc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngôi kiết-già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm, vị 
ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy 
biết: "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra 
dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". Hay thở 
ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở 
ra". An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, các niệm và tư duy thuộc vê 
thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm 
được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


(Bốn oai nghỉ) 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi, biết rằng: Tôi 
đi”. Hay đứng, biết rằng: VTôi đứng". „ ngồi, biết rằng: 
"Tôi ngồi". Hay nằm, biết rằng: "Tôi năm". Thân thể được sử 
dụng như thế nảo, vị ấy biết thân thê như thế ấy. Trong khi vị 
ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp 
Ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


192 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdfi suffd) 





(Đây đủ chánh niệm) 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, bước 
lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui biết rõ 
việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc 
mình đang làm; khi mang áo tăng-già-lê (sanghati), mang bát, 
mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ă ăn, uông, nhai, nếm, 
biết rõ việc mình đang làm; khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, 
im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 


Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp Ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


(Quán thân bất tịnh) 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này, 
dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi 
da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: “Trong thân này, 
đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu". Này các 
Tỷ-kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các 
loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay tồi. 
Một người có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột 
gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là 
mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên 
cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 193 





lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, 
mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp 
Xương, nước tiêu". 


Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 

(Quán tứ đại) 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này 
về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: "Trong thân này 
có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại". Này các Tỷ-kheo, 
như một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế 
giết một con bò, ngôi cắt chia từng thân phần tại ngã tư 
đường; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân 
này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại". 

Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


(Quản tứ thị) 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi 
thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". 


194 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdfi suffd) 





Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các 
loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó 
ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loải côn trùng ăn; 
Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". 


Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân 
cột lại; Tỷ-kheo quán thân ẫy như sau: "Thân này tánh chất 
là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất 
ấy". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên 
kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; Tỷ-kheo quán thân ây như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi bản chất ấy". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn có xương không 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 195 





dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, 
ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây là 
xương đầu; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chất ấy". 

Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp Ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy. một thi 
thê quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu 
vỏ ốc; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn một đồng xương lâu 
hơn một năm; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chất ấy". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa ' địa, chỉ còn là xương thối trở thành 
bột; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". 


Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


196 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdfi suffd) 





(Các bậc Thiền) 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm và tứ. Ty-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho 
sung mãn tràn đầy thân mình với hý lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thấm nhuằn. 


Này các Tỷ-kheo, như một người hầu tắm lão luyện hay 
đệ tử người hầu tắm; sau khi rắc bột tắm trong thau băng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm 
nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thắm ướt cả trong 
lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, Tỷý-kheo thấm nhuần, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thắm nhuần. 


Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ẫy diệt tầm và tứ, 
chứng và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy 
thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nảo trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuằn. 

Này các Tyỷ-kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong 
dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương 
Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 197 





chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra 
thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, 
với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không 
được nước mát lạnh thắm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, 
Tỷ-kheo thấm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 
thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hý lạc do định sanh ấy thấm nhuằn. 


Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
"Xả niệm lạc trú", chứng và an trú Thiền thứ ba. Ty-kheo 
thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình 
với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thắm nhuằn. 

Này các Tỷ-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, 
hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, 
không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho 
đến gốc rễ đều thâm nhuân, tâm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thê sen xanh, 
sen hông hay sen trăng không được nước mát lạnh ã ấy thâm 
nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thắm nhuân, tắm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không 
có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc 
thọ không có hý ấy thấm nhuân. 


198 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdafi sutffd) 





Trong khi vị ấy sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tý-kheo ấy ngồi, thấm 
nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thấm nhuằn. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm vải 
trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được vải trắng ấy che thấu; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ngồi thắm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, 
trong sáng, không một chỗ nào trên toản thân không được 
tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuần. 


Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp Ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 


(Sự phát triển qua thân hành niệm) 


Này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập, làm cho sung 
mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm 
(antogadha) đều thuộc về minh phần (vijabhagiya). Ví như, 
này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được thấm nhuằần bởi tâm, 
thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển, đều thuộc về 
biển lớn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 199 





làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ẫây 
đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. 


Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo nào không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời Ma vương có 
cơ hội với vị ấy, Ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào một 
đống đất sét ướt nhuyễn, này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đồng đất 
sét ướt nhuyễn ấy? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma vương có cơ 
hội với vị ấy, Ma vương có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có nhựa, 
có người đến cầm phân phía trên của đồ quay lửa và nói: 
"Tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng 
hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy 
mang đến phân phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây 
khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, 
có làm cho sức nóng hiện lên không? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma VƯƠơng CÓ cơ 
hội với người ấy, Ma vương có cơ duyên với người ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng rỗng, 
trống không, được đặt trên cái giá, có một người đi đến, 
mang theo đầy nước. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ nước vào bình không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


200 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdfi suffd) 





-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu tập thân 
hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma vương có cơ hội 
với vị ây, Ma vương có cơ duyên với vị ây. 


Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm, làm 
cho sung mãn, Ma vương không có cơ hội với vị ấy. Ma 
vương không có duyên với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm 
hoàn toàn bằng lõi cây. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm 
hoàn toàn bằng lõi cây không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma vương không có cơ 
hội đối với vị ấy, Ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một 
người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói: "Tôi sẽ 
làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên”. Này 
các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang theo 
phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có 
thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được 
không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma vương không có cơ 
hội đối với vị ấy, Ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đầy tràn nước 
đến nỗi con qua có thê uống được, được đặt trên cái giá, rồi 
có người đi đến, mang theo đầy nước. Này các Tỷ-kheo, các 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 201 





Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đồ được nước vào bình 
ây không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị nào tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma vương không có cơ 
hội đối với người ấy, Ma vương không có cơ duyên đối với 
người ấy. 

Này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm, 
làm cho sung mãn, vị ẫy “hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ 
thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy dầu thuộc giới 
xứ nào (sati sati ayatane). Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình 
đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thê uống được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình 
ấy, như vậy nước có thê trào ra ngoài không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị nào tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ẫy hướng tâm đã được 
chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ 
nhờ thăng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy dầu 
thuộc giới xứ nào. 

Ví như có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn 
phía có đê đắp làm cho vững chắc, và tràn đầy nước đến nỗi 
con quạ có thê uống được. Rồi có người lực sĩ đến và phá 
một khúc đê, nước có thê tràn ra ngoài không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nảo tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng tâm đã được 
chứng ngộ nhờ thăng trí đên pháp nào cân phải chứng ngộ 


202 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdfi suffd) 





nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy dầu 
thuộc giới xứ nào. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư 
có một chiếc xe đậu, thăng với những con ngựa thuần thục, 
có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện 
xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều 
ngự, leo lên xe ấy, tay trái năm dây cương, tay mặt cầm lẫy 
TOi ngựa, có thê đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và 
như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị 
ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào 
cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tỉnh 
xảo của pháp ấy dầu thuộc giới xứ nảo. 


(Công đức của thân hành niệm) 


Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực hành, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, 
được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được 
làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời mười 
công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là mười? 


(D Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp 
phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được 
khởi lên; (2) khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm 
sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục 
khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. (3) Vị ấy kham nhẫn được 
lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt 
trời, các loài răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị 
ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi 
lên, khô đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, 
đưa đến chết điếng. (4) Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ây chứng được bốn 
Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. (5) Vị ấy chứng được 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 203 





các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện một thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không; độn thô trồi lên ngang qua đất 
liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thần như vậy; có thể, thân có thần thông bay cho đến 
Phạm thiên; (6) với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. (7) 
Với tâm của vị Ấy, VỊ ây biết tâm của các chúng sanh, các loại 
người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biết 
tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, 
biết tâm không sân; tâm có sĩ, biết tâm có sỉ; tâm không sI, 
biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm 
tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; 
tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô 
thượng, biết tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng, biết tâm vô 
thượng; tâm Thiền định, biết tâm Thiền định; tâm không 
Thiền định, biết tâm không Thiền định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 
(8) Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ với các nét đại Cương và các chị tiết. (9) Với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, vị ây thấy sự sông và sự chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mẫn, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. (10) Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi 
tự mình chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu 
hoặc. 


204 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsdii sutffd) 





Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, 
được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được 
làm cho tích tập, được khéo tính cần thực hành, thời mười 
công đức này có thê mong đợi. 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


120. Kinh Hành sanh 
(Sankhàrupapdffi sutffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỷ- 
đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo” -- "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng 
cho các Ông sự tái ng do hành đưa lại. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng”. -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các 
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ 
như sau: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ 
sanh cộng trú trong đại gia tộc Sát đề Iy!" Vị ấy chuyên định 
tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ- 
kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị 
ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ 
trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ ấy nghĩ: 
"Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng 
trú trong đại gia tộc Bà-la-môn... hay trong đại gia tộc cư sĩ!" 
Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
Những hành ẫy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho 


206 120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapdtfti suffq) 





sung mãn như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đên tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời 
Tứ thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ây, tu tập 
tâm ấy. Những hành ây của Tỷ-kheo được an trú, tu tập,... 
đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam thiên)..., chư Thiên 
Yama (Dạ-ma)..., chư Thiên Tusita (Đâu-suất-đà).... chư 
Thên Nimmanaraii (Hóa Lạc).., chư Thiên 
Paramimmitavasavatti (Tha Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, 
có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau 
khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy... 
đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dải, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ"... Này các Tý-kheo, ngàn Phạm thiên sống 
thắm nhuằn, biến mãn một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm 
nhuẳn, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái Ấy; cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuằn, biến mãn 
một ngàn thế giới . Và vị ấy sống thắm nhuằn, biến mãn các 
chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 207 





rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cộng trú 
với ngàn Phạm thiên!" VỊ ây chuyên định tâm ây... đưa đên 
tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đầy đủ tín, đầy 
đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được 
nghe: "Hai ngàn Phạm thiên giới... ba ngàn Phạm thiên.. bốn 
ngàn Phạm thiên... nắm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, 
có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm ngàn 
Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc 
thọ. Này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên sống thấm 
nhuần, biến mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm 
nhuằần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. 
Ví như này, các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm năm trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn các trái Ấy. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, 
biến mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm nhuân, biến 
mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy". Vị ấy 
nghĩ: "Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được 
sanh cộng trú với năm ngàn Phạm thiên!" Vị ấy chuyên định 
tâm ấy.... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Mười ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên 
giới sống thắm nhuằn, biến mãn mười ngàn thế giới. Và vị ấy 
sống thâm nhuằn, biến mãn các chúng sanh được sanh lên 
các thế giới ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo 
châu, đẹp để trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo mài, đặt 
trên một tắm màn màu lạt, sẽ chiếu sáng, sáng chói; cũng vậy, 
này các Tý-kheo, mười ngàn Phạm thiên sông thấm nhuần, 
biến mãn mười ngàn thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau 


208 120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapdtfti suffq) 





khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với mười 
ngàn Phạm thiên!" VỊ ây chuyên định tâm ây... đưa đên tái 
sanh tại chỗ ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Trăm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên 
sông thắm nhuần, biễn mãn trăm ngàn thế giới... Vị ấy cũng 
thấm nhuẳn, biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế 
giới ấy. Ví như một đồ trang sức làm bằng vàng ròng 
ambonada), được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng 
thiện xảo, nếu được đặt trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu 
sáng, rực sáng, chói sáng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trăm 
ngàn Phạm thiên an trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn thế 
giới... Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, 
ta được sanh cộng trú với trăm ngàn Phạm thiên!" VỊ ẫy 
chuyên định tâm ấy...".... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Chư Quang thiên... Thiểu Quang thiên, Vô Lượng Quang 
thiên... Quang Âm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rằng ..."... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Chư Tịnh thiên.... Thiểu Tịnh thiên... Vô lượng Tịnh thiên... 
Biến Tịnh thiên có thọ mạng lâu đài, có mỹ tướng, có nhiều 
lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong răng... "... đưa đến tái sanh tại 
chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 209 





"Quảng Quả thiên... Vô Phiên thiên... Vô Nhiệt thiên... Thiện 
Kiến thiên.. A-ca-ni-sa thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiều lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư A-ca- 
ni-sa thiên". Vị ấy chuyên định tâm ấy ... đưa đến tái sanh tại 
chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 
"Chư Thiên đã đạt được Hư không vô biên xứ, có thọ mạng 
lâu đài, cửu trú, có nhiều lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng... 
"... đưa đến tái sanh chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
"Chư Thiên đã đạt được Thức vô biên xứ... đã đạt được Vô 
sở hữu xứ... đã đạt được Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thọ 
mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong 
rằng ... "... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, đầy đủ 
ĐIỚI, đây đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ: 
"Mong rằng, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, ta 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát vô lậu!" Vị ây với sự đoạn trừ các lậu 
hoặc, với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, không sinh 
ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


121. Kinh Tiểu không 
(Culasunndfa suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama 
(Đông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn 
giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các Sakka 
(Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trấn của các Sakka. Tại 
đấy, bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt Thế Tôn, con 
được ghi nhớ trước mặt Thế Tôn như sau: "Này Ananda, Ta 
nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều". Phải chăng, bạch 
Thế Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý 
đúng, thọ trì đúng? 


-- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là nghe 
đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thuở xưa và 
nay, này Ananda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất 
nhiều. 

Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, 
ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ 
hội, và chỉ có một cái không phải không, tức là sự nhất trí 
(ekattam) do duyên chúng Tỷ-kheo; cũng vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhơn tưởng, 
chỉ tác ý sự nhất trí, do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ây 
được thích thú hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. VỊ ấy 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 211 





tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên thôn tưởng không có 
mặt ở đây; các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có 
thôn tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhân 
tưởng”. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự 
nhất trí (ekattam) do duyên lâm tưởng". Và cái gì không có 
mặt ở đây, vị ây xem cái ây là không có. Nhưng đôi VỚI Cái 
còn lại, ở đây, vị ây tuệ tri: "Cái kia có, cái này có”. Như vậy, 
này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không 
điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không tác ý nhân 
tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên 
địa tưởng. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng 
đến địa tưởng. Ví như, này Ananda, tắm da con bò đực được 
căng thẳng trên một trăm cọc gỗ, đặc tánh tắm da được đoạn 
trừ (vigatavasika); cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo, không 
tác ý đôi với tất cả vật gì trên đất này: đất khô và vùng lầy, 
sông và vùng lầy, các cây có thân và có gai, núi và đất bằng, 
vị ấy tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Vị ấy tuệ tri 
như sau: "Các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở 
đây; các ưu phiền do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. 
Và chỉ có một ưu phiền này, sự nhất trí do duyên địa tưởng". 
Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhơn tưởng". Vị ấy 
tuệ tr1: "Loại tưởng này không có lâm tưởng, và chỉ có một 
cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên địa 
tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri: "Cái 
kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như 
vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, không tánh. 


212 121. Kinh Tiểu không (Chlasunndafa suffq) 





Lại nữa, này Ananda, Tyỷ-kheo không tác ý lâm tưởng, 
không tác ý địa tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên Không vô 
biên xứ. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng 
đến Không vô biên xứ. Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền, 
do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do 
duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ tưởng". Vị 
ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm tưởng". Vị ấy tuệ tri: 
"Loại tưởng này không có địa tưởng, và chỉ có một cái này 
không phải không, tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên 
xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy biết: "Cái 
kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đôi với vị ấy là như 
vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa tưởng, 
không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do 
duyên Thức vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, 
an trú, hướng đến Thức vô biên xứ. Vị ấy tuệ tri như sau: 
"Các ưu phiền do duyên địa tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở 
đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này 
không có địa tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có 
Không vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng". 
Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. 
Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái 
này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không 
tánh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 213 





Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Không vô 
biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý 
sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng. Tâm vị ấy được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô sở hữu xứ. Vị ấy 
tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên Không vô biên xứ 
tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên Thức vô 
biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Vị ấy 
tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không vô biên xứ tưởng". 
Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức vô biên xứ 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Và cái gì không có 
mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái 
còn lại, ở đây, vị ẫy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên 
đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này Ananda, Tyỷ-kheo không tác ý Thức vô 
biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, chỉ tác ý sự 
nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Tâm vị 
ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Vị ấy biết như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do 
duyên Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có 
một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng. Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có 
Thức vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này 
không có Vô sở hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vị Ấy, xem cái 
ây là không có. D)DEHE, đối với cái còn lại, ở đây, vị ây tuệ tri: 
"Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là 


214 121. Kinh Tiểu không (Chlasunndafa suffq) 





như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở hữu 
xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, 
tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng tâm định. Tâm vị ấy 
được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm 
định. Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên 
với thân này". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân 
này”. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ây tuệ tr1: "Cái 
kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như 
vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô sở 
hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, 
tác ý sự nhứt trí do duyên Vô tướng tâm định. Tâm vị ấy 
được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm 
định. Vị ấy tuệ tri như sau: "Vô tướng tâm định này thuộc 
hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm 
tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt", vị ấy tuệ 
tri như vậy. Do vị ẫy tuệ tri như vậy, thấy như vậy, tâm được 
giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, là sự 
hiểu biết (nana) rằng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 215 





không còn phải trở lại trạng thái này nữa". Vị ấy tuệ tri: "Các 
ưu phiền đo duyên dục lậu không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên hữu lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiền do 
duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ ở một ưu 
phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". 
vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục lậu". Vị ấy tuệ 

ri: "Loại tưởng này không có hữu lậu". Vị ấy tuệ tri: "Loại 
Hi này không có vô minh lậu. Và chỉ có một cái này 
không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ây là 
không có. TỊHEHE đối với cái còn lại, ở đây vị ây biết: "Cái 
kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như 
vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, Không tánh. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh (Sunnatam), tất cả các vị ấy 
sau khi chứng đạt đều chỉ an trú cứu cánh vô thượng thanh 
tịnh Không tánh này. Này Ananda, phàm có những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả các vị 
ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô thượng thanh 
tịnh Không tánh này. Này Ananda, phàm có những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an trú 
cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả các vị ấy 
sau khi chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh 
Không tánh này. Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt Ta 
sẽ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh. Như 
vậy, này Ananda, các Ông cần phải học tập. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


122. Kinh Đại không 
(Mahàsunnatfa sutt) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích- 
ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni- 
câu-luật Thọ Viên). 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Kapilavathu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở 
Kapilavatthu, ăn xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế 
Tôn đi đến trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bấy giờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, có sắp 
đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều sàng tọa tại trú 
xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy vậy Thế Tôn suy nghĩ: 
"Rất nhiều sàng tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích-ca 
Kalakhemaka. Không biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở 
không?" 

Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị Tỷ- 
kheo đang làm y (civarakamma) ở trú xứ của Thích-ca 
Ghataya. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau khi đến 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

-- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt tại 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biết có nhiều Tỷ- 
kheo trú ở đây không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 217 





-- Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt ở 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều Tỷ-kheo trú 
tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời chúng con làm y. 

-- Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng nếu thích 
thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan trong hội chúng 
của mình, nếu hoan hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích 
thú trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong hội chúng 
của người, nếu hoan hỷ trong hội chúng của người. Này 
Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội chúng của 
mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội 
chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân 
hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng 
của người, có thê là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, 
chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn 
ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy 
theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không 
mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; 
sự kiện như vậy có thể xảy ra. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội 
chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của 
người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong 
hội chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải 
thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất 
động; sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, 
Ty-kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy 
vọng sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và 
thoái mái, hay không có hạn kỳ và bắt động; sự kiện như vậy 
CÓ Xảy ra. 


218 122. Kinh Đại không (Mahàsunndfa suffa) 





Này Ananda, Ta không quán thây một sắc pháp nào 
trong ây có hoan hỷ, trong ây có hoan lạc, chịu sự biên dịch, 
chịu sự đôi khác mà không khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não. 


Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được Như Lai 
hoàn toản giác ngộ, tức là sau khi không tác ý với tất cả 
tướng, chứng đắc và (an) trú nội không. Và nếu này Ananda, 
trong khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quôc vương, đại thần, 
ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến yết kiến, trong khi Ấy, này 
Ananda, Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng nề viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly dục, làm cho 
đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lậu hoặc an trú, nói lên 
tại chỗ ấy những lời thuần túy liên hệ đến khích lệ. 


Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: "Sau khi 
chứng đạt nội không, ta sẽ an trú", vị Tỷ-kheo Ấy, này 
Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. Và này Ananda, như thế nào Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, 
chuyên nhất và an định nội tâm? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú Nhị thiền, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhứt tâm... Tam thiên... chứng và trú Tứ thiền. Như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định 
nội tâm. 

Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội không, 
tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không 
hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ- 
kheo biết như sau: "Trong khi ta tác ý nội không, tâm không 
thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến nội 
không". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 219 





Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại không. 
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động thời tâm 
không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng 
đến bất động". Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 
như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú, 
không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú, an tọa, 
chuyên nhất, và an định nội tâm trên định tướng 
(samadhinimitte) đã đề cập về trước ấy. Vị ấy tác ý nội 
không. Trong khi vị ẫy tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh 
tín, an trú, hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác ý nội không, 
tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại không. 
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm 
thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất động. Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo biết như sau: “Trong khi ta tác 
ý bất động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất 
động". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy đang an trú trong an trú 
này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành 
(cankamati), và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đi kinh hành, 
thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào". Ở 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu Tỷ-kheo 
đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị 
ấy đứng lại và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại thời 
tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào". Ở đây, 
vị ây ý thức rõ ràng như vậy. 


220 122. Kinh Đại không (Mahàsunndfa suffa) 





Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo â ây an trú trong sự 
an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ răng: 
"Trong khi ta đang ngôi, thời tham và ưu, các ác bất thiện 
pháp không có chảy vào”. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. Này Ananda, nếu trong khi Tý-kheo ấy an trú trong sự 
an trú này, tâm vị ấy hướng đến năm, vị ấy nằm và nghĩ răng: 
"Trong khi ta đang năm, thời tham và ưu, các ác bất thiện 
pháp không chảy vào". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, Tiểu trong khi Tỷ-kheo â ấy an trú trong sự 
an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc 
phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích, không đưa đến yêm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố úy luận, chiến tranh luận, thực 
vật luận, âm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ luận, hoan man 
luận, hương liệu luận, thân thích luận, xa thừa luận, thôn luận, 
thị trấn luận, đô thị luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng 
luận, hạng trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai 
biệt luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận". Ở 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khô, 
khai tâm, đưa đến nhứt hướng yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiểu dục luận, tri túc 
luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, 
định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát trị kiến luận, vị 
ấy nghĩ: "Ta sẽ nói các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ 
ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi an trú với sự an 
trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), vị ấy suy nghĩ: 
"Đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 221 





thuộc bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy 
nghĩ các loại suy tầm ấy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 

Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này, thuộc 
bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn (người suy nghĩ 
các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khổ, như là ly 
dục tầm, vô sân tầm, bất hại tâm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư 
các loại suy tầm này". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 
năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức; các 
hương do mũi nhận thức; các vị do lưỡi nhận thức; các xúc 
do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 


Từ đây Tỷ-kheo cần phải thường thường quán sát tự tâm 
như sau: "Trong tâm ta, có khởi lên tâm hành gì với xứ 
(ayatana) này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng". Này 
Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát như vậy, tuệ tri rằng: 
“Trong tâm ta, có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác 
của năm dục trưởng dưỡng... ". Sự kiện là như vậy, Tỷ-kheo 
tuệ tri như sau: "Dục ái (chandaraga) này đối với năm dục 
trưởng dưỡng đối với ta, chưa đoạn diệt được". Ở đây, vị ấy ý 
thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát như vậy, tuệ tri rằng: "Trong tâm ta, không có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng 
dưỡng...". Sự kiện là như vậy, Ty-kheo tuệ tri như sau: "Dục 
tham này đối với năm dục trưởng dưỡng đối với ta, đã được 
đoạn diệt". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


222 122. Kinh Đại không (Mahàsunndafa suffa) 





Này Ananda, có năm thủ uấn. Ở đây, Tỷ-kheo cần phải 
đoạn tận chúng, khi vị ấy tùy quán sự sanh diệt. Đây là sắc, 
đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là 
thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. 
Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi 
của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. 


Trong khi, VỊ ây an trú, tùy quán sự sanh diệt của năm 
thủ uân này, nếu có ngã mạn nào (asmimmano) (khởi lên) 
đối với năm thủ uân, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện là 
như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: "Phàm có ngã 
mạn nảo đối với năm thủ uẩn (khởi lên) nơi ta, ta đã đoạn tận 
ngã mạn ấy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Những pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến 
thiện, đêu thuộc hiên, Thánh, siêu thê, vượt ngoài tâm của ác 
ma. 


-- Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì, một 
Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp lý) đê đi theo 
một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


-- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế 
Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa 
Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn 
thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, 
các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 


-- Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử 
bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý đo được nghe giải thích khế 
kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong một thời gian lâu dài, 
các pháp đã được các Ông nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư 
với ý, khéo thấu hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối 
với những lời nói nào, khắc khổ, khai tâm đưa đến nhất hướng 
viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 223 





bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng 
hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải 
thoát luận, giải thoát tri kiến luận. Này Ananda, do nhân 
duyên những loại thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho 
một Thanh văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. 


Sự kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời có sự 
phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy 
cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị Đạo 
sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một trú xứ 
(senasanam) xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, 
chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn 
ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân 
bao vây xung quanh. Được các Bả-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm 
tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống 
sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của 
Đạo sư. Vì sự phiền lụy của Đạo sư, các ác bất thiện pháp, 
tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, 
dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công 
vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thế nào là sự phiền lụy của đệ tử? Này 
Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời sống viễn ly 
của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới 
gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. 
Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, 
cả thị dân với quốc dân bao vây xung quanh. Được các Bà- 
la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, 


224 122. Kinh Đại không (Mahàsunndfa suffa) 





VỊ ẫy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, 
trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi 
là sự phiền lụy của đệ tử. Vì sự phiền lụy của đệ tử, các ác 
bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa 
đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các 
pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy của các vị tu 
Phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời, là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang 
núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đồng 
rơm. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia 
chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được các 
Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung 
quanh, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục 
vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung 
túc. Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ tâm theo 
hạnh viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước (theo hạnh ấy) lựa một 
trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời, trên một đồng rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung 
quanh. Được các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân 
bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục 
vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này 
Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh. Vì 
sự phiền lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, 
dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, 
già, chết trong tương lai, các pháp ấy tắn công vị ấy. Như vậy, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 225 





này Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh. Nhưng 
này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh là nhiều 
quả khô hơn, nhiều quả não hơn đối với phiền lụy của Đạo sư 
này và phiền lụy của đệ tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 

Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta với tâm thân 
hữu, không với tâm thù nghịch, và như vậy các Ông sẽ được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. Và như thế nào là các đệ tử đối xử 
vị Đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ở 
đây, này Ananda, vị Đạo sư ây với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn 
nói rằng: "Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho 
các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ẫy không chịu nghe theo, 
không chịu lóng tai, chú tâm vào hướng khác (annan), ngược 
lại, họ đi xa lời giảng dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này 
Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Đạo sư với tâm thù 
nghịch, không với tâm thân hữu. 

Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với 
bậc Đạo sư với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch? Ở 
đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp cho 
các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mân nói rằng: 
"Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". 
Các đệ tử của vị ẫy chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời dạy của 
bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với 
bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. 
Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta với tâm thân hữu, 
chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc 
lâu dài cho các Ông. 

Ta không sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với 
các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này 


226 122. Kinh Đại không (Mahàsunndfa suffa) 





đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ đứng vững 
tôn tại. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


123. Kinh Hy hữu vị tăng hữu pháp 
(1cchariya-abbhntadhammma sutfq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà-lâm), tại tịnh xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). 


Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi 
khất thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường 
(upatthanasala), câu chuyện này được khởi lên giữa chúng 
Tăng: 


"Thật hy hữu thay chư Hiền! Thật vị tăng hữu thay chư 
Hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai! Vì Ngài 
biết được chư Phật quá khứ, đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các 
hý luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã 
thoát ly mọi khổ: "Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh 
tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp 
hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy, chư Thế 
Tôn ấy giải thoát như vậy". 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với 
các Tỷ-kheo ấy: "Thật hy hữu thay chư Hiền, Như Lai được 
đầy đủ các pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay chư Hiền, 
Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu!" 


Và câu chuyện giữa các Tỷ-kheo ấy bị gián đoạn. Rồi 
Thế Tôn vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi 
đến thị giả đường, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


228 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma suffa) 





-- Này các Tỷ-kheo, nay các Ông ngồi nói chuyện gì? 
Câu chuyện gì giữa các Ong bị gián đoạn? 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buôi ăn, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường, 
câu chuyện sau đây được khởi lên: "Hy hữu thay, chư 
Hiền! ... chư Thế Tôn ấy được giải thoát như vậy". Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói với chúng 
con như sau: "Thật hy hữu thay... Như Lai được đầy đủ các 
pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay... Như Lai được đầy đủ 
các pháp vị tằng hữu!" Câu chuyện này giữa chúng con, bạch 
Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến. 


Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


-- Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa, những 
đặc tánh hy hữu, vị tăng hữu của Như Lai. 


-- Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát 
sanh trong Thiên chúng (Kaya) Tusita". Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sanh trong Thiên chúng 
Tusifa, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát an 
trú trong Thiên chúng Tusita". Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh 
niệm tỉnh giác, Bồ-tát an trú trong Thiên chúng Tusita, con 
thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát an 
trú tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng”. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát an trú tại Thiên 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 229 





chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc này, 
bạch Thê Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thê Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ-tát sau 
khi từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai". 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sau khi 
từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con 
thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi 
ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oal lực của 
chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở 
trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên và 
thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, 
u ám không có nên tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt 
trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể 
chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô 
lượng, thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng 
sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau 
và nói: "Cũng có những chúng sanh khác sông ở đây". Và 
mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyên 
động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai 
lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn". 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị 
Thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói: "Không cho 
một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu 


230 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma suffa) 





Bồ-tát, hay mẹ vị Bồ-tát". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn". 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ- 
tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu 
nấu, rượu lên chất men". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ- 
tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ 
Bồ-tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có 
nhiễm tâm". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ vị 
Bồ-tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn 
năm dục công đức". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ- 
tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với 
tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát 
đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên 
ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, 
khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi 
phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc Ấy, 
dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 231 





lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, 
người ấy sẽ thấy rõ ràng: "Đây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, 
thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo đũa, trong sáng, 
không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi 
dây xâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trăng hay màu vàng lợt". Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ- tát 
nhập mâu thai, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống 
với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bảo thai 
của mình vị Bồ-tát đầy đủ bộ phận và chân tay". Vì răng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Sau khi sanh Bồ-tát bảy ngày, này Ananda, mẹ 
Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Đâu suất". Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, 
mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng rồi mới 
sanh, mẹ Bồ-tát sanh Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ Bồ- tát 
mang Bồ-tát trong bụng mười tháng rồi mới sanh". Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, 
hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- tát 
không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát đứng mà sanh Bồ-tát". Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là 
một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thê Tôn: "Khi Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, 


232 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma suffa) 





chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người". Vì 
răng, bạch Thê Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thê Tôn, là 
một hy hữu, một vị tăng hữu của Thê Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, 
Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt 
Ngài trước bà mẹ và thưa: "Hoàng hậu hãy hoan hỷ! Hoàng 
Hậu sanh một bậc vĩ nhân". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ 
trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, 
Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, 
không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại 
máu nảo, không bị nhiễm ô bởi bắt cứ vật bất tịnh nào, thanh 
tịnh, trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc ma-nI 
bảo châu đặt trên một tắm vải Ba-la-nai. Viên ngọc không 
làm nhiễm ô tâm vải Ba-la-nai, tắm vải Ba-la-nại cũng không 
làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. 
Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài 
sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nảo, 
không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại 
máu nào, không bị nhiễm ô bởi bắt cứ vật bắt tịnh nào, thanh 
tịnh, trong sạch". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế 
Tôn. 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, hai 
dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng 
nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 233 





mẹ". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thê Tôn, là một hy hữu, một vị tắng hữu của Thê Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Bôồ-tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng 
vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi 
bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả 
mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như 
sau: "Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên 
đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, 
không còn phải tái sanh ở đời này nữa". Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: "Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, 
khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực 
của chư Thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế 
giới trên chư Thiên, thể giới của các Ma vương và Phạm 
thiên, và thế giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới giữa các thế giới, 
tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt 
trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng 
không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy một hào 
quang vô lượng, thắng xa oai lực chư Thiên hiện ra. Và các 
chúng sanh sống tại các chỗ ấy, nhờ hảo quang ây mới thấy 
nhau mà nói: "Cũng có những chúng sanh khác sông ở đây". 
Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyền 
động mạnh. Và hào quang vô lượng thân diệu, thắng xa oai 
lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị 
tằng hữu của Thế Tôn. 


234 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma suffa) 





-- Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, 
các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến; được biết 
đến, chúng an trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại; các 
tưởng được biết đến; các tầm khởi lên được biết đến; được 
biết đến, chúng an trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại. 
Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tăng 
hữu của Như LaI. 


-- VÌ rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế 
Tôn được biết đến; được biết đến, chúng an trú; được biết 
đến, chúng đi đến biến hoại; các tưởng được biết đến; các 
tầm khởi lên được biết đến; được biết đến, chúng an trú; 
được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của Như 
Lai. 


Tôn giả Ananda nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda nói. 


124. Kinh Bạc-câầu-la 
(Bakkula suftd) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương X4), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc 
(kalandakanivapa). 


Rồi lõa thể Kassapa, một người bạn trước kia của Tôn 
giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn giả Bakkula, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Bakkula những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, lõa thể 
Kassapa nói với Tôn giả Bakkula: 


-- Này Hiền giả Bakkula, Bạn xuất gia đã bao lâu? 

-- Đã được tám mươi năm, này Hiên giả, từ khi tôi xuât 
gia. 

-- Hiên giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao 
nhiêu lân, Hiên giả hành dâm dục? 

-- Hiên giả Kassapa, chớ có hỏi tôi như vậy: "Hiên giả 
Kassapa, trong tám mươi năm ây, đã bao nhiêu lân Hiên giả 
hành dâm dục?" Hiên giả Kassapa, hãy hỏi tôi như sau: 
"Hiên giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao nhiêu lân 
Hiên giả khởi lên dục tưởng?" 

-- Hiên giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao 
nhiêu lân, Hiên giả khởi lên dục tưởng? 


236 124. Kinh Bạc-câu-la (BakkuHla suffa) 





-- Hiền giả Kassapa, trong tám mươi năm từ khi tôi 
xuât gia, tôi không bao giờ nhận thây có dục tưởng khởi lên. 


-- Vì rằng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm không 
nhận thây có dục tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này 
là một hy hữu, một vị tắng hữu của Tôn giả Bakkula. 


-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không bao giờ nhận thây có sân tưởng, hại tưởng khởi lên. 


-- Vì rằng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm không 
nhận thấy có sân tưởng, hại tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì 
sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiển giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thây dục tâm nào khởi lên. 

-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thấy sân tầm, hại tầm, nào khởi lên. 


-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thây có thâu nhận y của cư sĩ. 

-- Vì rằng Tôn giả.. một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thây có cắt y với con dao. 

-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 237 





-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thây có may y với cây kim. 


-- Vì rằng Tôn giả.. một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât gia, 
tôi không nhận thây có nhuộm y với thuôc nhuộm 


-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thây có may y kathina. 


-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thấy có may y cho các vị đồng Phạm hạnh... 
có nhận lời mời ăn... có khởi lên tâm như sau: "Mong rằng có 
người mời tôi ăn”. 

-- Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không nhận thấy có ngồi trong nhà.. có ngồi ăn trong 
nhà... có ghi nhận chi tiết các tướng đặc biệt của nữ nhân... 
có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ bốn câu... có đi 
đến trú phòng Tỷ-kheo-ni... có thuyết pháp cho Tỷ-kheo-ni.... 
Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho học pháp nữ... Tôi 
không nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di-ni. 

-- Vì rằng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm không 
nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di-ni, chúng tôi thọ trì sự 
việc nảy là một hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn giả Bakkula. 


236 124. Kinh Bạc-câu-la (BakkHla suffq) 





-- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, 
tôi không bao giờ nhận thấy có xuất gia (cho ai).. có thọ đại 
giới (cho ai).. có nhận làm y chỉ (cho ai)... tôi không bao giờ 
nhận thấy có Sa-di hầu hạ... có tắm trong nhà tắm... có tắm 
thoa bột Cunna.. có nhờ đồng Phạm hạnh xoa bóp chân tay.. 
tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh khởi lên, dầu cho một 
chốc lát.. có mang theo y dược cho đến một miếng nhỏ từ 
cây a-li-lặc vàng (haritakikhanda)... nằm dựa vào tấm gỖ 
dựa... nằm dài xuống ngủ... đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần 
làng. 


-- Vì rằng Tôn giả Bakkula, trong tám mươi năm không 
nhận thấy có đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng, chúng tôi 
thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn 
giả Bakkula. 


-- Vừa đúng {rong bảy ngày, này Hiền giả, còn uế 
nhiễm, tôi đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ tám, 
chánh trí khởi lên. 


-- Vì rằng Tôn giả Bakkula vừa đúng trong bảy ngày, 
còn uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ tám 
chánh trí khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, 
một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. Thưa Hiền giả 
Bakkula, hãy cho tôi xuất gia trong Pháp và Luật này, hãy 
cho tôi thọ đại giới. 

Rồi lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và Luật 
này, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Kassapa, an trú độc cư, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân, không bao lâu với thượng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích ẫy các Thiện nam tử chân chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Vị 
ẫy biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì cần làm 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 239 





đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Và Tôn giả 
Kassapa trở thành một A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Bakkula, sau một thời gian, cầm chìa khóa, 
đi từ trú xứ này đên trú xứ khác và nói như sau: 

-- Chư Tôn giả hãy đi ra! Chư Tôn giả hãy đi ra! Hôm 
nay tôi sẽ nhập Niêt-bản. 


-- Vì rằng Tôn giả Bakkula cầm chìa khóa, đi từ trú xứ 
này đến trú xứ khác và nói như sau: "Chư Tôn giả hãy đi ra! 
Chư Tôn giả hãy đi ra! Hôm nay tôi sẽ nhập Niết-bàn"; 
chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Tôn giả Bakkula. 

Rồi Tôn giả Bakkula ngồi giữa chúng Tý-kheo nhập 
Niết-bàn. 

-- Vì rằng Tôn giả Bakkula ngồi giữa chúng Tý-kheo 
nhập Niết-bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Tôn giả Bakkula. 


125. Kinh Điều ngự địa 
(Dantftabhùmi suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (KalandakanIvapa). 


Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở 
tại am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ 
du hành, đi đến Sa-di Aciravata, sau khi đến nói lên với Sa-di 
Aciravata những lời chào đón hỏi thăm; sau khi đến, nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi một bên, vương tử Jayasena nói với Sa-di 
Aciravata: 


-- Tôn giả Aggivessana, tôi có nghe như sau: "Ở đây 
Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sẽ được 
nhúứt tâm". 

-- Sự việc là vậy, này Vương tử! Sự việc là vậy, này 
Vương tử! Ở đây, Tý-kheo sống không phóng đật, nhiệt tâm, 
tinh cần sẽ chứng được nhứt tâm. 


-- Thật là tốt lành nêu Tôn giả Aggivessana thuyết pháp 
cho tôi như đã được nghe, như đã được học. 


-- Này Vương tử, tôi không có thể thuyết pháp cho 
Vương tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu nay tôi 
thuyết pháp cho Vương tử như đã được nghe, như đã được 
học, và nêu Vương tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm 
tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 241 





-- Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã 
được nghe, như đã được học! Rất có thể, tôi sẽ hiểu ý nghĩa 
lời nói của Tôn giả AggIvessana. 

-- Này Vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương tử như 
đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương tử có thể hiểu ý 
nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp. Nếu Vương tử 
không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của 
mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa! 

-- Tôn giả AggIvessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã 
được nghe, như đã được học! Nếu tôi có thể hiểu được ý 
nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana, như vậy là tốt đẹp. 
Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả 
AggIvessana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi, ở đây, tôi 
sẽ không hỏi Tôn giả Agg1vessana thêm nữa. 


Rồi Sa-di Aciravata thuyết pháp cho vương tử Jayasena 
như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, 
Vương tử nói với Sa-di AcIravafa như sau: 


-- Sự việc không phải là như vậy, Tôn giá Aggivessana; 
trường hợp không phải là như vậy, răng Tý-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. 


Rồi Vương tử Jayasena sau khi nói lên với Sa-di 
Aciravata sự việc không phải như vậy và trường hợp không 
phải như vậy, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Sa-di Aciravata, sau khi vương tử Jayasena ra đi 
không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sa-di Aciravata 
kế lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vương tử 
Jayasena. 


Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Sa-dI Aciravata: 


242 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





-- Như vậy, này AggIvessana, nào có lợi ích gì? Vương 
tử Jayasenna sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư 
tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết 
truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng 
(quả vị) chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy 
được. Chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới 
chứng được; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này AggIvessana, ví như giữa các con voi, con ngựa 
hay con bò được dạy điều phục có hai con voi, hai con ngựa 
hay hai con bò được dạy điều phục, được khéo huấn luyện; 
và có hai con vol, hai con ngựa hay hai con bò không được 
khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa 
hay hai con bò, được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, 
các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục (dantakaranam), 
có thê đạt đến điều phục địa không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Còn hai con vol, hai con ngựa hay hai con bò được 
dạy điều phục, nhưng không được khéo điều phục, không 
được khéo huấn luyện, các con ấy không được điều phục, có 
thể đi đến khả năng điều phục, không được điều phục có thể 
đạt đến điều phục địa, như hai con voI, hai con ngựa hay hai 
con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện kia 
không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Aggivessana, vương tử layasena sông 
giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiền, 
bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể 
biết, có thê thấy, hay có thê chứng (quả vị) chỉ có ly dục mới 
biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 243 





được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không 
Xảy ra. 


Ví như, này Aggivessana, một hòn núi lớn không xa 
làng hay thị trấn. Và có hai người bạn, tay trong tay đi ra 
khỏi làng hay thị trấn ấy, và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, 
một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo lên 
đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với 
người bạn đứng trên đỉnh núi: "Này Bạn thân, Bạn đứng trên 
đỉnh núi, Bạn thấy những gì?" Người kia nói: "Này Bạn thân, 
đứng trên đỉnh núi tôi thấy các vườn khả ái, các khu rừng 
khả ái, các đất băng khả ái, các ao hồ khả ái". Người kia nói: 
"Không có sự kiện này, này Bạn thân, không có trường hợp 
này, Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thê thấy các khu vườn khả 
ái, khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái". 

Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống 
chân núi, năm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn 
nghỉ thở một thời gian, rỒi nói: "Này Bạn thân, nay Bạn có 
thê thấy gì, khi Bạn đứng trên đỉnh núi?" Và người bạn ấy có 
thể nói: "Này Bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các 
khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, 
các ao hồ khả ái". Người kia có thể nói như sau: "Vừa rồi, 
này Bạn thân, chúng tôi hiểu Bạn nói: "Không thể có sự kiện 
này, này Bạn thân, không thể có trường hợp này, Bạn đứng 
trên đỉnh núi lại có thê thấy các khu vườn khả ái... các ao hồ 
khả ái". Nhưng nay chúng tôi hiểu Bạn nói: "Này Bạn thân, 
nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái... các ao 
hồ khả ái". Người kia nói như sau: "Này Bạn thân, vì tôi bị 
che khuất bởi sườn núi này, nên không thấy được những điều 
đáng thấy". 


Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Aggivessana, là 
Vương tử Jayasena, bị che khuât, bị chận đứng, bị chướng 


244 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





ngại, bị bao vây bởi vô minh uân này. Vương tử Jayasena 
sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai 
nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy câu dục, lại 
có thê biết, có thể thấy hay có thể chứng (quả vị) chỉ có ly 
dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly đục 
mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được; sự kiện như 
vậy không xảy ra. 


Nếu hai ví dụ này được Ông đề cập cho Vương tử 
Jayasena, thời Vương tử Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông và 
khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung cách một 
người đã tin tưởng Ông. 

-- Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi 
đến từ nơi con cho Vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự 
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được? 


-- Ví như, này Aggivessana, một vị vua Sát-đế-ly đã 
quán đảnh bảo người nài voi: "Này Tượng sư, hãy cưỡi con 
vương tượng, đi vào rừng có voi; khi Ông thấy con voi rừng, 
hãy nó lại vào cô con vương tượng". -- "Thưa vâng, Đại 
vương”. Này Aggivessana, người tượng sư vâng theo lời vị 
vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, cỡi con vương tượng, vào 
trong rỪng có VOI, thấy Con voI rừng, cột con voI rừng: ây vào 
cô con vương tượng. Con vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài 
trời. Cho đến như vậy, này Aggivessana, con voi rừng được 
đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng nảy AggIvessana, con voi rừng 
còn có sự tham luyến tức là đối với rừng có voi. 


Người tượng sư tâu với vị vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đảnh về con voi rừng ấy. "Tâu Đại vương, con voi rừng đã ra 
chỗ ngoài trời”. Rồi vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh bảo 
người điều phục voi: "Hãy đến, này người Điều phục vOI, 
hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nẾp 
sống rừng của nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, bằng 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 245 





cách điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng 
núi của nó bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng, và 
bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người". - 
- "Thưa vâng, tâu Đại vương". Này Aggivessana, người điều 
phục voi vâng theo lời vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, 
đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cô con voi rừng, để điều 
phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để 
điều phục sự suy tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để 
làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc 
với nếp sông loài người. 

Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời 
nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến 
nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hý. Và này 
AggIvessana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ 
nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều 
người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liền nghe, lóng 
tai, trú tâm vào học hỏi (anna). Tiếp đến người điều phục voi 
đem cỏ và nước cho con voi rừng. Này AggIvessana, khi con 
voi rừng nhận cỏ và nước, người điều phục voi mới nghĩ: 
"Nay con voi rừng sẽ sông". 


Rồi người điều phục voi khiến (con voi rừng) làm thêm 
một động tác khác: "Này Bạn, nhặt lên! Này Bạn, đặt 
xuống!" Này Aggivessana, sau khi con vương tượng vâng 
theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy nhặt lên, 
đặt xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một 
động tác khác: "Này Bạn, đi tới! Này Bạn, đi lui!" Này 
AggIvessana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người 
điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đi tới, đi lui rồi, người 
điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác: "Này 
Bạn, đứng dậy! Này Bạn, ngồi xuống!" Này Aggivessana, 
sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, 


246 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, ngồi xuống rồi, người điều 
phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác tên gọi "bắt 
động". Nó cột cái khiên bằng gỗ vào cái “VÒI của con vật to 
lớn, và một người tay cằm ngọn giáo ngồi trên cổ, và xung 
quanh một sô người tay cằm ngọn giáo đứng bao vây. Và 
người điều phục voi, tay cầm một ngọn giáo với cán cây dải, 
đứng ở phía trước. Con voi ấy làm động tác bất động, không 
có di động chân trước, không có di động chân sau, không có 
di động thân trước, không có di động thân sau, không di 
động đâu, không có di động tai, không có di động ngà, không 
có di động vòi. Con vương tượng là con voi có thê nhẫn chịu 
đao, kiếm, tên, búa chém băn, nhẫn chịu tiếng vang động của 
trồng lớn, trống nhỏ, tù và, như là vàng ròng tây sạch các tỳ 
vết nhơ bần, xứng đáng được vua dùng, một sở hữu của vua, 
một biểu tượng của vua. 


Cũng vậy, này Aggivessana, ở đây, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự 
chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoản toàn đầy đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nghe pháp ây, sau khi nghe 
pháp, người Ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sông gia đình đầy 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 247 





toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến đây, này 
Aggivessana, là vị Thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng 
này AggIvessana, các vị Thiên, Nhân có tham ái này, tức là 
năm dục công đức. 


Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ẫy: “Hãy đến, 
này Tỷ-kheo, hãy giữ giới, sông chế ngự với sự chế ngự của 
ĐIỚI bốn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học 
pháp!" Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã giữ giới, 
sông chế ngự với sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn 
luyện thêm cho vị đệ tử ẫy: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy bảo 
hộ các căn! Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, 
chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, 
chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn". 

Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã hộ trì các căn, 
Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử ấy: "Hãy đến, này 
Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ 


248 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ 
để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để 
chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Và ta sẽ 
không phạm lỗi lầm, sống được an ôn". 


Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã tiết độ 
trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị Ấy: "Hãy đến, 
này Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban ngày khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh một, trong khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi 
các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm 
xuống phía hông bên phải, như đáng nằm con sư tử, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến 
lúc ngồi dậy. Ban đêm canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi 
đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí 
khỏi các chướng ngại pháp". 


Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã chú tâm cảnh 
giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, 
hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác! Khi đi tới khi đi lui đều 
tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi 
co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 
khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng ngôi, năm, 
thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác". 


Này AggIvessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã thành tựu 
chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ây: 
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy lựa một trú xứ thanh văng, khu 
rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, 
khóm rừng, ngoài trời, đồng rơm!" 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 249 





VỊ ẫy lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc 
cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm 
rừng, ngoài trời, đồng rơm. VỊ ây sau khi ăn xong, trên 
đường khất thực trở về, ngồi xuông, kiết-già, giữ lưng cho 
thắng, trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống 
với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân 
hận, vị ẫy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương 
xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn 
trầm thụy miên, vị ây sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vệ ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy 
sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm 
hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông với tâm thoát 
khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với thiện pháp. 

Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền 
cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ây sông quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề điều phục 
tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm đề điều phục tham ưu ở đời. 


Ví như, này Aggivessana, một người điều phục voi 
đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều 
phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của 
nó, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, 
để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen 
thuộc với nếp sống loài người; cũng vậy, này Aggivessana, 
bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh 
cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt 
nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh lý (naya), để 
chứng ngộ Niết-bàn. 


250 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: 


-- Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy trú quán thân trên thân, 
và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân; hãy trú quán thọ 
trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm 
thọ; hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ 
đến tâm; hãy trú quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư 
trên tầm liên hệ đến các pháp. 

Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
an trú Thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bỗn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
ăn uống như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy vị ấy nhớ đến những đời 
sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử dụng, vững chặắc, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 251 





bất động như vậy, vị ây hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác 
hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu 
những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện 
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, Thiên giới, trên đời này". Như vậy, vị ây với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy Sự sống chết của chúng sanh. 
VỊ ẫy tuệ tr1 rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ 
tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập", 
tuệ tri như thật: "Đây là Khô diệt", tuệ tri như thật: "Đây là 
Con Đường đưa đến khổ diệt" tuệ tri như thật: "Đây là những 
lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên nhân của các lậu 
hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ 
tri như thật: "Đây là Con Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". 


252 125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suffa) 





Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ẫy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời 
sống này nữa". 

Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm 
của muôi, ruôi, ĐIÓ, mặt trời và các loài bò sát, các ác ngữ, 
các lời nói chửi măng, vị ấy sông quen kham nhẫn với những 
cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất 
khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế 
nhiễm tham, sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước điền trên 
đời. 

Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi già 
chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời 
con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết 
không được điều phục. Nếu, này Aggivessana, một con 
vương tượng tuổi bậc trung; nếu, này AggIvessana, một con 
vương tượng tuôi trẻ chết đi, không được điều phục, không 
được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là 
đã chết với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này 
Aggivessana, nếu vị Trưởng lão Tỷ-kheo chết với lậu hoặc 
chưa đoạn tận, thời Trưởng lão Tyỷ-kheo được gọi là đã chết 
với cái chết không được điều phục. Nếu, này Aggivessana, 
một Tỷ-kheo trung niên; nếu, này Aggivessana, một Tỷ-kheo 
thiếu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời Tỷ-kheo 
thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều 
phục. 


Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi già 
khéo điêu phục, khéo huân luyện chêt đi, thời con vương 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 253 





tượng tuôi già được gọi là đã chết với cái chết được điều 
phục. Nếu, này AggIvessana, một con vương tượng tuổi bậc 
trung, nếu, này AggIvessana, một con Vương tượng tuổi trẻ 
khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương 
tượng tuôi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều 
phục. Cũng vậy, này Aggivessana, nếu một Trưởng lão Tỷ- 
kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời Trưởng lão Tỷ- 
kheo được gọi là đã chết, với cái chết được điều phục. Nếu, 
này Aggivessana một trung niên Tỷ-kheo; nếu, này 
Agg1vessana, một thiếu niên Ty-kheo, với lậu hoặc đã đoạn 
tận chết đi, thời vị thiếu niên Tỷ-kheo được gọi là đã chết, 
với cái chết được điều phục. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sa-di Aciravata hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


126. Kinh Phù-di 
(Bhùma sutfq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. 


Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp Y, cảm 
y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến Tôn giả 
Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả Bhumija những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
vương tử Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


-- Thưa Tôn giả BhumJJa, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Nếu có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; 
nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu không có và không 
không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vị". Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả Bhumija có nói gì, và 
có lập luận gì? 


-- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 
nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc này xảy ra, 
Thế Tôn có giải thích như sau: "Nếu có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh không chánh đáng (ayoni so), thời không đạt 
được quả vị; nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 255 





không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, 
thời không đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không 
đạt được quả vị. Còn nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt 
được quả vị; nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không 
có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị". Thưa Vương tử, tôi 
không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ 
như vậy. Sự việc xảy ra, Thế Tôn có giải thích như vậy. 


-- Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như vậy, 
lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn vị Đạo sư của 
Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà- 
la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng với 
bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả Bhumija, sau bữa ăn khất thực trở về đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhumija bạch 
Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng con đắp y, cầm 
y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến con 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, vương tử Jayasena 
đến chỗ con, sau khi đến nói lên với con những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn giả 
BhumIJa, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo sư của Tôn 


256 126. Kinh Phù-di (Bhùntja sutta) 





giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được nghe nói vậy, bạch 
Thế Tôn, con có nói với vương tử Jayasena, như sau: "Này 
Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe như sau, 
được ghi nhớ như sau:... ”. -- "Nếu Đạo sư của Tôn giả 
Bhumija... Tôi nghĩ rằng chắc chắn Đạo sư của Tôn giả 
Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn 
tầm thường". Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy, trả lời 
như vậy, con có nói đúng lời Thế Tôn nói, con không xuyên 
tạc lời Thế Tôn với điều không đúng sự thực, nhưng con đã 
giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh 
nói đúng pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


-- Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả lời 
vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông, không xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông đã giải thích 
đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp không có lý do gì để chỉ trích. 


Này BhumJJa, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tả 
kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, 
tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vỊ; nếu họ 
không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 


Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, tìm cầu dầu, 
đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu. Sau khi đỗ cát vào thùng, tiếp 
tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu). Nếu người ấy CÓ ƯỚC 
nguyện, sau khi đỗ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép 
(cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Nếu người ây 
không có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 257 





nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ây có và không có ước nguyện, sau khi đồ cát vào 
thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy 
không lấy được dầu. Nếu người ấy không có và không không 
có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để lấy 
được dầu. Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không 
ước nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ 
không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp này Bhumija, để đạt được quả vị. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm cầu sữa, 
đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, năm sừng con bò cái trẻ để vắt 
sữa. Nếu người ấy có ước nguyện, năm sừng con bò cái trẻ 
để vắt sữa, người ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy 
không có ước nguyện... Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện... Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không 
lây được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là 
phương pháp đề lấy sữa. Cũng vậy, này Bhumija, các vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn, có tà kiến... có tà định, nếu họ CÓ ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện ... ; nếu họ có và không có ước 
nguyện ...; nêu họ không có và không không có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây 
không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 


Ví như, này BhumJJa, một người cân sanh tô, tìm câu 
sanh tô, đi chỗ này chỗ kia đê tìm câu sanh tô, sau khi đô 


258 126. Kinh Phù-di (Bhùntja sutta) 





nước vào một cái ghè, rồi lây que khuấy đánh. Nếu người ây 
có ước nguyện, sau khi đồ nước vào một cái ghè, lấy que 
khuấy đánh, người ấy Si 2 lấy được sanh tô. Nếu người ấy 
không có ước nguyện... nêu người ấy có và không có ước 
nguyện...; nếu người Ä không có và không không có ước 
nguyện, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây 
không phải là phương pháp để lẫy sanh tô. Cũng vậy, này 
Bhumija, những Sa-môn hay Bả-la-môn có tà kiến... có tà 
định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt 
được quả vị; nếu họ không có ước nguyện... ; nêu họ có và 
không có ước nguyện...; nêu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ không đạt được quả vỊ. 
Vì sao vậy? Này BhumJlJa, đây không phải là phương pháp 
để đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần lửa, tìm cầu lửa, 
đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Người ấy đem phần phía trên 
đồ quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa. Nếu 
người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa, rồi 
cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ây hở - 
lây được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện... ; nếu 
người ấy có và không có ước nguyện ...; nếu người ây không 
có và không không có ước nguyện, đến phần trên đồ quay 
lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người 
ấy không lấy được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp, này Bhumija, để lẫy được lửa. Cũng vậy, này 
Bhumija, có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... có tà 
định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt 
được quả vị; nếu họ không có ước nguyện...; nếu họ có và 
không có ước nguyện...; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ không thể đạt được 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 259 





quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumnja, đê đạt được quả vỊ. 


Này BhumlJa, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định; nếu họ có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, họ đạt được quả vị; nếu họ không 
có ước nguyện ...; nếu họ có và không có ước nguyện ...; nếu 
họ không có và "không không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây là phương 
pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 


Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, cầu tìm dầu, 
đi chỗ này chỗ kia đề tìm dầu, sau khi đồ những hột giống 
dầu vào cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho Ta dầu). Nếu 
người ấy có ước nguyện, sau khi đồ những giống dầu vào 
trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 
người ấy lấy được dầu. Nếu người ấy không có ước 
nguyện ... : nếu người ấy có và không có ước nguyện ...; nếu 
người ây không có và không không có ước nguyện, sau khi 
đồ những hột giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới 
nước rồi ép (cho ra dầu), thời người ấy lẫy được dầu. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được dầu. 
Cũng vậy, này BhumIiJa, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có 
ước nguyện ...; nếu họ có và không có ước nguyện ...; nếu họ 
không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 

Vị như, này BhumIja, một người cần sữa, tìm cầu sữa, 
đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy vắt sữa từ nơi vú 
con bò cái còn trẻ. Nếu người ấy có ước nguyện, vắt sữa từ 


200 120. Kinh Phù-di (BhùnHja sufta) 





nơi vú con bò cái còn trẻ, thời người ây lẫy được sữa. Nếu 
người ấy không có ước nguyện ...; nêu người ấy có và không 
có ước nguyện ...; nếu người ấy không có và không không có 
ước nguyện, người ấy vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là 
phương pháp để lấy được sữa. Cũng vậy, này Bhumija, 
những Sa-môn hay Bả-la-môn nào có chánh kiến... có chánh 
định, nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện ...; nếu họ có và 
không có ước nguyện ...; nếu họ không có và không không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì 
cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả 
VỊ. 

Ví như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm cầu 
sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm câu sanh tô; sau khi đồ lạc 
(dadhi) vào trong một cái ghẻ, rồi lấy cây que khuấy, đánh. 
Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đồ lạc (dadhi) vào 
trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy, đánh, thời tong ây 
lây được sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện .. nếu 
người ấy có và không có ước nguyện ...; nếu người ây không 
có và không không có ước nguyện, thời sau khi đồ lạc (dadhi) 
vào trong một cái ghè, rồi lẫy que khuấy, đánh, người ấy lẫy 
được sanh tô. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp 
để lấy được sanh tô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. Nếu 
họ không có ước nguyện ...; nếu họ có và không có ước 
nguyện ...; nêu họ không có và không không có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả vị. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 261 





Vị như, này BhumIJa, có một người cần lửa, tìm cầu lửa, 
đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, sau khi mang phần trên đồ 
quay lửa rôi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa. 
Nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay 
lửa rôi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời 
người ấy lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước 
nguyện ...; : nêu người ấy có và không có ước nguyện ...; nếu 
người ây không có và không không có ước nguyện, đem 
phần phía trên đồ quay lửa rôi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lẫy được lửa. Cũng vậy, này 
Bhumnja, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh 
kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện... .; nếu 
họ có và không có ước nguyện ..., nêu họ không có và không 
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp để đạt 
được quả vỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi Ông 
cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena tự nhiên tin 
tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung 
cách một người đã tin tưởng Ông. 

-- Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này khởi 
đên từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự 
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thê Tôn được? 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


127. Kinh A-na-luật 
(Anuruddlha suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà viên), chỗ tịnh xá của ông Anathapindika (Cấp cô 
độc). Rồi thợ mộc Pancakanga bảo một người: 


-- Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả 
Anuruddha (A-na-luật), nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân 
Tôn giả Anuruddha và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, thợ mộc 
Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Anuruddha, và thưa: 
Mong rằng Tôn giả Anuruddha cùng ba vị nữa, ngày mai 
nhận lời dùng bữa ăn với thợ mộc Pancakanga. Mong răng 
Tôn giả Anuruddha đến thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga có 
nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua". 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp thợ mộc Pancakanga, đi đến Tôn 
giả Anuruddha, sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Anuruddha, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa 
Tôn giả Anuruddha: 


- Thợ mộc Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, mong rằng Tôn 
giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai đến dùng bữa ăn với 
thợ mộc Pancakanga. Thưa Tôn giả, mong rằng Tôn giả 
Anuruddha đến cho thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga có 
nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua". 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 263 





Tôn giả Anuruddha im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Anuruddha, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi đến trú xứ thợ mộc Pancakanøa, sau khi đến 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thợ mộc Pancakanga tự 
tay mời mọc và làm cho thỏa mãn Tôn giả Anuruddha với 
các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Và sau khi 
Tôn giả Anuruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, thợ 
mộc Pancakanga lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa cùng Tôn giả 
Anuruddha: 


-- Ở đây, thưa Tôn giả, các Trưởng lão Tý-kheo đến và 
nói như sau: "Này Gia chủ, hãy tu tập vô lượng tâm giải 
thoát". Có một số vị Trưởng lão lại nói như sau: "Này GI1a 
chủ, hãy tu tập đại hành tâm giải thoát". Thưa Tôn giả, vô 
lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này 
vừa khác nghĩa vừa khác văn, hay đồng nghĩa, chỉ khác biệt 
về văn? 

-- Này Gia chủ, hãy nói lên những điều gì Ông nghĩ về 
vấn đề này; nhờ vậy, vấn đề này sẽ trở thành xác thật cho 
Ong. 


-- Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau: "Vô lượng tâm giải 
thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này đông nghĩa 
nhưng khác văn". 


-- Này Ga chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm 
giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do 
vậy, này Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn, nghĩa 
là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. 


Và này Cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Ở đây, 
này Cư sĩ, Tyỷ-kheo an trú, biên mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 


204 127. Kinh A-na-luật (Anuruddha suffq) 





ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
ĐIỚI, VỊ ây an trú biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. ..với tâm câu hữu với 
bi, ..với tâm câu hữu với hỷ,.... an trú, biến mãn, một 
phương với tâm câu hữu với xả, ... quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là vô lượng 
tâm giải thoát. 

Này Cư sĩ, thế nào là đại hành tâm giải thoát? Ở đây, 
này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một gốc cây, an trú, biến mãn và 
thâm nhuằn lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như 
vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây, 
này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc cây, an trú, biến 
mãn và thấm nhuân lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). 
Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở 
đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng an trú, biến 
mãn và thấm nhuân lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). 
Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở 
đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba ruộng làng, an 
trú, biến mãn và thâm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi 
tu Thiên). Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải 
thoát. Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một đại Vương 
quốc, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là đại 
hành tâm giải thoát. Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai 
hay ba đại vương quốc, an trú, biễn mãn và thấm nhuằn lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, 
được gọi là đại hành tâm giải thoát. Do vậy, này Cư sĩ, đây 
cần phải hiểu đúng với pháp môn này, nghĩa là các pháp này 
vừa khác nghĩa, vừa khác văn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 265 





Này Cư sĩ, có bốn hữu sanh này (bhavuppattiyo: bốn sự 
sanh khởi cho một đời sống mới). Thế nào là bốn? Ở đây, 
này Cư sĩ, có người, với hào quang hạn lượng (parittabha) an 
trú, biễn mãn và thấm nhuằn. Vị ây sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiêu Quang thiên. Ở đây, 
này Cư sĩ, có người với hào quang vô lượng, an trú, biến 
mãn và thấm nhuằn. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cộng trú với chư Vô Lượng Quang thiên. Ở đây, 
này Cư sĩ, có người với hào quang tạp nhiễm, an trú, biến 
mãn và thấm nhuằn. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cộng trú với chư Tạp Nhiễm Quang thiên. Ở đây, 
này Cư sĩ, có người với hào quang thanh tịnh, an trú, biến 
mãn và thấm nhuằn. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cộng trú với chư Biến Tịnh Quang thiên. Này Cư 
sĩ, có bốn loại hữu sanh này. 


Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên kia tập họp tại một chỗ. 
Khi các vị này tập họp tại một chỗ, có thấy sự sai khác về 
màu sắc, không có thấy sự sai khác về hào quang. Ví như, 
này Cư sĩ, có người câm nhiều cây đèn dầu đi vào trong một 
nhà. Khi các cây đèn dầu ấy được đem vào trong nhà, có thấy 
sự sai khác về ngọn lửa, nhưng không có thấy sự sai khác về 
ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư Thiên kia tập họp 
tại một chỗ. Khi các vị này tập họp tại một chỗ, có thấy sự 
sai khác về màu sắc, không có thấy sự sai khác về hào quang. 

Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên ấy, đi ra khỏi từ chỗ kia. 
Khi chư Thiên ây đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về 
màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về hào quang. Ví như, 
này Cư sĩ, có người đem nhiều cây đèn dầu ra khỏi ngôi nhà 
ây, khi các cây đèn dầu ấy được đem ra khỏi ngôi nhà kia, có 
thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về 
ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư Thiên ấy đi ra 


266 127. Kinh A-na-luật (Anuruddha suffq) 





khỏi từ chỗ kia. Khi chư Thiên â ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có 
thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về 
hào quang. 


Này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Đây là thường 
còn, thường trú, thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào 
chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư Thiên ấy sống trong 
thoải mái. Ví như, này Cư sĩ, khi các con ruồi bị mang đi 
trong đòn gánh hay trong cái giỏ, chúng nó không có nghĩ: 
"Đây là sự thường còn, thường trú hay thường hằng cho 
chúng tôi”. Nhưng chỗ nào, chỗ nào các con ruôi kia an trú, 
tại chỗ â ẫy, các con ruôi ấy sông trong thoải mái. Cũng vậy, 
này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Đây là thường còn, 
thường trú hay thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nảo, 
chỗ nào chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư Thiên ấy sống 
trong thoải mái. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa 
với Tôn giả Anuruddha: 


-- Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi có câu 
này cần phải hỏi thêm. Thưa Tôn giả, chư Thiên có hào 
quang, tất cả đều có hào quang có hạn lượng? Hay là ở đây 
có một số chư Thiên có hào quang vô lượng? 


-- Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở đây 
một sô chư Thiên có hảo quang có hạn lượng, nhưng ở đây 
cũng có một sô chư Thiên có hào quang vô lượng. 


-- Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, 
dầu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên chúng, 
lại có một số chư Thiên có hào quang hạn lượng và có một 
số chư Thiên khác có hào quang vô lượng? 

-- Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền giả. Nếu 
Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này Hiền giả 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 267 





Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? Tỷ-kheo cho đến một gốc 
cây, an trú, biến mãn và thấm nhuằần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền), và Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc cây, 
an trú, biễn mãn và thấm nhuằn lớn cho đến như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập tâm nào 
rộng lớn hơn? 


-- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc cây, 
an trú, biến mãn và thâm nhuần lớn cho đến như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 


-- Này Hiền giả Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? Tỷ- 
kheo cho đến hai hay ba gốc cây, an trú, biến mãn và thấm 
nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), và Tỷ-kheo, 
cho đến một ruộng làng, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm 
này, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 


-- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng, an 
trú, biến mãn, và thắm nhuằn lớn cho đến như vậy (trong khi 
tu Thiên), trong hai sự tu tập tâm Ấy, sự tu tập tâm này rộng 
lớn hơn. 


-- Này Hiền giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba 
ruộng làng, an trú, biễn mãn và thấm nhuần lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiền), và Tỷ-kheo cho đến một đại vương 
quốc, an trú, biễn mãn và thắm nhuằn lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm Ấy, sự tu tập tâm 
nào rộng lớn hơn? 


-- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo, cho đến một đại Vương quốc, 
an trú, biễn mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 


208 127. Kinh A-na-luật (Anuruddha suffq) 





-- Này Hiền giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến một đại 
vương, an trú, biến mãn và thâm nhuân lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền), và Tỷ-kheo cho đến hai hay ba một đại 
vương quốc, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm Ấy, sự tu tập 
tâm nào rộng lớn hơn? 


-- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tỷ-kheo cho đến hai hay 
ba đại vương quốc, an trú, biễn mãn và thắm nhuần rộng lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm 
ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


-— Này Hiền giả Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? Tỷ- 
kheo cho đến hai hay ba đại vương quốc, an trú, biến mãn và 
thắm nhuằn lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), và Tỷ- 
kheo cho đến giải đất tận hải biên, an trú, biến mãn và thắm 
nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự 
tu tập tâm Ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 


-- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến giải đất tận hải biên, 
an trú, biên mãn và thâm nhuân lớn như vậy (trong khi tu 
Thiên), trong hai sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm này rộng lớn 
hơn. 


-- Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên này, 
giữa các chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên 
chúng, có một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, 
nhưng có một số chư Thiên có hảo quang vô lượng. 


-- Lành thay, Tôn giả Anuruddha ! Tôi có một câu cần 
phải hỏi thêm nữa. Thưa Tôn giả, về hào quang chư Thiên, 
có phải tất cả hào quang là tạp nhiễm hay có một số chư 
Thiên có hào quang thanh tịnh? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 2ø9 





-- Tùy theo trường hợp, này Hiền giả Kaccana, ở đây có 
một sô chư Thiên có hảo quang tạp nhiễm, nhưng ở đây cũng 
có một sô chư Thiên có hào quang thanh tịnh. 


-- Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, 
trong chư Thiên ẫy được sanh khởi trong một Thiên chúng, 
có một số hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư Thiên 
có hào quang thanh tịnh? 


Này Hiền giả Kaccana, Ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ. 
Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. 
Ví như, này Hiền giả Kaccana, một cây đèn đang cháy với 
dầu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không được sạch 
sẽ. Vì dầu không được sạch sẽ, và cũng vì tim đèn không 
được sạch sẽ, nên cây đèn cháy rất lu mờ. Cũng vậy, này 
Hiền giả Kaccana, ở đây Tỷ-kheo an trú, biến mãn và thắm 
nhuần với hào quang tạp nhiễm. Thân dâm hạnh của vị ấy 
không được khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên không được 
khéo đoạn trừ, trạo cử hối quá không được khéo nhiếp phục. 
Vì không được khéo chấm dứt thân dâm hạnh, vì không khéo 
đoạn trừ hôn trầm thụy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo 
cử hối quá, nên vị ấy được cháy lên một cách lu mờ. Vị ấy 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư 
Thiên có hào quang tạp nhiễm. 


Ví như, này Hiền giả Kaccana, một ngọn đèn dầu được 
đốt cháy, với dầu sạch sẽ và với tim đèn cũng được sạch sẽ. 
Do dầu được sạch sẽ và cũng do tim đèn được sạch sẽ, nên 
cây đèn ấy được cháy không có mù mờ. Cũng vậy, này Hiền 
giả Kaccana, ở đây Tý-kheo an trú, biến mãn và thâm nhuần 
với hào quang thanh tịnh. Thân dâm hạnh của vị này được 
khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên được khéo đoạn trừ, trạo 
cử hồi quá được khéo nhiếp phục. Do thân dâm hạnh được 
khéo chấm dứt, do hôn trầm thụy miên được khéo đoạn trừ, 


27 127. Kinh A-na-luật (Anuruddha suffq) 





do trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục, nên vị ấy được 
cháy lên không có mù mờ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ây được sanh cộng trú với chư Thiên có hào quang thanh tịnh. 


Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên này, 
giữa chư Thiên ấy sanh khởi cùng trong một Thiên chúng, có 
một số chư Thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số 
chư Thiên có hào quang thanh tịnh. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa 
với Tôn giả Anuruddha: 


-- Thật lành thay, Tôn giả Anuruddha! Thưa Tôn giả, 
Tôn giả Anuruddha không có nói như sau: "Như vậy tôi 
nghe", hay "Sự việc đúng như vậy". Trái lại, thưa Tôn giả, 
Tôn giả Anuruddha chỉ nói: "Chư Thiên này là như vậy và 
chư Thiên kia là như vậy". Thưa Tôn giả, tôi nghĩ như sau: 
"Tôn giả Anuruddha chắc chắn đã sống từ trước, đã đàm 
thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư Thiên ấy". 

-- Này Hiền giả Kaccana, lời nói này của Hiền giả đến 
gần như thử thách Ta phải tuyên bố, nhưng Ta sẽ trả lời cho 
Hiền giả. Này Hiền giả Kaccana, đã từ lâu, Ta đã sống từ 
trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư 
Thiên ấy. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana nói với thợ 
mộc Pancakanga: 

-- Thật lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ, rằng Ông đã 
đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước, và cũng được dịp nghe 
pháp môn này. 


128. Kinh Tùy phiền não 
(Upakkilesa suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh 
xá Ghosifa (Cu-sư-la). 


Lúc bấy giờ các Tý-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, 
luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh 
khí miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo ở Kosambi, sống 
cạnh tranh, luận tranh, đầu tranh nhau, đả thương nhau băng 
những binh khí miệng lưỡi. Tôt lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn vì lòng từ mân, đên các Tỷ-kheo ây. 

Thể Tôn im lặng nhận lời. Rôi Thế Tôn đi đến các Tỷ- 
kheo ây, sau khi đên liên nói với họ: 

-- Thôi vừa rồi, các Tỷ-kheo! Chớ có cạnh tranh, luận 
tranh, phân tranh, đầu tranh nhau! 

Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc Pháp Chủ, hãy dừng 
lại! Bạch Thê Tôn, Thê Tôn chớ có nhọc lòng! Thê Tôn hãy 
an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì răng chúng con chịu 
trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đầu 
tranh này. 


272 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





Lần thứ hai, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 


-- Thôi vừa rồi, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc Pháp Chủ, hãy dừng 
lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! Thế Tôn hãy 
an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì rằng chúng con chịu 
trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đầu 
tranh này. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 


-- Thôi vừa rồi, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đầu tranh nhau! 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc Pháp Chủ, hãy dừng 
lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! Thế Tôn hãy 
an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú! Vì rằng chúng con chịu 
trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đầu 
tranh này. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi vào 
Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kosambi, ăn 
xong, trên con đường khi khất thực trở về, sau khi dọn dẹp 
chỗ nằm, lấy y bát, Ngài đứng và nói bài kệ: 

Giữa quân chúng la ó, 
Không ai nghĩ mình ngu, 
Giữa Tăng chúng phân ly 
Có ai nghĩ hướng thượng? 
Thất niệm kẻ trí nói, 

Ba hoa trăm thứ chuyện, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 273 





Miệng hả, nói thả dàn, 
Dân đi đâu, ai biết? 

"Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 

Ai ôm oán niệm ấy, 

Hận thù không thể nguôi. 
"Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 
Không ôm oán niệm ấy, 
Hạn thù sẽ tự nguôi. 

Hận thù diệt hận thù, 
Không đời nào điệt được, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 
"Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt", 

Những ai hiểu điều này, 
Nhờ vậy, tranh luận tiêu. 
Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bỏ, ngựa tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc độ, 
Họ còn biết đoàn kết, 
Sao các Ông không vậy? 


Nếu được bạn hiển trí, 
Đồng hành, khéo an tru, 
Đả thắng mọi hiểm nạn, 
Sống hoan hỷ chánh niệm. 


Nếu không bạn hiên trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 


274 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





Có độc như voi rừng. 
Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Có độc không làm ác, 
Nhàn hạ, như voi rừng. 


Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi đi đến 
làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu sông ở trong 
làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, liền sắp đặt chỗ ngôi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi 
trên chỗ ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Ngài rửa chân. Tôn 
giả Bhagu đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuông một bên. Thế 
Tôn nói với Tôn giả Bhagu đang ngôi một bên: 


-- Này Tỷ-kheo, có được an lành không? Có được sống 
yên vui không? ĐI khât thực, có khỏi mệt nhọc không? 


-- Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế Tôn, con 
sông yên vui. Bạch Thê Tôn, con đi khât thực khỏi có mệt 
nhọc. 


Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ Tôn 
giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Pacinavamsadaya. Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya 
(Nanđểề) và Tôn giả Kimbia (Kimy- la) trú ở 
Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn: 

Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba Thiện 
gia nam tử, rất ái luyến tự ngã (attakamanipa) trú tại đây. 
Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói 
chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ vườn: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 275 





-- Này Người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thê Tôn! 
Thê Tôn là bậc Đạo sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya và Tôn 
giả Kimbila và nói: 

-- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Thế Tôn, 
bậc Đạo sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát Thế Tôn, một 
người sửa soạn chỗ ngôi, một người đặt sẵn nước rửa chân. 
Thế Tôn ngôi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn; sau khi ngồi, Thể 
Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngồi xuống một bên: 


_- Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? 
Có được sông yên vui không? ĐI khât thực có khỏi mệt nhọc 
không? 


-- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, chúng con ởi 
khât thực khỏi có mệt nhọc. 


-- Này các Anuruddha, các Ông có sông hòa hợp, hoan 
hỷ với nhau, không có cãi nhau. Như nước với sữa, sông 
nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? 


-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan 
hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn 
nhau với cặp mắt thiện cảm. 

-- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với 
cặp mắt thiện cảm? 


275 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





-- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: "Thật 
lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được 
sông với các đồng Phạm hạnh như vậy! Bạch Thế Tôn, do 
vậy đỗi với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân 
nghiệp, trước mặt và sau lưng; con khởi lên từ khẩu nghiệp, 
trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và 
sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ như sau: "Ta 
hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn 
giả này". Và bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả Ấy. Bạch Thế Tôn, chúng 
con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... Rồi Tôn giả Kimbila bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: "Thật 
lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được 
sống với các vị đồng Phạm hạnh như vậy!" Bạch Thế Tôn, 
do vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi lên từ 
thân nghiệp, trước mặt và sau lưng; con khởi lên từ khẩu 
nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm 
của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm 
của con và sông thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch 
Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng 
một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp 
mắt thiện cảm. 

-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Và này các 
Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 277 





-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tình cân. 


-- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân? 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, chúng con ai đi vào làng khất 
thực về trước, người ấy Sắp - đặt các chỗ ngồi, Soạn sẵn nước 
uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi vào 
làng khất thực về sau, người ấy, còn đồ ăn để lại, nếu muốn 
thì ăn, nếu không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh 
hay đồ vào nước không có loài côn trùng. Người â ấy xếp dọn 
lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái 
bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, 
chè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà câu hết nước 
trống không, người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu làm không nỗi 
với sức bàn tay của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi 
người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)”. Dầu vậy, bạch 
Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. Và đến 
ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một đêm chúng con 
ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng 
con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


-- Lành thay, lành thay, này các Anurudda!l Này các 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần như vậy, các Ông có chứng được pháp thượng nhân tri 
kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh, sống thoải mái an lạc 
không? 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được 
hào quang, cũng như sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ây không bao lâu biến mất cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Chúng con không được hiểu rõ tướng ấy là gì. 


278 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





-- Này các Anuruddha, tướng ấy các Ông cần phải hiểu 
rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, trước khi giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đắng Giác, còn là Bồ-tát, Ta nhận thấy 
hảo quang và sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hảo quang 
ấy không bao lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì hào quang biến mắt đối với Ta, cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp?" Này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Nghi hoặc khởi lên nơi Ta. Vì có nghi hoặc 
nên định của Ta bị biến diệt; khi định biến diệt, hào quang 
biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta sẽ phải 
làm thế nào để nghi hoặc không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang ầy không bao lâu 
biến mất nơi Ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do duyên 
øÌ, hào quang biến mắt nơi Ta, cùng với sự hiện khởi của các 
sắc pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
"Không tác ý khởi lên nơi Ta. Vì không có tác ý, nên định bị 
biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thế 
nào đề nghi hoặc và không tác ý không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Hôn trầm, 
thụy miên, khởi lên nơi Ta. Vì có hôn trằm, thụy miên nên 
định của Ta bị biến diệt; khi định bị biến diệt, hào quang 
biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải 
làm như thế nào để nghi hoặc, ki, tác ý và hôn trầm, thụy 
miên không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 279 





Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng đật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Sự sợ hãi 
khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên định bị biến diệt nơi Ta; 
khi định bị biến diệt, hào quang biến mắt cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp". Ví như, này các Anuruddha, một người 
đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến (công 
kích) từ hai phía. Do nhân duyên từ hai phía, người ấy khởi 
lên sợ hãi. Cũng vậy, này các Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi 
Ta. Vì có sợ hãi, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị 
biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, 
hôn trầm, thụy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật.. Rồi 
này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Sự phấn chấn 
(ubbilla) khởi lên nơi Ta. Vì có sự phấn chấn, nên định bị 
biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các 
Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một kho tàng, vả 
trong một lần tìm được năm cửa miệng kho tàng, do nhân 
duyên này phân chấn khởi lên. Cũng vậy, này các Anuruddha, 
phân chấn khởi lên nơi Ta. Vì có phân chấn nên định bị biến 
diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt mất cùng với sự hiện khởi 
các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào, để nghi hoặc, không 
tác ý, hôn trầm, thuy miên, sợ hãi và sự phấn chấn không 
khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng đật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Dâm ý 
(dutthullam) khởi lên nơi Ta. Vì có dâm ý, nên định bị biến 
diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để 


280 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phẫn 
chân, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật.... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Sự tinh cần 
quá độ khởi lên nơi Ta, và vì có tỉnh cần quá độ, nên định lực 
biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các 
Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá chặt một con 
chim cáy khiến con chim chết liền tại chỗ. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, tinh cần quá độ khởi lên nơi Ta. Vì có tính cần 
quá độ... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải 
làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, 
sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, và tỉnh cần quá độ không khởi lên 
nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Tĩnh cân quá 
yếu đuôi khởi lên nơi Ta. Vì có tinh cần quá yếu đuối, nên 
định biến diệt nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mất 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các 
Anuruddha, một người bắt một con chim cáy quá lỏng lẻo, 
con chim ấy bay khỏi hai tay của người ấy. Cũng vậy, này 
các Anuruddha,... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy 
Ta phải làm thể nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, 
thụy miên, sợ hãi, phân chắn, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh 
cần quá yêu đuối không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Ái dục khởi 
lên nơi Ta. Vì có ái dục.. với sự hiện khởi các sắc pháp... 
Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý... tinh cần 
quá yếu đuối và ái dục không khởi lên nơi Ta nữa". 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 281 





Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
Rồi này các Anuruddha, Ta nghĩ như sau: "Sai biệt tưởng 
khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta 
phải làm thế nào để nghi hoặc... ái dục và sai biệt tưởng 
không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thấy được hào quang củng 
với sự hiện khởi sắc pháp. Những hảo quang ấy không bao 
lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi 
này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do 
duyên gì, hào quang biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi 
các sắc pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
"Một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp khởi lên nơi 
Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
như thế nào để nghi hoặc.. (như trên)... các tưởng sai biệt và 
trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp không khởi lên nơi 
Ta nữa". Rồi này các Anuruddha, sau khi biết được nghi 
hoặc là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ nghi hoặc, phiền 
não của tâm; sau khi biết được không tác ý là một phiền não 
của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, phiền não của tâm; sau khi 
biết được hôn trầm, thụy miên... sau khi biết được sợ hãi... 
sau khi biết được phấn chắn.... sau khi biết được dâm ý... sau 
khi biết được sự tỉnh cần quá độ... sau khi biết được sự tỉnh 
cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau khi biết 
được tưởng sai biệt; sau khi biết được trạng thái quá chú tâm 
đến sắc pháp là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ trạng 
thái quá chú trọng vào các sắc pháp, một phiền não của tâm. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hảo quang nhưng Ta 
không thấy các sắc pháp cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. 
Ta thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào quang. Về 


242 128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suffa) 





vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng 
không thấy sắc pháp: cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?! 
Ta chỉ thây các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào quang. 
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
“Trong khi Ta không tác ý sắc tướng, nhưng có tác ý hào 
quang tướng, trong khi ấy ta nhận thấy hào quang, nhưng 
không thấy sắc pháp. Còn trong khi Ta không tác ý hảo 
quang tướng, nhưng tác ý sắc tướng; trong khi ây Ta thấy các 
sắc pháp, nhưng không, nhận thấy hào quang, cả đêm, cả 
ngày, cả đêm và cả ngày". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy hào quang có hạn lượng và 
thấy được các sắc pháp có hạn lượng; nhận thấy hào quang 
vô lượng và nhận thấy được các sắc pháp vô lượng, cả đêm, 
cả ngày, cả đêm và cả ngày. Về vấn đề này, này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do duyên gì, 
Ta nhận thấy hào quang có hạn lượng và thấy các sắc pháp 
có hạn lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy được 
các sắc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?" 
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
"Khi nào định có hạn lượng, khi â ẫy mắt của Ta có hạn lượng; 
với con mắt có hạn lượng ấy, Ta nhận thấy hào quang có hạn 
lượng và thấy sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định 
của Ta không hạn lượng, trong khi ây mắt của Ta thành vô 
lượng, và với con mắt vô lượng â ấy, Ta nhận thấy hào quang 
vô lượng và thấy các sắc pháp vô lượng cả đêm, cả ngày, cả 
đêm và cả ngày". 

Này các Anuruddha, khi nào biết được nghi hoặc là một 
phiền não của tâm, thời nghi hoặc phiền não của tâm được 
đoạn trừ; khi nào biết được không tác ý là một phiền não của 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 283 





tâm, thời không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ; khi 
nào biết được hôn trầm, thụy miên... ; khi nào biết được sợ 
hãi... ; khi nào biết được phấn chấn... ; khi nào biết được dâm 
ý... ; khi nào biết được tinh cần quá độ... ; khi nào biết được 
sự tinh cần quá yếu đuối... ; khi nào biết được dục ái... ; khi 
nào biết được tưởng sai biệt... ; khi nào biết được trạng thái 
quá chú tâm đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời 
trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp phiền não của tâm 
được đoạn trừ. Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
"Những phiền não tâm của Ta đã được đoạn trừ. Nay Ta tu 
tập ba loại định". 


Rồi này các Anuruddha, Ta tu tập định có tầm, có tứ; 
Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; Ta tu tập định không 
tầm, không tứ; Ta tu tập định có hỷ; Ta tu tập định không có 
hỷ; Ta tu tập định câu hữu với lạc; Ta tu tập định câu hữu với 
xã. 

Này các Anuruddha, khi nào Ta tu tập định có tầm, có 
tứ; khi nào Ta tu tập định không tầm, chỉ có tứ; khi nào Ta tu 
tập định không có tầm, không có tứ; khi nào Ta tu tập định 
có hỷ; khi nào Ta tu tập định không có hỷ; khi nào Ta tu tập 
định câu hữu với xả, thời tri kiến khởi lên nơi Ta: "Giải thoát 
của Ta là bất động, đây là đời sống cuối cùng của Ta, nay 
không còn hiện hữu". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Anuruddha 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


129. Kinh Hiền Ngu 
(Bàlapandita suffq) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
-- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


(Người Ngu) 


-- Này các Tý-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc 
ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các 
ác hạnh. Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư 
duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao 
kẻ trí biết được người ấy: "Người này là người ngu, không 
phải là Chân nhân"? Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, người ngu 
tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người 
trí biết người ấy: "Người này là người ngu, không phải là 
Chân nhân". 


Người ngu Ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại 
cảm thọ ba loại khổ ưu. Này các Tỷ-kheo, nêu người ngu 
ngôi giữa hội chúng, hay ngôi bên đường có xe cộ qua lại, 
hay tại ngã (ba, ngã tư) đường, tại đấy (nếu) có người nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về người ấy. Nếu người ngu, này 
các Tỷ-kheo, sát sanh, lấy của không cho, theo tà hạnh trong 
dâm dục, nói láo, say rượu men, rượu nấu, thường ở đây, này 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 285 





các Tý-kheo, người ngu ấy suy nghĩ như sau: "Các người ấy 
nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật 
có nơi ta và ta có những pháp ấy". Này các Tỷ-kheo, đây là 
loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, người ngu thấy các vua chúa 
sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng nhiều 
hình phạt sai khác. Họ đánh băng rol, họ đánh bằng gậy, họ 
đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, 
họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi; họ dùng hình phạt 
vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò) họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa man 
hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa), chúc thủ hình (đốt tay), 
khu hành hình (lẫy rơm bện lại rồi siết chặt), bì y hình (lây 
vỏ cây làm áo), linh dương hình (hình phạt con dê núi), câu 
nhục hình (lây câu móc vào thị0, tiền hình (cắt thịt thành 
hình đồng tiền), khối trấp hinh, chuyên hình, cao đạp đài, họ 
tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người 
sông, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người 
ngu nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như vậy, các vua 
chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng 
những hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh bằng 
gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay 
chân.. họ lấy ươm chặt đầu. Những pháp Ấy có thật nơi ta và 
ta có những pháp, ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua 
chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. 
Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn... họ 
lây gươm chặt đầu." Này các Tý-kheo, đây là loại khổ ưu thứ 
hai, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người ngu leo ngồi trên 
ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc bấy giờ, những ác 
nghiệp người ấy làm từ trước, như thân ác hành, khẩu ác 


286 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đẻ lên người ấy. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh 
núi treo năm, treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, khi người ngu ngôi trên ghế, hay ngồi trên giường, hay 
nằm dưới đắt, trong khi ấ _ây các nghiệp quá khứ của người ây, 
tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo năm, treo 
áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu 
suy nghĩ như sau: "Thật sự ta không làm điều phước, không 
làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, 
làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Do không làm điều 
phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ 
hãi, do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi nên 
phải đi đến ác thú; ác thú ấy sau khi chết ta phải đi". Người 
ẫy sầu muộn, than van, than khóc, đấm ngực, rên la và rơi 
vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay 
trong hiện tại, người ngu (phải) cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hành, 
sau khi làm khâu ác hành, sau khi làm ý ác hành, khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


(Địa ngục) 


Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách đúng đăn về 
người ấy, phải nói răng người ấy hoàn toàn không tốt đẹp, 
hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như 
muốn nói một cách đúng đắn về Địa ngục, phải nói rằng Địa 
ngục, hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn 
toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, cho đến 
một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự đau khổ của 
Địa ngục. 


Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 2867 





-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ 
được không? 


Thế Tôn đáp: 


-- Có thê được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ-kheo, có 
người bắt được một tên trộm cắp, dẫn đến trước mặt vua và 
thưa: "Tâu Đại vương, đây là một tên trộm cướp phạm tội 
cho Ngài! Hãy hình phạt nó như Đại vương muốn". Và vị 
vua ấy nói như sau về tên trộm cướp ấy: "Này các Ông, hãy 
đi và vào buổi sáng hãy đâm người này với một trăm ngọn 
giáo". Và vào buôi sáng, họ đâm người ấy với một trăm ngọn 
giáo. Rồi đến trưa, vua nói như sau: "Này các Ông, người ây 
ra sao?" -- "Tâu Đại vương, nó vẫn còn sông". Rồi vua lại 
nói như sau về tên trộm cướp ấy: "Này các Ông, hãy đi và 
vào buổi trưa, hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo”. 
Và vào buổi trưa, họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. 
Rồi đến chiều, vua nói như sau: "Này các Ông, người ây ra 
sao?" -- “Tâu Đại vương, nó vẫn còn sông". Rồi vua lại nói 
như sau về người kia: "Này các Ông, hãy đi và Đo: buổi 
chiều, hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo". Và vào 
buổi chiều, họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. 


Này các Tỷ-kheo, Ông nghĩ thế nào? Người ấy bị đâm 
ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ây, có cảm thọ khô ưu 
không? 


-- Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, người 
kia do nhân duyên ấy cũng cảm thấy khổ ưu, còn nói gì đến 
ba trăm ngọn giáo! 


Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn 
tay và nói với các Tỷ-kheo: 


288 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





- Này các Ty-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn 
hơn, hòn đá này, to băng bàn tay do ta lượm lên, hay núi 
Tuyết Sơn (Himalaya), vua các loại núi? 


-- Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn bằng 
bàn tay do Thế Tôn lượm lên. So sánh với Tuyết Sơn vua các 
loại núi, nó không đáng kê gì, nó không bằng một phần ngàn 
vạn lần (của núi Tuyết), không thể so sánh được! 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy bị đâm bởi ba 
trăm ngọn giáo, do nhân duyên ây cảm thọ khổ ưu. Khô ưu 
ây so sánh với khổ ưu ở Địa ngục không đáng kể gì, không 
băng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này 
các Tỷ-kheo, các người giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình 
phạt gọi là năm cọc (pancavidhabandhanam). Họ lấy cọc sắt 
nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn 
chân, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào bản chân thứ hai, họ 
lây cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người â ấy ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Này các Tyỷ-kheo, các người giữ Địa ngục bắt người ấy 
nằm xuống và lẫy búa chặt người ây. Người ấy ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 

Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng ngược 
người ây chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người 
ấy. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 

Này các Tý-kheo, các người giữ Địa ngục cột người ấy 
vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 289 





được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở 
đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tý-kheo, các người giữ Địa ngục đây 
người ấy lên kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than 
hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở 
đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng 
ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng 
người ấy vào một vạc dầu băng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy 
thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ây ở đây bị nấu với bọt nước 
sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục; khi thì 
nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. 
Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khô, 
khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến 
khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, những người g1ữ Địa ngục quăng 
người Ấy vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa ngục 
ấy, có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau; xung 
quanh có tường sắt; mái sắt lợp lên trên. Nền Địa ngục bằng 
sắt nung đỏ, cháy đỏ rực; đứng thắng, luôn có mặt, rộng một 
trăm do tuần. 


Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về 
Địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đây đủ, này các Tỷ- 
kheo, vì đau khô ở Địa ngục quá nhiêu. 

(Cõi thú) 

Này các Tyỷ-kheo, có những loại sanh vật thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, ăn có. Chúng ăn những cỏ ướt và khô, 
với răng nhai nghiên, cỏ ây. Này các Tỷ-kheo, những sanh 
vật ây thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại 
ngựa, trâu, bỏ, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác, thuộc loại 


290 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy 
do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp 
ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với 
các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ. 


Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loại bàng sanh, 
có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường 
xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta 
sẽ ăn ở đây". Ví như các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được mùi 
lễ tế sanh, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở 
đây". Cũng vậy này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật, thuộc 
loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phân. Chúng ngửi được mùi 
phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ răng: "Chúng ta sẽ ăn ở 
đây, chúng ta sẽ ăn ở đây”. Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật 
Ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các 
loại gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh vật 
khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phân. Này các Tỷ- 
kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh ra cộng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình 
ăn phân. 

Này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bàng 
sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và 
chết trong bóng tối. Này các Tỷ-kheo, những sanh vật ấy, 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già 
trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn 
trùng, con sùng, con đòi, con sâu đôm đôm và các loại sanh 
vật khác thuộc loại bảng sanh, có hơi thở, sống trong bóng 
tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở 
đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy tức là 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 291 





các loại hữu tình sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối, 
chết trong bóng tối. 


Này các Tỷ-kheo, có những sanh vật, thuộc loại bàng 
sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước, giả trong nước, chết 
trong nước. Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, 
chết trong nước là gì? Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các sanh 
vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong 
nước, già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ-kheo, 
người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình 
sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. 

Này các Tyỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loải bàng sanh, 
có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết 
trong bất tịnh. Và này các Tý-kheo, các sanh vật ấy, các loại 
thuộc bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong 
bắt tịnh, chết trong bất tịnh là gì? Này các Tý-kheo, các loài 
hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá thúi, hay 
chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay trong đỗ ăn thúi, 
hay trong vũng nước, hay sinh ra trong đầm nước (nhớp)... 
già... hay chết trong đầm nước (nhớp). Này các Tý-kheo, 
người ngu ấy, đo trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình 
sanh ra trong bắt tịnh, ø1à trong bắt tịnh, chết trong bắt tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về 
các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này 
các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều. 


Ví như, này các Ty-kheo, một người quăng một khúc 
cây có một cái lỗ trên biên, một ngọn gió từ phương Đông 


292 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thôi 
nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó 
trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thôi nó trôi 
qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới 
trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được 
không? 


-- Nêu có được chăng nữa, bạch Thê Tôn, thời chỉ được 
một lân, sau một thời gian rât lâu dài. 


-- Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thê 
chui cỗ vào khúc cây có lỗ hồng kia; nhưng này các Tý-kheo, 
Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một 
khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này 
các Ty-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, 
phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và 
ăn thịt kẻ yếu. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời 
gian rất lâu đài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ 
sanh trong gia đình thấp hẻn, trong gia đình hạ cấp, trong gia 
đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người 
làm xe, hay trong gia đình người đồ phân, trong những gia 
đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến 
miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô 
xâu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị 
bại, người ấy không có thể được các đồ ă ăn, đồ 'uỐng, vải mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương liệu, Tường nằm, chỗ trú xứ và ánh 
sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; 
vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân 
hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa 
ngục. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 293 





Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong 
canh đồ bạc đầu tiên, mất con, mắt vợ, mất tất cả tài sản, lại 
cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé 
canh đô bạc ây, do canh đồ bạc đầu tiên này, người ấy mất 
con, mắt VỢ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và 
canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy, người ngu, do thân 
ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ĐỊa ngục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toản viên mãn của kẻ ngu. 


(Người Hiền trí) 


Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ẫn 
này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, và hành các 
thiện hành. Này các Tỷ-kheo, nếu người trí không tư duy 
thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện 
hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: "Vị này là 
người trí, là bậc Chân nhân"? Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện 
hành, do vậy người trí biết người ấy: "Vị này là người có trí, 
là bậc Chân nhân". 

Người trí ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại cảm 
thọ ba loại lạc hỷ. Này các Tỷ-kheo, nếu người trí ngồi giữa 
hội chúng, hay ngôi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã 
(ba, ngã tư) đường, tại đây. (nếu) có người nghĩ đến câu 
chuyện thích hợp về người ấy; nếu người trí, này các Týỷ- 
kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tả hạnh 
trong dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men rượu nấu, 
thời ở đây, này các Tỷ-kheo, người trí ấy suy nghĩ như sau: 
“Các người ây nghĩ đến câu chuyện thích hợp vê ta, vì những 
pháp ây thật có nơi ta và ta có những pháp ây"”. Này các Tỷ- 


294 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, người trí thấy các vua chúa, 
sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội, liền áp dụng nhiều hình 
phạt sai khác. Họ đánh bằng roI, họ đánh bằng gậy, họ đánh 
bằng côn... họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người trí suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như vậy, 
các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp 
dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roI, họ đánh 
băng gậy... họ lấy gươm chặt đầu, những pháp ấy thật không 
có nơi ta, và ta không có những pháp ấy". Này các Tý-kheo, 
đây là loại lạc hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện 
tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người trí leo ngồi trên 
ghế, hay trên giường, hay năm trên đất, lúc bấy giờ những 
thiện nghiệp người ây làm từ trước, như thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành treo nằm, treo áp, treo đẻ trên 
người ấy. Ví như, này các Tý-kheo, vào buổi chiều, những 
bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay ngồi 
trên giường, hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp quá khứ 
của người ấy tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành 
treo nằm, treo áp, treo đẻ trên người ấy. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người trí suy nghĩ như sau: "Thật sự ta không làm điều 
ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm 
điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi. Do không 
làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, 
do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi, 
được đi đến (thiện) thú nào, (thiện) thú ấy sau khi chết, ta 
được đi". Vị ấy không sầu muộn, không than van, không than 
khóc, không đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 295 





Tỷ-kheo, đây là sự lạc hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người 
trí được cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân thiện hành, 
sau khi làm khâu thiện hành, sau khi làm ý thiện hành, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh ra trong thiện thú, Thiên giới, 
cối đời này. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách đúng 
đắn về vị ấy phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn 
khả ái, hoàn toàn thích ý. Cũng như muốn nói một cách đúng 
đắn về Thiên giới phải nói răng Thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, 
hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Về vấn đề này, này các 
Tỷ-kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là 
sự (an) lạc của Thiên giới. 


(Cõi Thiên) 
Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho con một ví dụ 
được không? 


-- Có thê được, này Tỷ-kheo. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
vị vua Chuyên luân có đây đủ bảy món báu và bôn như ý đức, 
do nhân duyên ây cảm thọ lạc hý. Thê nào là bảy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vua Sát đề ly, đã làm lễ quán 
đánh, vào ngày Bốồ-tát trăng rằm sau khi gội đầu, lên cao điện 
để trai giới, thời Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xa, 
với vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Sát 
để ly đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: "Ta nghe như vầy: Khi 
một vị vua Sát- đế-ly đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bố- tắt 
trăng rằm, sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, nếu có 
Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xe, với vành xe và 
trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ẫy là Chuyên luân 
vương. Như vậy, ta có thê là Chuyển luân vương". 


296 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





Này các Tỷ-kheo, rồi vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm 
bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và nói: "Này 
xe báu hãy lăn khắp. Này xe báu hãy chinh phục!" Và này 
các Tý-kheo, xe báu lăn về hướng Đông và vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. 
Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, an trú cùng với bốn loại binh 
chúng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Đông đến 
yết kiến vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đánh, và nói: "Hãy đến 
đây, Đại vương!" Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! Tâu 
Đại vương, tất cả đều thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo 
huấn cho chúng tôi!" 


Vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, nói rằng: "Không 
được sát sanh. Không được lấy của không cho. Không được 
tà dâm. Không được nói láo. Không được uống rượu. Hãy ăn 
uống cho thích nghỉ". 


- Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương Đông 
đều trở thành chư hâu vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tý-kheo, rồi xe báu ấy lặn xuống biển lớn ở 
phương Đông rồi nỗi lên và lặn về phương Nam... lặn xuống 
biển lớn ở phương Nam, rồi nỗi lên và lặn về phương Tây... 
lặn xuống biển lớn ở phương Tây.. , rồi nổi lên và lặn về 
phương Bắc và vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh cùng với 
bốn loại binh chủng đi theo sau. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào 
xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh an 
trú cùng với bốn loại binh chủng. 


__ Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Bắc đến 
vêt kiên vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh và nói: "Hãy đên 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 297 





đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! Tâu 
Đại vương, tât cả đêu thuộc của Ngài, tât cả đêu thuộc của 
Ngài. Đại vương hãy giáo huân cho chúng tôi!" 


Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương Bắc đều 
trở thành chư hâu vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh. 


Này các Tỷ-kheo, xe báu ấy sau khi chinh phục trái đất 
cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati, và đứng trước 
pháp đình, trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung 
của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là sự xuất hiện của xe báu của vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, voi báu xuất hiện cho vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trăng, bảy xứ kiên 
cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là 
Uposatha (Bố-tát). Thấy voi báu, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: "Lành thay được cỡi 
Con vOI này, nếu nó chịu sự điều ngự”. Và này các Tỷ-kheo, 
như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, 
con voi báu ấy tự đến để chịu điều ngự. Này các Tý-kheo, 
thuở xưa, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, để thử voi báu 
này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi 
về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ngựa báu xuất hiện cho vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trăng, đầu đen như quạ, 
bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và 
tên là Valahaka. Thấy ngựa báu, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, sanh tâm hoan hý và nghĩ: "Tốt đẹp thay được cỡi 
con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự”. Và này các Tỷ-kheo, 
như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều ngự lâu ngày, 


298 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





con ngựa báu ẫy tự đến để chịu sự điều ngự. Này các Tỷ- 
kheo, thuở xưa, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh để thử con 
ngựa báu này, sáng sớm liền cỡi ngựa, đi khắp quả đất cho 
đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu lại xuất hiện cho 
vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly 
châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũữa, khó mài, 
thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này các 
Tỷ-kheo, hào quang châu báu này chiêu sáng cùng khắp một 
do tuần. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh 
chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiễn quân 
trong đêm tối âm u. Này các Tỷ-kheo, mọi người trong làng 
ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng răng trời đã sáng 
rồi. Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tyỷ-kheo, nữ báu lại xuất hiện cho vua Sát-đề- 
ly đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, 
màu đa tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, 
không gây, không quá đen, không quá trăng, vượt trên dung 
sắc loài Người, ánh sáng bằng dung sắc chư Thiên. Này các 
Ty-kheo, thân xác nữ báu này là (êm mịn) như bông, như 
nhung. Này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này 
trở thành ấm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này các 
Ty-kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi 
thơm hoa sen. Này các Tỷ-kheo, nữ báu này dậy trước và đi 
ngủ sau vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, mọi hành động 
làm vua thỏa thích, yên lành khả ái. Này các Tyỷ-kheo, nữ báu 
này không có môt tư tưởng nào bất tín đối với vua Sát đề ly 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 299 





đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là sự xuât hiện nữ báu của vua Sát-đê-ly đã 
làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn, do 
nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu 
báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đến 
vua Sát-đề-ly đã làm quán đảnh và nói: 


-- "Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử 
lý thích nghi tài sản Đại vương”. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, muôn thử cư sĩ báu này, liên cỡi thuyên, chèo ra 
giữa sông Hăng và bảo cư sĩ báu: 


"- Này cư sĩ, ta cân vàng." 


"- Tâu Đại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào 
cũng được." 


"- Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây." 

Này các Tý-kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống 
nước nhăc lên một ghè đây cả vàng ròng, rôi tâu với vua Sát- 
đê-ly đã làm lễ quán đảnh: 

"- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu Đại vương, 
làm như vậy đã được chưa?" 

Vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh trả lời: 

"- Này Cư sĩ, như vậy là đủ. Này Cư sĩ, làm như vậy là 
được rôi. Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là được rôi". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của 
vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh. 


300 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





Lai nữa, này các Tỷ-kheo, tướng quân báu xuất hiện 
cho vua Sát-đềé-ly đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông 
minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh, khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, 
khi đáng dừng thì dừng: 

Vị này đến tâu vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh: 


"- Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thân sẽ cô 
: bà 
vân Đại vương". 


Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân 
báu của vua Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh. 


_ Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh có 
đây đủ bảy báu như vậy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh có đây đủ bôn như ý đức. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh 
đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa 
hơn mọi người. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ nhất 
của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đảnh sống lâu, tuôi thọ thắng xa các người khác. Này các Tỷ- 
kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đảnh ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không 
quá nóng, được quân phân đề điều hòa sự tiêu hóa, thăng xa 
các người khác. Này các Tyỷ-kheo, đó là như ý đức thứ ba của 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đễ-ly, đã làm lễ quán 
đảnh được các Bà-la-môn và Gia chủ ái kính và yêu mên. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 301 





Này các Tỷ-kheo, như người cha được các người con ái kính 
và yêu mên; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua Sát- đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh được các Bà-la-môn và Gia chủ ái kính và 
yêu mến. Này các Tỷ-kheo, các vị Bà-la-môn và Gia chủ 
được vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. 
Này các Ty-kheo, như những người con được người cha ái 
kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn 
và Gia chủ được vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh ái kính 
và yêu mến. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh 
chủng. Này các Tỷ-kheo, các Bả-la-môn và Gia chủ đến vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh và tâu răng: 


"- Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi 
có thê chiêm ngưỡng lâu dải hơn. " 

Này các Tý-kheo, nhưng vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe: 


"- Này anh Đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ để ta 
có thê thây các vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu dài hơn". 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của vua 
Sát-đê-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Và này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh 
suy nghĩ: "Nay ta hãy cho xây những hô sen giữa các hàng 
cây tala, cứ cách khoảng một trăm cung tâm!" 

Này các Tỷ-kheo, vua Chuyên luân có đầy đủ bốn như 
ý đức này. 

Này các Ty-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vua Chuyên 
luân, đây đủ bảy món báu và bôn như ý đức; do nhân duyên 
ây, có cảm thọ lạc hỷ không? 


302 129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutfa) 





-- Bạch Thế Tôn, vua Chuyền luân chỉ đầy đủ một món 
báu, do nhân duyên ây, có cảm thọ lạc hỷ; còn nói gì đây đủ 
bảy món báu và bôn như ý đức. 

Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn 
tay và nói với các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn 
hơn? Hòn đá này, to băng bàn tay do Ta lượm lên hay núi 
Tuyết Sơn, vua các loại núi? 


-- Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá này, lớn 
bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn, 
vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một 
phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), không thê so sánh được. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển luân với 
bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ 
lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh với Thiên lạc không đáng kế gì, 
không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. 
Này các Tỷ-kheo, người có trí ấy, nêu sau một thời gian rất 
lâu dài, được sinh làm người, người ấy sẽ sinh ra trong một 
gia đình cao quí Sát-đề-ly đại gia, hay Bà-la-môn đại gia, hay 
Cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và 
bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn 
nữa, vị ây đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối 
thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. 
Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. 
Sống với thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, sau 
khi thân hoại mạng chung, vị ẫy được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới. 

Ví như, này các Tyỷ-kheo, một người đánh bạc, chính 
trong canh bạc thứ nhất (đỗ xúc sắc) được tiền bạc rất nhiều. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 303 





Thật là quá nhỏ, này các Tỷ-kheo, là canh bạc Ấy, nhờ canh 
bạc đầu tiên này, người đánh bạc ẫy được tiền bạc rất nhiều. 
Lớn hơn canh bạc ây là canh bạc, nhờ đó, người trí sau khi 
hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Này các Tỷ-kheo, đây là địa vức hoàn toản viên mãn 
của bậc có trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


130. Kinh Thiên sứ 
(Devadufa suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- VỊ như, này các Tyỷ-kheo, có hai nhà có cửa; ở đây, 
một người có mắt đứng chính giữa có thê thấy những người 
đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy các 
chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, 
xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ, và 
Ta nghĩ: "Các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc 
Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến, các 
VỊ ẫy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, ở đời này. Hay các vị hữu tình này, do thành tựu 
thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công 
kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp 
với chánh kiến, các vị ẫy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh ra giữa loài Người. Còn các hữu tình, do thành tựu 
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc 
Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị 
ẫy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi ngạ quỷ 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 305 





(pettivisaya). Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác 
hành, khâu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có 
tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến, các hữu tình ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các loại bàng sanh. 
Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành... Sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
Địa ngục". 


Này các Tỷ-kheo, các người coI giữ Địa ngục, sau khi 
bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước 
vua Yama và thưa: 

"-- Tâu Đại vương, người này không có từ tâm, không 
xứng là Sa-môn, không xứng là Bà-la-môn, không kính trọng 
các vị lớn tuôi trong gia đình. Đại vương hãy trừng phạt nó ! 


t† 


Này các Tỷ-kheo, vua Yama, chất vấn người ấy, cật 
vấn, thâm vấn người ấy về Thiên sứ thứ nhất: "Này người kia, 
Ngươi có thấy Thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài Người 
không?" 

Người ấy nói: "Thưa Ngài, không thây". Rồi này các 
Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: "Này Người kia, 
Ngươi có thấy giữa loài Người có đứa con nít nhỏ, yêu ớt, 
năm ngửa, năm rơi vào giữa phân và nước tiêu của nó hay 
không?" Người ấy đáp: "Thưa Ngài, có thấy". Rồi này các 
Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này người kia, tuy 
Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có 
nghĩ: "Ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh; ta hãy 
làm điều thiện về thân, khẩu và ý". Người ấy đáp: "Thưa 
Ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật". Rồi này các 
Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này người kia, nếu vì 
phóng dật nên Ngươi không làm điều thiện về thân, khâu, ý; 
chắc chăn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo 


306 130. Kinh Thiên sứ (Devadnfa sutfa) 





sự phóng dật ấy của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của 
Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không 
phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn 
và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, 
không phải do Sa-môn, Bả-la-môn làm, không phải do chư 
Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Người 
phải cảm thọ quả báo việc làm ấy". 

Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vẫn và thâm vấn 
người kia về Thiên sứ thứ nhất, vua Yama mới chất vấn, cật 
vấn, thầm vấn về Thiên sứ thứ hai: "Này người kia, Ngươi có 
thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ hai hiện ra không?" 
Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy". Rồi này các Tỷ- 
kheo, vua Yama nói với người kia: "Này Người kia, Ngươi 
có thấy người đàn bà hay người đàn ông tám mươi tuôi, hay 
chín mươi tuổi, hay một trăm tuôi, già yếu, cong như nóc nhà, 
lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuôi trẻ đã 
qua mất, răng rụng, tóc sói, da nhăn, run TÂY, với tay chân 
bạc màu?" Người ây đáp: "Thưa Ngài, có thấy". 


Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này 
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng 
Ngươi không có nghĩ: "Ta bị già chỉ phối, ta không thoát 
khỏi giả; ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý". Người ấy 
đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, thưa 
Ngài". Rồi này các Tỷ- -kheo, vua Yama nói với người Ấy: 
"Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không làm điều 
thiện về thân, khẩu, ý; chắc chăn chúng sẽ làm cho Ngươi, 
này Người kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì rằng đây 
là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm, không 
phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị 
làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bả 
con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn làm, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 307 





không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do Ngươi 
làm, chính Ngươi phải cảm thọ quả báo sự làm ây”. 


Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thầm vấn 
người kia về Thiên sứ thứ hai, vua Yama mới chất vẫn, cật 
vấn, thâm vấn về Thiên sứ thứ ba: "Này Người kia, Ngươi có 
thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ ba hiện ra không?" Người 
ấy đáp: "Thưa Ngài không thấy". Rồi này các Tỷ-kheo, vua 
Yama nói với người kia: "Này Người kia, Người có thấy 
người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn, khổ não, bị 
bệnh trầm trọng năm rơi vào trong nước tiêu và phân của 
mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm 
xuống?" Người ấy đáp: "Thưa Ngài, có thấy". 


Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với nó: "Này 
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng 
Ngươi không có nghĩ: "Ta bị bệnh chi phối, ta không thoát 
khỏi bệnh; ta hãy làm điều thiện về thân, khâu và ý". Người 
ây đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, 
thưa Ngài". Rồi này các Tý-kheo, vua Yama nói với người 
ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không làm 
điều thiện, về thân, khẩu, ý; chắc chắn chúng sẽ làm cho 
Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì 
rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm, 
không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải 
do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải 
do bà con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la- 
môn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính 
do Ngươi làm, chính Ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm 
ấy". 

Này các Tyỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vẫn, thẩm vấn 
người kia về Thiên sứ thứ ba, vua Yama mới chất vấn, cật 
vấn, thẩm vấn về Thiên sứ thứ tư: "Này người kia, Ngươi có 


308 130. Kinh Thiên sứ (Devadnfa sutfa) 





thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ tư hiện ra không?" Người 
ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy". Rồi này các Tỷ-kheo, vua 
Yama nói với người kia: "Này người kia, Ngươi có thấy giữa 
loài Người, các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có 
phạm tội, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy... họ lấy gươm chặt đầu?". Người 
ấy nói: "Thưa Ngài, có thấy". 

Rồi này các Tý-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này 
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng 
Ngươi không có nghĩ: "Thật sự những aI làm các ác nghiệp, 
họ phải chịu những hình phạt sai khác, ngay trong hiện tại 
như vậy, huống nữa là về đời sau! Ta hãy làm điều thiện về 
thân, khẩu, ý". Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 
làm, vì tôi phóng dật, thưa Ngài". Rồi này các Tỷ-kheo, vua 
Yama nói với nó: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên 
Ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý; chắc chắn 
chúng sẽ làm cho Ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng 
dật của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, 
không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải 
do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bẻ 
thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không 
phải do Sa-môn, Bà-la-môn làm, không phải do chư Thiên 
làm. Ác nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi phải 
cảm thọ quả báo việc làm ấy". 


Này các Tyỷ-kheo, sau khi chất vẫn, cật vẫn, thầm vấn 
người kia về Thiên sứ thứ tư, vua Yama mới chất vấn, cật 
vấn, thâm vấn về Thiên sứ thứ năm: "Này Người kia, Ngươi 
có thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ năm hiện ra không? 
"Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy". Rồi này các Tỷ- 
kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này Người kia, Ngươi có 
thấy giữa loài Người, người đàn bà hay người đàn ông chết 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 309 





đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng phông lên, 
xanh xám lại, rữa nát ra?" Người ấy nói: "Thưa Ngài, có 
thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này 
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng 
Ngươi không có nghĩ: "Ta bị chết chi phối, ta không thoát 
khỏi chết; ta hãy làm điều thiện về thân, khâu và ý". Người 
ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, 
thưa Ngài". Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 
ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không làm 
điều thiện về thân, khẩu ý; chắc chắn chúng sẽ làm cho 
Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì 
rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm, 
không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải 
do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải 
do bà con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la- 
môn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính 
là Ngươi làm, chính Ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm 
ây". 

Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm 
vấn, người ấy về Thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục bắt 
người ấy chị hình phạt gọi là năm cọc 
(Pancavidhabandhanam), họ lẫy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, 
họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lẫy cọc sắt 
nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ 
đóng vào giữa ngực, Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, thông khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thê 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 
tiêu trừ. 


310 130. Kinh Thiên sứ (Devadnfa sutf) 





Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục bắt người 
ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ây. Người ây ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục dựng 
ngược người ẫy chân phía trên, đầu phía dưới và lây búa chặt 
người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ.. chưa tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các người coI g1ữ ĐỊa ngục cột người 
ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất 
được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở 
đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục đây 
người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đây than 
hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở 
đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục dựng 
ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng 
người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy 
thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước 
sôi sùng sục, khi thì trôi nỗi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, 
khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thê 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 
tiêu trừ. 

Rồi này các Ty-kheo, những người coi giữ Địa ngục 
quăng người ây vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa 
ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần "bằng nhau, 
xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Nền Địa ngục 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 $3II 





bằng sắt nung đỏ, chảy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 
một trăm do tuân. 


Này các Tỷ-kheo, từ tường phía Đông của Đại địa ngục 
ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thôi tạt đến tường 
phía Tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía Tây 
được thối tạt đến tường phía Đông. Những ngọn lửa bừng 
cháy lên từ tường phía Bắc được thôi tạt đến tường phía Nam. 
Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía Nam được thôi 
tạt đến tường phía Bắc. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ 
phía Dưới, được thối tạt lên phía Trên. Những ngọn lửa bừng 
cháy lên từ phía Trên, được thối tạt xuống phía Dưới. Người 
ầy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc 
liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi 
ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Này các Tý-kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Đông của Đại địa ngục được mở ra. Người â ây chạy vào 
đây rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và 
mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây 
gân bị cháy, xương bị khói xông đen. Sự trốn thoát của người 
ầy là như vậy. Này các Tỷ-kheo, dù cho người ấy có cô găng 
rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ây. Tại đây người ây 
cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác 
nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Tây được mở ra... cửa phía Bắc được mở ra... cửa phía 
Nam được mở ra. Người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và 
mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, đa ngoài bị 
cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương 
bị khói xông đen. Sự trốn thoát của người ây là như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, dầu cho người ấy có cố găng rất nhiều, cửa vẫn 


312 130. Kinh Thiên sứ (Devadnfa sutfa) 





đóng chống lại người ây. Tại đây người ấy cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Đông được mở ra, người ây liên chạy vào đấy rất nhanh 
và mau lẹ... sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy 
đi ra khỏi cửa Địa ngục ấy. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục là Đại 
Phấn nị Địa ngục (Guthaniraya). Người â ây rơi vào Địa ngục 
này. Này các Tỷ-kheo, tại Phấn nị Địa ngục ấy, các chúng 
sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài; sau khi cắt đứt 
da ngoài, chúng cắt đứt đa trong; sau khi cắt dứt da trong, 
chúng cắt đứt thịt; sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân; 
sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương: sau khi cắt đứt 
xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, người ấy cảm thọ 
những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người 
ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục Phấn nị 
ấy là Đại địa ngục Nhiệt khôi (Than hừng - Kukkulaniraya). 
Người ấy rơi vào ở đấy. Ở đây, người ây cảm thọ những cảm 
giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ây không 
thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa 
được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục Nhiệt khôi 
là Đại Châm thọ lâm (Sambalivanam) cao một do tuần, với 
những gai nhọn dải mười sáu ngón tay, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy, 
người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 313 





liệt. Nhưng người ấy không có thê mệnh chung cho đến khi ác 
nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại Châm thọ lâm là 
Đại Kiếm diệp lâm (Rừng lá gươm - Asipattavanta). Người 
ấy vào trong ầy. Ở đây, các lá cây, do gió lay động, cắt đứt 
tay của người ây, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, 
cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây, người ây cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thê mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người 
ấy chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại Kiếm diệp lâm là 
Đại Khôi hà (Sông vôi - Kharodakanadi). Người ây rơi vào 
trong ấy. Tại đấy, người ấy bị trôi thuận theo dòng nước, 
người ây bị trôi ngược lại dòng nước, người ấy trôi thuận 
theo, ngược lại dòng nước. Tại đấy, người ấy cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người 
ấy chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, những người coi giữ Địa ngục, câu 
người ây lên với móc câu, đặt người ây trên đất và nÓI VỚI 
người ây: "Này Người kia, Ngươi muôn gì?" Người ấy nói: 
“Thưa các Ngài, tôi đói bụng”. Rồi này các Tỷ-kheo, các người 
coi giữ Địa ngục lấy CỌC sắt nung đỏ cạy miệng người ây và 
nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy đỏ, 
cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ây bị cháy, miệng bị 
cháy, cô họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo một ruột lớn, 
ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đây, 
người ấy cảm thọ những cảm giác đau đón, thống khổ, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không có thể mạng chung, cho đến khi ác 
nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. 


314 130. Kinh Thiên sứ (Devadnfa suftfa) 





Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục nói với 
người ấy: "Này Người kia, Ngươi muốn gì?" Người ấy nói: 
"Thưa các Ngài, tôi khát nước”. Rồi này các Tỷ-kheo, các 
người coi giữ Địa ngục lây CỌC sắt nung đỏ cạy miệng người ây 
ra, và đồ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy 
thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi ngươi ây bị cháy, miệng bị cháy, 
cô họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, 
nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Người â ấy ở đây 
cảm thọ những cảm giác đau đón, thống khổ, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 


Rôi này các Tỷ-kheo, các người coI giữ Địa ngục lại 
quăng người ây vào Đại địa ngục. 


Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy nghĩ 
như sau: "Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải thọ lãnh những 
hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người, và 
Như lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, và ta 
có thê hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta 
có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng". 


Này các Tý-kheo, điều Ta đang nói không phải Ta nghe 
từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; nhưng điều Ta đang 
nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được Ta thấy mà thôi, chỉ 
được Ta hiểu mà thôi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện thệ nói 
như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau: 


Dâu Thiên sứ bảo động, 
Thanh niên vẫn phóng dậit, 
Họ ưu buôn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 315 





Ở đây bậc Chân nhân, 
Được Thiên sứ bảo động, 
Không bao giờ phóng dật, 
Trong diệu pháp bậc Thánh. 


Thấy sợ trong chấp thủ, 
Trong hiện hữu sanh tử. 
Được giải thoát chấp thủ, 
Sanh tử được đoạn trừ, 
Được yên ổn an lạc, 
Ngay hiện tại tịch tịnh, 
Mọi oản hán sợ hãi, 

Các vị ấy vượt qua, 

Mọi đau đớn sâu khổ, 

Họ đều được siêu thoát. 


131. Kinh Nhất dạ hiên giả 
(Bhaddekardatta sutta) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. -- "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông: 
Nhứt Dạ Hiên Giả: (Bhaddekaratta), tông thuyêt và biệt 
thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ thuyêt giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
sau: 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không tớc VỌNG. 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hóm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quán thân chết, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 317 





Tru như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy 
nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi 
trong quá khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là hành của tôi trong quá khú”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy, "Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là truy tìm 
quá khứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? 
Vị ấy nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và không 
truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong 
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức 
của tôi trong quá khứ”; và không truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không truy tìm quá khứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào ước vọng trong tương lai? 
Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy 
sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Mong răng như vậy là tưởng của tôi... là hành của 
tôi... là thức của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ước vọng trong tương 
lai. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là không ước vọng trong 
tương lai? VỊ ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi 
trong tương lai", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; 
"Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và 


318 131. Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaraffa sutfa) 





không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy sẽ 
là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai", và 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là không ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn 
phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán 
sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong 
tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc; hay vị ấy quán thọ là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, 
hay quán tự ngã là trong thọ; hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, 
hay quán tự ngã là có tưởng, hay vị ấy quán tưởng là trong tự 
ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng; hay vị ây quán hành là 
tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ây quán hành 
là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay vị 
ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán 
thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Đa văn 
Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc 
Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự 
ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự 
ngã trong sắc; không quán thọ... không quán tưởng... không 
quán hành... không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là 
có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 319 





trong thức. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại. 

Quá khứ không truy từn 

Tương lai không ttớc VỌNG. 

Quá khứ đã đoạn tán, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 

Không động, không rung chuyển 

Biết vậy, nên tu lập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thân chết, 

Trụ như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Khi ta nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông: 
'Nhứt Dạ Hiền Giả', tông thuyết và biệt thuyết", chính duyên 
ở đầy mà nói vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả 
(Anandabhaddekaratfq suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda (A-nan) tại hội trường 
thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các 
Tỷ-kheo với bài thuyết pháp. Tôn giả giảng Nhứt Dạ Hiền 
Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, 
từ Thiên tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường, sau khi đến, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


-- Này các Ty-kheo, ai tại hội trường đã thuyết thị, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo 
với bài thuyết pháp. Ai đã giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tông 
thuyết và biệt thuyết? 

-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda tại hội trường đã 
thuyết thị, khích lệ, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ các 
Tỷ-kheo với bài thuyết pháp. Tôn giả đã giảng Nhứt Dạ Hiền 
Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


-- Nhưng như thế nào, này Ananda, Ông đã thuyết thị, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo 
với bài thuyết pháp? Ông có phải đã giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, 
tổng thuyết và biệt thuyết? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 321 





-- Đúng vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo với bài 
thuyết pháp. Con đã giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tông thuyết và 
biệt thuyết: 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không trớc VỌNG. 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quán thân chết, 
Tru như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này các Hiền giả, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy 
nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi 
trong quá khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là hành của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy, "Như vậy, là thức của tôi tường quá khứ”, và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Hiền giả, là truy tìm 
quả khứ. 

Và này các Hiền giả, thế nào là không truy tìm quá khứ? 
Vị ấy nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và không 


322 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekarata sutfa) 





truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong 
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức 
của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. Như vậy, này các Hiền giả, là không truy tìm quá khứ. 


Và này các Hiền giả, thế nào ước vọng trong tương lai? 
Vị ấy nghĩ: "Mong răng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy 
sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
n ấy; "Mong rằng như vậy là tưởng của tôi... là hành của 

- là thức của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
len ấy. Như vậy, này các Hiền giả, là ước vọng trong 
tương lai. 


Và này các Hiền giả, thế nào là không ước vọng trong 
tương lai? VỊ ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi 
trong tương lai", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; 
"Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như b4 sẽ 
là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai, "và 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Hiền 
giả, là không ước vọng trong tương lai. 


Và này các Hiền giả, như thế nào là bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? Ở đây, này các Hiền giả, có kẻ vô văn 
phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán 
sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong 
tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ây quán thọ là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có thọ; hay quán thọ là trong tự ngã, 
hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là trong tự 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 323 





ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay vị ấy quán tưởng là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay vị ây quán hành là tự 
ngã, hay vị ây quán tự ngã là có hành, hay vị ây quán hành là 
trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay vị ấy 
quản thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán 
thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, 
này các Hiên giả, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 

Và này các Hiền giả, thế nào là không bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? Ở đây, này các Hiền giả, có vị Đa văn 
Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc 
Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự 
ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự 
ngã trong sắc; không quán thọ... không quán tưởng... không 
quán hành... không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là 
có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã 
trong thức. Như vậy, này các Hiền giả, là không bị lôi cuỗn 
trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không trớc VỌNG. 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu lập, 

Hóm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết, 


324 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratfa sutfa) 





Tru như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Như vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo. Con đã giảng 
Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 


-- Lành thay, lành thay, này Anandal Lành thay, này 
Ananda! Ông đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hý các Tỷ-kheo với bài thuyết pháp. Ông đã giảng 
Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không trớc VỌNG. 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hóm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quán thân chết, 
Tru như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


-- Và này Ananda, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy 
nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 325 





trong quá khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là hành của tôi trong quá khú”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy, "Như vậy là thức của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là truy tìm quá khứ. 


Và này Ananda, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vị 
ấy nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và không 
truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong 
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức 
của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. Như vậy, này Ananda, là không truy tìm quá khứ. 


Và này Ananda, thế nào ước vọng trong tương lai? Vị 
ây nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy 
sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Mong răng như vậy là tưởng của tôi... là hành của 
tôi... là thức của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, này Ananda, là ước vọng trong tương lai. 


Và này Ananda, thế nảo là không ước vọng trong tương 
lai? Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong 
tương lai", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong 
răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và không truy 
tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như bài sẽ là tưởng... 
sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai, "và không truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là không 
ước vọng trong tương lai. 


Và này Ananda, như thế nào là bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu 
không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không đi đến các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 


326 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratfa sutfa) 





không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay 
quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán 
tự ngã là trong sắc; hay vị ây quán thọ là tự ngã, hay quán tự 
ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã 
là trong thọ; hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán 
tự ngã là có tưởng, hay vị ây quán tưởng là tự ngã, hay quán 
tự ngã là có tưởng; hay vị ây quán hành là tự ngã, hay vị ây 
quán tự ngã là có hành, hay vị ây quán hành là trong tự ngã, 
hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay vị ấy quán thức là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự 
ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này Ananda, là 
bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này Ananda, thế nào là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ 
này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, 
không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán hành... 
không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, 
không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. 
Như vậy, này Ananda, là không bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại. 

Quả khứ không truy tìm 

Tương lai không trớc VỌNG. 

Quá khứ đã đoạn tán, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đáy. 

Không động, không rung chuyển 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 327 





Biết vậy, nên tu lập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quán thân chết, 
Tru như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ 
hiên giả 
(Mahakaccànabhaddekardtftfa suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tịnh 
xá Tapoda. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy vừa lúc bình 
minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở 
Tapoda xong, sau khi lên khỏi nước, vị ấy đứng mặc một y 
để tay chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, một Thiên 
thần, chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng Tapoda, đi 
đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, liền đứng một bên. Đứng 
một bên, Thiên Thần ấy thưa Tôn giả Samiddhi: 


-- Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyêt vê Nhứt Dạ Hiên Giả không? 


-- Này Hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Hiền giả, Hiền giả 
có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả 
không? 

-- Này Tỷ-kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng thuyết 
và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Tỷ-kheo, 
Ngài có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền Giả không? 

-- Này Hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ 
Hiền Giả. Nhưng này Hiền giả, Hiền giả có thọ trì bài kệ về 
Nhứt Dạ Hiền Giả không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 329 





-- Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ 
Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tông thuyết và biệt thuyết 
về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học cho thuần thục 
tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ- 
kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền 
Giả. Vì rằng, này Tý-kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiền Giả là liên hệ đến mục đích và căn bản của 
Phạm hạnh. 


Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói Vậy, VỊ ấy biến 
mất ở đây. Rồi Tôn giả Samiddhi sau khi đêm ấy đã mãn, 
liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi bạch 
Thế Tôn : 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc bình 
mình đi đến Tapoda đề tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở 
Tapoda xong, sau khi lên khỏi nước, con đứng mặc một y để 
tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi đêm vừa mãn, 
một Thiên thần, chói sáng với dung sắc thù thăng cả vùng 
Tapoda, ... và là căn bản Phạm hạnh”. Thiên thần ấy nói như 
vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở đây. Lành thay, 
bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho tông thuyết và 
biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả! 


-- Vậy này Ty-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
HÓI. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau : 
Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ttrớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 


330 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 





Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Trụ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, Thiện Thệ 
từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá, 

Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
liền suy nghĩ: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi thuyết giảng 
phần tông thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh 
Xu? 

Quả khứ không truy tìm 
Tương lai không trớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 331 





Với đại quán thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tông thuyêt này, phân này chỉ được Thê Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi". 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn tán 
thán và được các động Phạm hạnh có trí kính trọng; Tôn giả 
Mahakaccana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết 
nảy, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này". 


Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Mahakaccana, sau 
khi đến nói lên với Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana : 


-- Thưa Hiền giả Kaccana, Thế Tôn sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi vào tịnh xá : 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không trớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 


332 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 





Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điều đình được 

Với đại quán thân chết, 

Trủ như vậy nhiệt tâm 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi 
này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana này đã được Thế Tôn tán thán ... chúng ta hãy 
hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này". Tôn giả 
Mahakaccana hãy giải thích cho. 


-- Này chư Hiên, ví như một người cân thiết lõi cây, tìm 
cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn 
có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần 
phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, là việc làm 
của chư Tôn giả... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thê Tôn, chư 
Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những gì 
cần biết, thấy những gì cân thấy, bậc có mắt, bậc Trí giả, bậc 
Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết 
giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bắt tử, bậc Pháp chủ, 
bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn 
về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế nào, 
chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 333 





-- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc 
Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc 
Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bắt tử, 
bậc Pháp chủ, bậc Như Lai.. Nay đã đến thời chúng tôi đến 
hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng 
tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả 
Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng 
Phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải 
thích một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho nếu 
Tôn giả không cảm thấy phiền phức. 


-- Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 
-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. Tôn 
giả Mahakaccana nói như sau : 


-- Này Hiền giả, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá: 


Quá khứ không truy từn 

Tương lai không trớc VỌNG, 

Quá khứ đã đoạn tán, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quản chính ở đây. 

Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hồm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 


334 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 





Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Trụ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Về phần tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi, này 
chư Hiên, tôi hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau : 


Này chư Hiền, thế nào là truy tìm quá khứ? "Mắt của 
tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy", 
và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói 
chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy 
truy tìm quá khứ. "Tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các 
tiếng là như vậy"... "Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, 
các hương là như vậy"... "Lưỡi của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các vị là như vậy"... "Thân của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các xúc là như vậy"... "Ý của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các pháp là như vậy", và thức ở đây, bị dục và ái trói 
chặt. Vì rằng thức bị dục và ái trói chặt, vị ẫy hân hoan trong 
ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiền, thế nào là không truy tìm quá khứ? 
"Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là 
như vậy", và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì thức 
không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. 
Vì không hân hoan trong ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. 
"Tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các tiếng là như 


vậy",... "Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là 
như vậy",... "Lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là 
như vậy",... "Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc 


là như vậy",... "Y của tôi trong quá khứ là như vậy, các 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 335 





pháp là như vậy”, và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. 
Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị ây không hân hoan 
trong ấy. Vì không hân hoan trong ấy, vị ấy không truy tìm 
quá khứ. Như vậy, này chư Hiền, là không truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiền, thế nào là ước vọng tương lai? 
"Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc 
pháp là như vậy", và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì 
chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vị ấy hân hoan 
trong Ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy ước vọng tương lai. 
"Mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các 
tiếng là như vậy",... "Mong rằng mũi của tôi trong tương lai 
sẽ là như vậy, các hương là như vậy",... "Mong rằng lưỡi của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị là như vậy",... "Mong 
rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là 
như vậy",... "Mong răng ý của tôi trong tương lai sẽ là như 
vậy, các pháp là như vậy", và vị ấy hướng tâm lấy cho được 
cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vị ấy hân 
hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy ước vọng tương 
lai. Như vậy, này chư Hiền, là ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiền, thế nào là không ước vọng tương lai? 
"Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc 
pháp là như vậy", vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì 
chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ấy không hân 
hoan trong ấy, vị ây không có ước vọng tương lai. "Mong 
rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như 
vậy",... "Mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, 
các hương là như vậy", ... "Mong rằng lưỡi của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các vị là như vậy".... "Mong rằng 
thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như 
vậy", ... "Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, 
các pháp là như vậy", vị ấy không hướng tâm lấy cho được 


336 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 





cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ây không 
hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ây không 
có ước vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiền, là không ước 
vọng tương lai. 


Và này chư Hiền, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại? Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều 
có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ây bị dục và ái trói 
chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái 
trói chặt, vị Ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong Ấy, VỊ 
ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai 
và các tiếng... nếu mũi và các hương... nêu lưỡi và các vị.. 
nếu thân và các xúc... Này chư Hiền nếu ý và các pháp, cả 
hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ây bị dục và 
ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục 
và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, 
vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư 
Hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này chư Hiền, thế nào là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai 
đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị dục 
và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy 
không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ây. 
Do không hân hoan trong ấy, vị ầy không bị lôi cuôn trong 
các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và các tiếng... Này 
chư Hiền, nếu mũi và các hương... Này chư Hiền, nếu lưỡi và 
các vị... Này chư Hiền, nếu thân và các xúc... Này chư Hiền, 
nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và 
thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại 
này. Vì thức của vị ây không bị dục và ái trói chặt, vị ây 
không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 337 





không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư 
Hiên là không bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 


Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá : 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ttớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Phân tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 
rãi; này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
Và nếu chư Tôn giả muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý 
nghĩa này. Thế Tôn giải thích các Tôn giả như thế nào, hãy 
như vậy thọ trì. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 
Mahakaccana giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn : 


338 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 





-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết 
một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách 
rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi vào tịnh xá : 

Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ttrớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Truủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
chúng con suy nghĩ như sau : "Thế Tôn sau khi đọc phần 
tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng con, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tịnh xá : 

Quá khứ không truy từn 

Tương lai không trớc VỌNG, 

Quá khứ đã đoạn tán, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 

Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 339 





Hóm nay nhiệt tâm làm 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Nay không biết ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi". 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau : "Tôn 
giả Mahakaccana (Đại Ca chiên diên) này... chúng ta hãy 
hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này. "Rồi bạch Thế Tôn, 
chúng con đi đến Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng 
con hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của 
những chữ ấy đã được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho 
chúng con với những phương pháp này, các những câu này, 
với những chữ này. 

-- Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền trí. Này 
các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Đại trí tuệ. Này các Tỷ- 
kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải thích 
cho các Ông như vậy, như Mahakaccana đã giải thích. Thật 
sự ý nghĩa ấy là vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ 
hiên giả 
(Lomasakangiyabhaddekaratta sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng 
họ Sakya (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở tịnh xá 
Nigrodha (Ni Câu Luật). Rồi Thiên tử Candana sau khi đêm 
vừa mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng cả vùng tịnh xá 
Nigrodha, đi đến Tôn giả Lomasakangiya, sau khi đến liền 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Candana thưa với 
Tôn giả LomasakangIya: 


-- Này Tý-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không? 


-- Này Hiền giả, tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyêt vê Nhứt Dạ Hiện Giả. Này Hiện giả, Hiện giả có thọ 
trì tông thuyêt và biệt thuyêt vê Nhứt Dạ Hiên Giả không? 

-- Này Tỷ-kheo, tôi cũng không thọ trì tổng thuyết và 
biệt thuyêt vê Nhứt Dạ Hiên Giả. Nhưng này Ty-kheo, Ngài 
có thọ trì bài kệ vê Nhứt Dạ Hiên Giả không? 

-- Này Hiền giả, tôi không thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ 
Hiền Giả. Này Hiền giả, Hiền giả có thọ trì bài kệ về Nhứt 
Dạ Hiền Giả không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 341 





-- Này Tý-kheo, tôi có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền 
Giả. 

-- Này Hiền giả, Hiền giả thọ trì như thế nào bài kệ về 
Nhứt Dạ Hiền Giả? 


-- Một thời, này Tỷ-kheo, Thế Tôn trú giữa chư Thiên 
Tam thập tam thiên, dưới cây Paricchattaka (Trú độ thọ), trên 
hòn đá Pandukambala (Vô cầu bạch thạch). Tại đây, Thế Tôn 
đọc lên tông thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiển Giả cho 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ttrớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Này Tỷ-kheo, tôi thọ trì về bài kệ Nhứt Dạ Hiền Giả 
như vậy. Này Tỷ-kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học cho thuần thục 
tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ- 
kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền 


342 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả 





Giả. Vì rằng này Tỷ-kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt 
Dạ Hiên Giả liên hệ đên mục đích, là căn bản của Phạm hạnh. 


Rồi Tôn giả Lomasakangiya, sau khi đêm ấy đã mãn, 
dọn đẹp sàng tọa, lấy y áo và lên đường đi đến Savatthi. 
Tuần tự du hành, Tôn giả đi đến Savatthi, Jetavana, tịnh xá 
ông Anathapindika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Lomasakangiya bạch Thế Tôn : 


-- Bạch Thế Tôn, một thời con trú giữa dòng họ Sakya, 
tại Kapilavatthu, tịnh xá ông Anathapindika. Rồi bạch Thế 
Tôn, một Thiên tử, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù 
thắng chói sáng cả vùng tịnh xá Nigrodha, đến con và đứng 
một bên. Đứng một bên, bạch Thế Tôn, Thiên tử ấy thưa với 
con: "Này Tý-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết 
về Nhứt Dạ Hiện Giả không?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, 
con nói với Thiên tử Ấy: "Này Hiền giả, tôi không thọ trì tổng 
thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiển Giả". "-- Này Hiền giả, 
Hiền giả có thọ trì... là căn bản của Phạm hạnh. 


Bạch Thế Tôn, Thiên tử ấy nói như vậy. Nói như vậy 
XONø, VỊ ẫy biến mất tại đây. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn giảng cho con tông thuyết và biệt thuyết về bài kệ 
Nhứt Dạ Hiền Giả. 

-- Này Tý-kheo, Ông có biết Thiên tử ấy không? Bạch 
Thế Tôn, con không biết Thiên tử ấy. 


-- Này Tỷ-kheo, Thiên tử ấy tên là Candana. Này Tỷ- 
kheo, Candana là Thiên tử, sau khi chú tâm, sau khi tác ý, 
sau khi tập trung nội tâm, lóng tai nghe pháp. Vậy này Tỷ- 
kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Lomasakangiya 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 343 





Quá khứ không truy từn 
Tương lai không trớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quán thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này Tỷ-kheo, thế nảo là truy tìm quá khứ? Vị ấy 
nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi 
trong quá khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là hành của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy, "Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. Như vậy, này Tỷ-kheo, là truy tìm quá 
khứ. 

Và này Tỷ-kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? VỊ 
ấy nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và không 
truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong 
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy 
là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức 


344 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả 





của tôi trong quá khứ”; và không truy tìm sự hân hoan trong 
ây. Như vậy, này Ty-kheo, là không truy tìm quá khứ. 


Và này Tỷ-kheo, thế nào ước vọng trong tương lai? Vị 
ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy 
sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Mong răng như vậy là tưởng của tôi... là hành của 
tôi... là thức của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, này Tỷ-kheo, là ước vọng trong tương lai. 


Và này Tỷ-kheo, thế nào là không ước vọng trong 
tương lai? Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi 
trong tương lai", và không truy tìm sự hân hoan trong ây: 
"Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy s sẽ 
là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai, ”v 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này Tỷ-kheo, 
là không ước vọng trong tương lai. 


Và này Tỷ-kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu 
không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không đi đến các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay 
quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán 
tự ngã là trong sắc; hay vị ây quán thọ là tự ngã, hay quán tự 
ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã 
là trong thọ; hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã 
là có tưởng, hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán 
tự ngã là trong tưởng; hay vị ây quán hành là tự ngã, hay vị 
ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ây quán hành là trong tự 
ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay vị ấy quán thức 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 345 





là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong 
tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này Tý-kheo, 
là bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 


Và này Tỷ-kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ 
này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, 
không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán hành... 
không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, 
không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. 
Như vậy, này Tỷ-kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại. 

Quả khứ không truy tìm 
Tương lai không trớc VỌNG, 
Quá khứ đã đoạn tán, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đáy. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hóm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quán thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


346 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Lomasakangiya 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 
(Chlakqmrmmavibhanga suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà- 
lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha 
Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy CÓ người 
liệt, có người ưu? 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản 
thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, 
có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xâu sắc, có người 
đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người 
quyên thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người 
tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có 
người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi thấy có người trí tuệ 
yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người 
liệt, có người ưu? 


348 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakanunavibhanga sutfa) 





-- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyên thuộc, nghiệp là điêm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

-- Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa rộng 
rãi. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama thuyêt pháp cho tôi đê 
tôi có thê hiêu nghĩa một cách rộng rãi điêu mà Tôn giả 
Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. 

-- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
SẼ nÓI. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


-- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhãn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại 
đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do 
nghiệp Ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu: được đi đến 
loài Người, chỗ nào người ây sanh ra, người ấy phải đoản 
mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, 
tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 349 





ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người Ấy không sanh vảo thiện thú, 
Thiên giới, ở đời, nêu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào 
người ây sanh ra, người ây được trường thọ. Con đường â ây 
đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục 
đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nêu người ây đi đến loài 
Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ây phải bị nhiều 
bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này 
Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, 
hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với 
tay, hay VỚI cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do 
nghiệp ây thành đạt như vậy.. thiện thú... người ây được ít 
bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn... tánh không 
não hại... hay với cây đao. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bắt bình, 
phẫn nộ, sân hận, chồng đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bắt 
mãn. Do nghiệp ây, thành đạt như vậy... cõi dữ... xấu sắc. 
Con đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn 
nộ... bất mãn. 


350 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakanunavibhanga sua) 





Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến 
nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và 
không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp Ấy, thành 
đạt như vậy.... thiện thú... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con 
đường ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không 
phẫn nộ... không bất mãn. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đô, đối với người khác được quyền lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đó, 
sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp Ấy, thành đạt như 
vậy... ác thú... quyền thế nhỏ. Con đường ây đưa đến quyền 
thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố... ôm ấp tâm tật đó. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tật đố, đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường, không sanh tật đỗ, không sanh tâm, không ôm 
ấp tâm tật đồ. Do nghiệp ấy... thiện thú... quyên thế lớn. Con 
đường ấy đưa đến quyên thế lớn, này Thanh niên, tức là 
không tật đó... không ôm ấp tật đó. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bả-la-môn, đồ ăn uống, y 
phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, ngọa cụ, nhà 
cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... tài sản nhỏ. Con 
đường đưa đến tài sản nhỏ. ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bả-la-môn các 
đồ ăn uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... 
thiện thú... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản 
nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 351 





Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, 
không mời ngôi những người đáng mời ngồi, không nhường 
chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn 
trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những 
người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng 
cúng đường. Do nghiệp ấy... đọa xứ... thuộc gia đình hạ liệt. 
Con đường đưa đến gia đình hạ liệt. không cúng dường 
những người đáng cúng dường. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có ngạo nghề quá mạn, đảnh lễ những 
người đáng đảnh lễ... cúng dường những người đáng cúng 
dường. Do nghiệp ấy... thiện thú... vào gia đình cao quý. Con 
đường đưa đến gia đình cao quý... cúng dường những người 
đáng cúng dường. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: 
"Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế 
nảo là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần 
phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi 
đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi 
đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu đài? Do nghiệp ấy... 
đọa xứ... trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu 
kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài?" 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: 
"Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nảo là bất thiện... lợi 
ích, an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... thiện thú... đầy đủ trí tuệ. 
Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài?". 


352 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakanunavibhanga sutfa) 





Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến 
trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều 
bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con đường 
đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa đến đẹp 
sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyên thế nhỏ, dẫn 
đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến quyên thế lớn dẫn 
đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến 
tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản 
lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ 
liệt; con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình 
cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yêu kém, dẫn đến trí tuệ 
yếu kém; con đường đưa đến đây đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ 
đầy đủ. 

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói 
với Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


136. Đại kinh Nghiệp phân biệt 
(Mahàkarmmmavibhanga) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong 
rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu đao tản bộ, tuần tự 
du hành, đi đến Tôn giả Samiddhi; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Samiddhi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với 
Tôn giả Samiddhi: 

-- Này Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự 
thân nghe, tự thân ghi nhận như sau: "Hư vọng là thân 
nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. 
Và có một Thiền chứng (samapatti), do thành tựu Thiền 
chứng này, sẽ không có cảm giác gì”. 

-- Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này Hiền 
giả Pofaliputta, chớ có nói vậy. Chớ có phi báng Thế Tôn; 
phi báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như 
vậy: "Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ 
có ý nghiệp là chân thật". Và Hiền giả, có một Thiền Chứng, 
do thành tựu thiền chứng này, sẽ không có cảm giác gì. 


-- Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiền giả Samiddhi? 


-- Không lâu, thưa Hiền giả. Có ba năm. 


354 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga) 





-- Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các Tyỷ-kheo trưởng lão 
làm gì khi một tân Tỷ-kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ vị Đạo 
sư như vậy. Thưa Hiền giả Samiddhi, khi một người có dụng 
ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thời người ấy có 
cảm giác gì? 


-- Này Hiền giả Potaliputta, khi một người có dụng ý 
làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thời người ấy cảm 
giác khổ đau. 


Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta, không tán thán cũng 
không phản đối lời nói của Tôn giả Samiddhi. Không tán thán, 
không phản đối, du sĩ ngoại đạo Potaliputta từ chỗ ngồi đứng 
dậy rồi ra đi. 

Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta ra đi không bao lâu, liền đi đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Samiddhi kể lại cho Tôn giả Ananda tất cả cuộc đàm thoại 
với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi nghe nói vậy, Tôn 
giả Ananda nói với Tôn giả Samiddhi: 

- Này Hiền giả Samiddhi, đây là đề tài một câu chuyện 
cần phải yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Samiddhi, chúng ta 
hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý 
nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy 
như vậy thọ trì. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giá Samiddhi vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn 
giả Ananda và Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi 


đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda, trình lên Thế Tôn tất cả câu 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 355 





chuyện giữa Tôn giả Samiddhi với du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta. 

Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

-- Này Ananda, Ta chưa từng thấy du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta, thời câu chuyện này từ đây xảy ra? Này Ananda, 
câu hỏi đáng lý phải trả lời phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại 
đạo Potaliputta, lại được kẻ ngu sĩ Samiddhi này trả lời theo 
một chiêu. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của Tôn giả 
Samiddhi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm 
giác khổ đau. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

-- Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu 
s¡ Udayi này. Này Ananda, Ta biết rằng, nếu nay kẻ ngu sỉ 
Udayi này mở miệng ra (đề cập vấn đề gì), ông ấy sẽ mở 
miệng đề cập một cách không như lý (ayoniso). Này Ananda, 
thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là 
về ba cảm thọ. Này Ananda, nếu kẻ ngu sỉ Samiddhi này 
được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy và trả lời như 
sau: "Này Hiền giả Potaliputta, nêu một ai có dụng ý làm 
thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc 
thọ, người ây sẽ cảm giác lạc thọ. Này Hiền giả Potaliputta, 
nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp 
có khả năng đưa đến khổ thọ, người ây sẽ cảm giác khổ thọ. 
Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bắt khổ 
bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ": nếu trả 
lời như vậy, này Ananda, kẻ ngu sĩ Samiddhi đã trả Tời một 
cách chơn chánh cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Và lại nữa, 


356 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga) 





này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu s1, kém học, họ sẽ 
hiệu được đại phân biệt vê nghiệp của Như Lai, này Ananda, 
nêu Ông nghe Như Lai phân tích đại phân biệt vê nghiệp”. 


-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện Thệ nay 
đã đên thời, Thê Tôn hãy phân tích đại phân biệt vê nghiệp! 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 


-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời. 
Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân 
tâm, có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh,... có tà 
kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ẫy sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ 
bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến; sau khi thân hoại 
mạng chung, người ây được sanh vảo thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. 

Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh,... 
có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 357 





Ở đây, này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, 
nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sát 
sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có 
sân tâm, có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ây 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. VỊ ây nói như sau: 
"Thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh. Và ta đã 
thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho... nói hai 
lưỡi... có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". VỊ ây nói như sau: 
"Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho... có 
tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục". Những ai biết như vậy, những vị ấy 
biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của 
họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ây tự mình biết, tự mình thấy, 
tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và THIỂN bó: 
"Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng". 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tinh tấn,... vị ấy thấy có người sát sanh, lẫy 
của không cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ây được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói 
như sau: "Thật sự không có những ác nghiệp, không có quả 
báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của 
không cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. VỊ ây nói như sau: 
"Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho... có 
tà kiến; "sau khi thân hoại mạng chung, họ đều được sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Những ai biết như 
vậy, những vị ẫy biết một cách chơn chánh. Những ai biết 
khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí". Như vậy, điều vị ẫy tự 


358 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga) 





mình biệt, tự mình thây, tự mình hiệu rõ, ở đây, vị ây năm 
giữ, châp trước và tuyên bô: "Chỉ như vậy mới chân thực, 
ngoài ra đêu là hư vọng”. 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn,... vị ấy thấy có người ở đây từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho... có chánh kiến; sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Vị ấy nói như sau: "Thật sự có những thiện 
nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... có chánh kiến sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này". Vị ấy nói như sau: "Chắc chăn tất cả mọi người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho... có chánh kiến; sau khi 
thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một 
cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ 
thuộc tà trí". Như vậy, điều này vị Ấy, tự mình biết, tự mình 
thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy năm giữ, chấp trước và 
tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư 
vọng". 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn... vị ấy thấy có người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho... có chánh kiến; sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. VỊ ây nói như sau: "Thật sự không có 
những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã 
thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho... 
có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. VỊ ây nói như sau: 
"Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
họ đều bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những aI 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 359 





biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những 
ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí". Như vậy, điều vị 
ây tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy 
nắm giữ, chấp trước và THYCH bố: "Chỉ như vậy mới chân 
thực, ngoài ra đều là hư vọng". 


Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nảo nói 
như sau: "Chắc chăn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp". 
Như vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sau: "Tôi đã 
thấy ở đây có người sát sanh, lẫy của không cho... có tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Như vậy, Ta cũng chấp nhận 
cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả 
những ai sát sanh, lẫy của không cho... ; sau khi thân hoại 
mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục”, như vậy, Ta không chấp nhận cho vị Ấy. Và nếu vị ẫy 
nói như sau: "Những aI biết như vậy, những vị ẫy biết một 
cách chân chánh. Những aI biết khác như vậy, trí của họ 
thuộc tà trí"; như vậy, Ta không chấp nhận cho vị Ấy. Điều vị 
ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy 
năm giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn 
thực, ngoài ra đều là hư vọng". Như vậy, Ta cũng không 
chấp nhận cho vị ẫy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, 
là trí của Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nảo nói 
như sau: "Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo 
ác hạnh”. Như vậy, Ta không chấp nhận cho vị Ấy. Và vị ẫy 
nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của 
không cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, tôi 
thấy người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". 
Như vậy, Ta chấp nhận cho vị Ấy. Còn nếu vị ẫy nói như sau: 
"Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lẫy của không cho... tất 


360 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga) 





cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú 
Thiên giới, cõi đời này": như vậy, Ta không chấp nhận cho 
vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như vậy, 
những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác 
như vậy, trí của họ thuộc tà trí"; như vậy, Ta không, chấp 
nhận cho vị ấy. Điều vị Ấy, tự mình biết, tự mình thấy, tự 
mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy năm giữ, chấp trước và tuyên bố: 
"Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng”. Như 
vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác 
như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về Đại phân biệt về 
nghiệp. 


Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nảo nói 
như sau: "Chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh”. 
Như vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: "Tôi 
đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy 
người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Như 
vậy, Ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: 
"Chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho... tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này"; như vậy, Ta 
không chấp nhận cho vị ây. Và nếu vị ây nói như sau: 
"Những aI biết như vậy, những vị ẫy biết một cách chân 
chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí”; 
như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị Ấy, tự 
mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy năm 
giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, 
ngoài ra đêu là hư vọng". Như vậy, Ta cũng không chấp 
nhận cho vị Ẫy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí 
của Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 361 





Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nảo nói 
như sau: "Chắc chăn không có thiện nghiệp, không có quả 
báo thiện hạnh ". Như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. 
Và vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho... có chánh kiến; sau khi thân 
hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục". Như vậy, Ta chấp nhận cho vị Ấy. Còn 
nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn những ai từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho... có chánh kiến, tất cả sau khi thân 
hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục”; như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu 
vị ấy nói như sau: "Những ai biết như vậy, những vị ấy biết 
một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ 
thuộc tà trí"; như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. 
Điều VỊ ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, 
vị ấy năm giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chỉ như vậy mới 
chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng". Như vậy, Ta cũng 
không chấp nhận cho vị Ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này 
Ananda, là trí của Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lẫy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là một ác 
nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước, 
hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ây 
làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho... có tà kiến, 
người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại 
hay trong một đời khác. 


362 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkammavibhanga) 





Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Hoặc là một 
thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc 
trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do 
người ây làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh 
kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lẫy của không cho... 
có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên 
ngay hiện tại hay trong một đời khác. 

Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... 
Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người 
ấy làm từ trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc 
thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một 
chánh kiến được người ẫy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây 
của không cho... có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả 
báo được khởi lên ngay hiện tại, hay trong một đời khác. 


Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ây bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc 
là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khô thọ do người ây làm từ 
trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khô thọ do người 
ây làm vê sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ẫy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho... có 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 363 





chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên 
ngay hiện tại hay trong một đời khác. 

Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có 
nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ 
vô hữu. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


137. Kinh Phân biệt sắu xứ 
(Salàyatanavibhanga suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ- -kheo: "Này các Tỷ-kheo” --"Bạch Thế 
Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói 
như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông phân biệt 
sáu xứ. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Có sáu nội xứ cần phải biết. Có sáu ngoại xứ cần 
phải biết. Có sáu thức thân cần phải biết. Có sáu xúc thân cần 
phải biết. Có mười tám ý hành cân phải biết. Có ba mươi sáu 
loại hữu tình cần phải biết. Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận 
cái này, có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, và 
có thực hành (niệm xứ) â ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo 
sư điễn giảng đồ chúng. Trong các bậc Huấn luyện sư, vị ấy 
được gọi là bậc Vô thượng Điều ngự Sư, điều phục các hạng 
người đáng được điều phục. Đây là tổng thuyết về phân biệt 
sáu XỨ. 

Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải biết", do duyên 
gì, được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 365 





thân xứ, ý xứ. Khi được nói đên: "Sáu nội xứ cân phải biệt", 
chính do duyên này, được nói đên như vậy. 

Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cân phải biệt”, do 
duyên gì, được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương Xứ, 


vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến: "Sáu ngoại xứ cần 
phải biết", chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải biết", do 
duyên gì, được nói đến như vậy? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi được nói đến: "Sáu 
thức thân cần phải biết", chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 

Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi được nói đến: "Sáu xúc thân 
cần phải biết", chính do duyên này, được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến "Mười tám ý hành cần phải biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy? Sau khi mắt thấy sắc, ý chạy 
theo sắc trú xứ của hỷ, chạy theo sắc trú xứ của ưu, chạy theo 
sắc trú xứ của xả; sau khi tai nghe tiếng... ; sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nếm vị... sau khi thân cảm xúc... sau khi 
ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi lên hỷ, chạy theo 
pháp khởi lên ưu, chạy theo pháp khởi lên xả. Như vậy, có 
sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có sáu xả hành. Khi được nói 
đến "Mười tám ý hành cần phải biết", chính do duyên này, 
được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến "Ba mươi sáu loại hữu tình cần phải 
biết", do duyên gì, được nói đến như vậy? Sáu hỷ liên hệ tại 
gia, sáu hỷ liên hệ xuất ly, sáu ưu liên hệ tại gia, sáu ưu liên 
hệ xuất ly, sáu xả liên hệ tại gia, sáu xả liên hệ xuất ly. 


366 137. Kinh Phân biệt sảu xứ' (Salàyatanavibhanga sutfq) 





Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? Có hý khởi lên, 
hoặc do nhận được hay thấy sự nhận được các sắc do con 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế 
vật; hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã 
qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ 
liên hệ tại gia. Có hỷ khởi lên, hoặc do nhận được hay thấy 
sự nhận được các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi 
nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận 
thức... các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý liên hệ đến thế vật; hoặc do nhớ được những gì đã nhận 
được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy 
được gọi là hỷ liên hệ đến tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đến tại 
gia. 

Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? Sau khi 
biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt 
và nghĩ rằng: "Các sắc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện tại, 
tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi như 
thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ 
như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sau khi biết được 
các tiếng... các hương... các vị... các xúc... các pháp là vô 
thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: "Các pháp 
xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, 
khổ, biến hoại". Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí 
tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ 
đến xuất ly. Sáu hỷ này liên hệ đến xuất ly. 

Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ tại gia? Có ưu khởi lên; 
hoặc do không nhận được hay thấy sự không nhận được các 
sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến thế vật; hoặc do nhớ được những gì không nhận được về 
trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được 
gọi là ưu liên hệ tại gia. Có ưu khởi lên, hoặc do không nhận 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 367 





được hay thấy sự không nhận được các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức... các pháp do ý nhận thức, 
khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật; hoặc do 
nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã 
diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ 
đến tại gia. Sáu ưu này liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thế nảo là sáu ưu liên hệ đến xuất ly? Sau khi 
biết được các. sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến 
diệt và nghĩ rằng: "Các sắc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện 
tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khô, biến hoại". Sau khi như 
thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn 
đối với vô thượng giải thoát, nghĩ răng: "Khi nào ta có thể 
chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các bậc Thánh 
đang chứng đạt và an trú?" Như vậy, do ước muốn đối với 
các vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn. 
Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết 
được các tiếng... các hương... các vị... các xúc... các pháp là 
vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: "Các 
pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô 
thường, khổ, biến hoại". Sau khi sự thật thấy như vậy với 
chánh trí tuệ, vị ẫy khởi lên ước muốn đối với các vô thượng 
giải thoát, nghĩ răng: "Khi nảo ta có thể chứng đạt và an trú 
trong xứ (ayatana) mà các bậc Thánh đang chứng đạt và an 
trú?" Như vậy, do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, 
ưu khởi lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. 

Ở đây, thế nào là sáu xả liên hệ tại gia? Khi một người 
ngu si, ám độn, phàm phu thấy sắc với con mắt, xả khởi lên 
của một vô văn phàm phu, không chinh phục được (phiền 
não), không chính phục được quả dị thục, không thấy Sự 


368 137. Kinh Phân biệt sảu xứ' (Salàyatanavibhanga sutfq) 





nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi sắc pháp. Do 
vậy, đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Khi một người ngu SI, 
ám độn, phàm phu nghe tiếng với tai... ngửi hương với mũi... 
nếm vị với lưỡi... cảm xúc với thân... nhận thức pháp với ý, 
xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục 
được (phiền não), không chinh phục được quả dị thục, không 
thấy sự nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi các 
pháp. Do vậy, đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Sáu xả này 
liên hệ tại gia. 

Ở đây, thế nào là sáu xả liên hệ xuất ly? Sau khi biết 
sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, nghĩ 
rằng: "Các sắc pháp xưa kia và sắc pháp hiện tại, tất cả sắc 
pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi như thật thấy 
như vậy với chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được 
gọi là xả liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng... các 
hương... các vị... các xúc... các pháp là vô thường, biến hoại, 
ly dục, biến diệt, nghĩ rằng: "Các pháp xưa kia và các pháp 
hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau 
khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại 
xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ 
xuất ly. 


Khi được nói đên "Ba mươi sáu loại hữu tình cân phải 
biệt", chính do duyên này, được nói đên như vậy. 


Khi được nói đến "Ở đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái 
nảy", do duyên gì, được nói đến như vậy? Tại đây, này các 
Ty-kheo, do y cứ do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, 
vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng: 
như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y 
cứ, do duyên sáu ưu liên hệ xuất ly; đoạn tận, vượt qua sáu ưu 
liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng; như vậy là sự 
vượt qua chúng. Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 369 





sáu xả liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu xả liên hệ tại gia. 
Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, 
này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, 
đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ xuất Iy. Như vậy là sự đoạn 
tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các Tỷ-kheo, do 
y cứ, do duyên xả liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ 
liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua 
chúng. 


Này các Tỷ-kheo, có xả đa diện, y cứ đa diện; có xả 
nhứt diện, y cứ nhứt diện. Này các Tỷ-kheo, thế nào là xả đa 
diện, y cứ đa diện? Này các Tỷ-kheo, có xả đối với các sắc 
pháp, có xả đối với các tiếng, có xả đối với các hương, có xả 
đối với các vị, có xả đối với các xúc. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo là xả đa diện, y cứ đa diện. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là xả nhứt diện, y cứ nhứt diện? Có xả y cứ Hư không vô 
biên xứ, có xả y cứ Thức vô biên xứ, có xả y cứ Vô sở hữu 
xứ, có xả y cứ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là xả nhứt diện, y cứ nhứt diện. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, do y cứ, do duyên xả nhứt diện, xả y cứ nhứt diện, 
đoạn tận vượt qua xả đa diện, xả y cứ đa diện. Như vậy là sự 
đoạn tận (xả) này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. Này các 
Ty-kheo, do y cứ không tham dục, do duyên không tham dục, 
đoạn tận, vượt qua xả nhút diện, xả y cứ nhứt diện ẫy. Như 
vậy là sự đoạn tận (xả) này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. 
Khi được nói đến: "Tại đây do y cứ cái này, đoạn tận cái 
này", chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: "Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh 
phải thực hành, và có thực hành (niệm xứ) Ấy, bậc Thánh 
mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng", do duyên gì, 
được nói đến như vậy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư 
thuyết pháp cho các đệ tử, vì lòng từ mãn, vì lo cho hạnh 


370 137. Kinh Phân biệt sảu xứ' (Salàyatanavibhanga sutfq) 





phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói răng: "Đây là hạnh 
phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Một số đệ tử 
của bậc Đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, 
không có an trú tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại 
lời dạy của bậc Đạo sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, nhưng sống 
không có dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, 
đây là niệm xứ thứ nhất, một bậc Thánh phải thực hành, và 
có thực hành niệm xứ ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư 
diễn giảng đồ chúng. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp cho 
các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì 
thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là hạnh phúc cho các Ông, 
đây là an lạc cho các Ông". Một số đệ tử bậc Đạo sư ấy 
không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú tâm 
vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. 
Có một số đệ tử khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí, 
và không hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Tại 
đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có 
cảm giác hoan hỷ, không có không hoan hỷ, không có cảm 
giác không hoan hỷ; sau khi đoạn bỏ cả hai, hoan hỷ và 
không hoan hỷ, Như Lai trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này 
các Tỷ-kheo, đây là niệm xứ hai, một bậc Thánh phải thực 
hành, và có thực hành niệm xứ Ấy, bậc Thánh mới xứng là 
bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có bậc Đạo Sư thuyết pháp 
cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì 
thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là hạnh phúc cho các Ông, 
đây là an lạc cho các Ông". Đệ tử của bậc Đạo Sư ấy khéo 
nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí và không đi ngược lời 
dạy của bậc Đạo Sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Như lai hoan 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 371 





hỷ, và cảm giác hoan hý, sống không dao động, chánh niệm, 
tỉnh giác. Này các Ty-kheo, đây là nệm xứ thứ ba, một bậc 
Thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ Ấy, bậc Thánh 
mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng cho đồ chúng. 


Khi được nói đến: "Có ba niệm xứ, một bậc Thánh phải 
thực hành, và có (thực hành) niệm xứ Ấy, bậc Thánh mới 
xứng đáng là bậc Đạo sư diễn giảng cho đồ chúng", chính do 
duyên này, được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: "Trong các vị Huấn luyện sư, vị ấy 
được gọi là vị Vô thượng Điều ngự sư, điều phục hạng người 
đáng được điều phục", do duyên gì được nói đến như vậy? 
Này các Tỷ-kheo, một con voi được điều phục do một vị 
điều ngự tượng sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương, phương 
Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các 
Ty-kheo, một con ngựa được điều phục do một vị điều ngự 
mã sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương, phương Đông, 
phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các Tỷ- 
kheo, một con bò được điều phục do một vị điều ngự sư dắt 
dẫn chỉ chạy về một phương, phương Đông, phương Tây, 
phương Bắc hay phương Nam. 


Này các Ty-kheo, một người được điều phục do Như 
Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dân, được chạy 
cùng khắp cả tám phương. 


Có sắc, thấy các sắc pháp; đó là phương thứ nhất. Không 
có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc; đó là phương thứ hai. 
Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy; đó là phương thứ ba. 
Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đối ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng; và nghĩ răng "Hư không là 
vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; đó là phương 
thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ 
rằng: “hức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ; 


372 137. Kinh Phân biệt sảu xứ' (Salàyatanavibhanga sutfq) 





đó là phương thứ năm. Vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô 
biên xứ, nghĩ răng: "Không có gì cả", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ; đó là phương thứ sáu. Vượt qua một cách hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ; chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; đó là phương thứ bảy. Vượt qua một cách hoàn toàn 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng (định); đó là phương thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, một người đáng được điều phục do 
Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dẫn, được 
chạy cùng khắp tám phương này. 

Khi được nói đến: "T[rong các vị Huấn luyện sư, vị ây 
được gọi là Vô thượng Điều ngự sư, điều phục hạng người 
đáng điều phục", chính do duyên này, được nói đến như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết 
(Uddesavibhanga sutffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại tịnh xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). 


Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ- -kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
"Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Tổng 
thuyêt và Biệt thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo, cần phải quán sát một 
cách như thế nào đề thức của vị ấy đối với ngoại trần không 
tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không 
bị chấp thủ quấy rối. Này các Tý-kheo, nếu thức đối với 
ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ 
chô ngôi đứng dậy rôi bước vào tịnh xá. 


374 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutfa) 





Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Tỷ-kheo ấy suy 
nghĩ như sau: "Chư Hiền, sau khi đọc lên bài tổng thuyết một 
cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn 
từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo cân phải quán sát một cách như thế nào để thức của 
Vị ây đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các 
Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không 
tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khô về sanh, 
già, chết trong tương lai". Nay không biết ai có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi phần tổng thuyết này, phần này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi?" 

Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn tán 
thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách văn 
tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy 
đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn 
giả Mahakaccana về ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến 
Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn 
giả Mahakaccana: 

-- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng thuyết này, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng 
dậy đi vào tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán 
sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 375 





không bị chấp thủ quấy rối. Này các Tý-kheo, nếu thức đối 
VỚI ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai”. 
Nay không biết có ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 
thuyết nảy, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn 
tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi? Rồi này Hiền giả 
Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như sau: "Tôn giả Mahakaccana 
này đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh 
có trí kính trọng, Tôn giả Mahakaccana có thê giải nghĩa một 
cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy 
chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn 
giả Mahakaccana hãy giải thích cho”. 

-- Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm 
cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn có 
lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần 
phải tìm trong các nhánh cây, lá cây... Cũng vậy là việc làm 
của chư Tôn giả. Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư 
Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về 
ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những gì cần 
biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp 
giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, 
bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bắt tử, bậc Pháp chủ, bậc 
Như Lai. Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế nào, chư 
Hiền hãy như vậy thọ trì. 

-- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn biết 
những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế 
nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả 
Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng 


376 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutfa) 





Phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải 
thích rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn 
nói lên một cách vẫn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 
Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nếu Tôn giả 
không cảm thấy phiền phức. 

-- Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 

-- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. 
Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 

-- Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức của 
VỊ ây đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các 
Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không 
tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, 
già, chết trong tương lai". Này chư Hiện, lời tổng thuyết này 
được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi, tôi hiểu ý ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


Chư Hiên, sao gọi là thức đối với ngoại trần, bị tán loạn, 
bị tản rộng? Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 
VỚI con mắt, thức truy cầu sắc tướng, bị trói buộc bởi vị của 
sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị triền phược bởi 
kiết sử vị của sắc tướng, như vậy gọi là thức đối với ngoại 
trần bị tán loạn, bị tản rộng. Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với 
tai... ngửi hương với mũi... nễm vị với lưỡi... cảm xúc với 
thân... nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị 
trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của pháp 
tướng, bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp tướng; như vậy 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 377 





gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản rộng. Như 
vậy, này chư Hiên, gọi là thức bị tán loạn, bị tản rộng. 


Chư Hiền, sao gọi là thức đối với ngoại trần, không bị 
tán loạn, không bị tản rộng? Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ- 
kheo thấy sắc với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, 
không bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, không bị cột chặt 
bởi vị của sắc tướng; không bị triỀền phược bởi kiết sử vị của 
sắc tướng: như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị 
tán loạn, không bị tản rộng. Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với 
tai... ngửi hương với mũi... nếm vị với lưỡi.. cảm xúc với 
thân.... nhận thức pháp với ý, thức không truy cầu pháp 
tướng, không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị 
cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược bởi kiết 
sử vị của pháp tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại trần 
không bị tán loạn, không bị tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, 
gọi là thức không bị tán loạn, không bị tản rộng. 


Và này chư Hiên, thế nào gọi là tâm trú trước nội trần? 
Ở đây, này chư Hiền, vị Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Thức vị ấy truy tìm hỷ lạc do ly 
dục sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột chặt 
bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triỀn phược bởi kiết sử hỷ lạc 
do ly dục sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Ty-kheo đình chỉ tầm và tứ, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Thức của 
vị ấy truy tìm hý lạc do định sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc 
do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh; bị triền 
phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như vậy gọi là tâm trú 
trước nội trần. 


378 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutfa) 





Lại nữa, này chư Hiền, vị Tý-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Thức của 
vị ấy truy tìm xả, bị trói buộc bởi vị xả và lạc, bị cột chặt bởi 
vị xả và lạc, bị triền phược bởi vị xả và lạc; như vậy gọi là 
tâm trú trước nội trần. 

Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Thức của vị ẫy 
truy tìm không khô không lạc, bị trói buộc bởi vị không khổ 
không lạc, bị cột chặt bởi vị không khô không lạc, bị triền 
phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; như vậy gọi là 
tâm trú trước nội trần. 

Và này chư Hiên, thế nào gọi là tâm không bị trú trước 
nội trần? Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thức của vị ấy không 
truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục 
sanh, không bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, 
như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Ty-kheo đình chỉ tầm và tứ, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Thức của 
vị ấy không truy tìm hỷ lạc do định sanh, không bị trói buộc 
bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do 
định sanh, không bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định 
sanh; như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 

Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Thức của 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 379 





vị ây không truy tìm xả, không bị trói buộc bởi vị xả và lạc, 
không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị triên phược bởi 
vị xả và lạc, như vậy được gọi là tâm không trú trước nội 
trân. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Thức của vị ấy 
không truy tìm không khổ không lạc, không bị trói buộc bởi 
vị của không khô không lạc, không bị cột chặt bởi vị của 
không khổ không lạc, không bị triền phược bởi kiết sử vị 
không khổ không lạc; như vậy gọi là tâm không trú trước nội 
trân. 


Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rối? Ở 
đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu 
tập pháp các bậc Thánh, không yết kiến các bậc Chân nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân, thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc. 
Sắc pháp ây của nó có biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại 
và đôi khác trong sắc pháp ấy của nó, thức của vị ấy bị tùy 
chuyền bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức bị 
tùy chuyền bởi sự biến hoại trong sắc pháp, nên pháp quấy 
rôi khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị 
ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao khát. Và vị ấy bị 
chấp thủ quấy rối. 


Vị ấy xem cảm thọ.. tưởng... các hành... thức như là tự 
ngã hay tự ngã, như là có thức, hay thức như là trong tự ngã, 
hay tự ngã như là trong thức. Thức â ấy của vị ấy biến hoại và 
đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong thức ấy của vị 
ấy, thức của vị ấy bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức 


380 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutfa) 





của vị ấy. Do thức bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong pháp, 
nên các pháp quấy rồi khởi lên, xâm nhập tâm và tôn tại. Vì 
tâm bị xâm nhập, vị Ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao 
khát. Và vị ây bị chấp thủ quấy rồi. Như vậy, này chư Hiền, 
là bị chấp thủ quấy rối. 


Và thế nào, này chư Hiền, là không bị chấp thủ quấy rồi? 
Ở đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử yết kiến các bậc 
Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc 
Thánh; yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; không thấy sắc 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc 
như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong săc. Sắc pháp 
của vỊ ây biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác 
trong sắc pháp của vị Ấy, thức của vị Ấy, không bị tùy chuyển 
bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ây. Do thức không bị 
tùy chuyên bởi sự biến hoại trong sắc pháp, nên các pháp 
quây rôi không khởi lên, không xâm nhập tâm và tồn tại. Vì 
tâm không bị xâm nhập, vị ây không sợ hãi, không bực phiền 
và không đầy những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ 
quấy rối. 

Vị ấy không xem cảm thọ.. tưởng... các hành.. thức như 
là tự ngã hay tự ngã là có thức, hay không thấy thức như là 
trong tự ngã hay tự ngã như là trong thức. Thức của vị ây 
biến hoại và, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong 
thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyền bởi sự biến hoại 
trong thức của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự 
biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rỗi không khởi lên, 
không xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, 
vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những 
khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quây rôi. Như vậy, 
này chư Hiền, là không bị chấp thủ quấy rối. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 381 





Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức của 
vị ây đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các 
Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không 
tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, 
già, chết trong tương lai". Phần tổng thuyết này, này chư 
Hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được 
giải nghĩa một cách rộng rãi; này chư Hiên, tôi hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. Và nếu như chư Hiền muốn, hãy 
đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích chư 
Hiền như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 
Mahakaccana giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một 
cách văn tắt cho chúng con, không giải thích nghĩa một cách 
rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: 
"Này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo cân phải quán sát một cách 
như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán 
loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại 
trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội 
trần, không bị chấp thủ quây. rôi, sẽ không có tập khởi, sanh 
khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai". 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng 
con suy nghĩ như sau: "“Thê Tôn sau khi đọc phân tông thuyêt 


382 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết (Uddesavibhanga sutfa) 





một cách văn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một cách 
rộng rãi, và đã đi vào tịnh xá: "VỊ Tỷ-kheo cân phải quán sát 
một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, 
không bị chấp thủ quấy rối. Này các Tý-kheo, nếu thức đối 
với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lại." 
Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắn 
tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi?" 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn 
giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn 
tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, 
Tôn giả Mahakaccana có thê giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng 
ta hãy đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy 
hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này." 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã 
được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con với 
những phương pháp (akara) này, với những câu này, với 
những chữ này. 


-- Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền giả. Này 
các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí tuệ. Này các Tỷ- 
kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải thích 
cho các Ông như vậy, như Mahakaccana đã giải thích. Thật 
sự ý nghĩa ấy là vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 383 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


139. Kinh Vô tránh phân biệt 
(Aranavibhanga suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
-- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về Vô 
tránh phân biệt. Hãy nghe vả suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Và cũng 
không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan ây, có 
con đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán 
thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, 
chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết 
phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên 
lời bí mật. Mặt đối mặt (với ai), không nên nói lời mất lòng. 
Nên nói thật từ từ, không có vội vàng. Chớ có chấp trước địa 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 385 





phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như 
vậy là tông thuyêt về Vô tránh phân biệt. 


Khi được nói đến: "Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê 
tiện, phảm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích", do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Phàm lạc gì liên hệ với dục nhưng đam mê loại hỷ hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, pháp như vậy là có đau khổ, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm lạc gì liên kết với dục, 
nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. 


Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có 
đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 
Phàm không hành trì khổ hạnh nào, đau khô không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau 
khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. 


Khi được nói đến: "Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê 
tiện, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, và 
cũng không nên hành trì tự kỷ khô hạnh, đau khổ, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích", chính do duyên 
này, được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: "Từ bỏ hai cực đoan Ấy, có con 
đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, 
tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn", 


386 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suffa) 





do duyên gì được nói đến như vậy? Đây là con đường Thánh 
tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. Khi được nói đến: "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có 
con đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn”, chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: "Nên biết tán thán và nên biết chỉ 
trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán 
thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp", do duyên gì được 
nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ 
trích, nhưng không thuyết pháp? Vị ấy chỉ trích một số người 
và nói như sau: "Những aI tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng 
đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau 
khô, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo". VỊ 
ấy tán thán một số người và nói như sau: "Những ai tìm thấy 
lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê 
tiện, phảm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo". 

Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: 
"Những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khô, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy 
đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc 
về tà đạo". Ở đây, vị ây tán thán một số người và nói như sau: 
"Những ai không đam mê hành trì tự kỷ khô hạnh; đau khổ, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 387 





Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: 
"Những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều 
có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
đạo". Ở đây, vị ấy tán thán một số người và nói như sau: 
"Những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không 
có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não, thuộc chánh đạo”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
có tán thán và có chỉ trích nhưng không thuyết pháp. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là không có tán thán và 
không có chỉ trích, nhưng có thuyết pháp? Vị ấy không nói 
như sau: "Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam 
mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo". VỊ ẫy chỉ 
thuyết pháp và nói như sau: "Sự đam mê là một pháp có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo". VỊ 
ấy không nói: "Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng 
không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng 
bậc Thánh, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có 
phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: "Không đam mê 
là một pháp không đau khô, không có phiền lao, không có ưu 
não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 


Vị ấy không nói: "Những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ 
hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tất cả những vị ây có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, 
có nhiệt não, thuộc tà đạo. "Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như 
sau: "Sự đam mê là một pháp có đau khô, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo". Vị ấy không nói: "Những ai 
không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, tất cả những vị ấy 


38 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suffa) 





đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp 
và nói như sau: "Sự không đam mê là không đau khổ, pháp 
này không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc về chánh đạo". 


Vị ấy không có nói: "Những ai chưa đoạn tận hữu kiết 
sử, tất cả những ụ ẫy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: 
"Khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận". Vị ấy 
không nói như sau: "Những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả 
những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói 
như sau: "Và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn 
tận". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không tán thán, không chỉ 
trích, nhưng chỉ thuyết pháp. 


Khi được nói đến: "Nên biết tán thán và nên biết chỉ 
trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có 
tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp", chính do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Khi được nói đên: "Nên biệt phán xét về lạc; sau khi 
biệt phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc", do duyên gì 
được nói đên như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, 
khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức,... ; các hương do mũi nhận thức,... ; các vị do lưỡi nhận 
thức... ; các xúc do thân cảm giác, khả ái, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
năm dục trưởng dưỡng. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục 
trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc, 
uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc. Ta nói loại lạc này 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 389 





không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho 
sung mãn, nên sợ hãi. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đình chỉ tầm và tứ, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... Thiền thứ 
ba... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này 
nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên 
SỢ hãi. 

Khi được nói đến: "Nên biết phán xét về lạc; sau khi 
phán xét về lạc, hãy chú tâm vào nội lạc", do chính duyên 
này được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: "Không nên nói lên lời bí mật. Mặt 
đối mặt (với ai), không nên nói lời mất lòng", do duyên gì 
được nói đến như vậy? 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, biết được một lời bí mật là 
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thê 
được, chớ nói lên lời bí mật ấy. Và nếu biết được một lời bí 
mật là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, 
hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là 
thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biết 
thời nói lên lời bí mật ấy. 

Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là 
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thê 
được, mặt đối mặt; chớ có nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu 
biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là thực, không hư 
vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập chớ nói lên lời 
ấy. Và nếu biết một lời mắt lòng, mặt đối mặt (với ai) là thực, 


390 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suffa) 





không hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biệt thời nói 
lên lời mât lòng ây. 

Khi được nói đên: "Không nên nói lên lời bí mật, mặt 
đôi mặt (với a1), không nên nói lên lời mật lòng”, do chính 
duyên này được nói đên như vậy. 

Khi được nói đên: "Nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng”, 
do duyên gì được nói đên như vậy? 

ỞƠ đây, này các Tý-kheo, nêu nói vội vàng, thời thân 
mệt mỏi, tâm bị tôn hại, tiêng bị tôn hại và cô họng bị đau. 
Lời nói một người vội vàng không được rõ ràng và không 
được nhận hiêu. 

Tại đây, này các Tỷ-kheo, nói lời từ từ, thân không mệt 
mỏi, tâm không tôn hại, tiêng không tôn hại và cô họng 
không bị đau. Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và 
được nhận hiêu. Khi được nói đên: "Nên nói thật từ từ, chớ 
có nói vội vàng ", chính do duyên này được nói đên như vậy. 


Khi được nói đến: "Chớ có chấp trước địa phương ngữ, 
chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng," do duyên gì được 
nói đến như vậy? Và này các Tý-kheo, thế nào là chấp trước 
địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong nhiều quốc độ, người ta 
biết (những chữ) Pati... Patta... Vittha.. Sarava.. Dharopa.. 
Pona... Pisila. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy 
những chữ là như vậy, như vậy, có người lại làm như vậy, 
kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói: "Chỉ như vậy là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chấp 
trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 301 





này các Tỷ-kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những 
chữ Pati.. Patta... Vittha.. Sarava... Dharopa... Pona.. Pisila.. 
Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ây, những chữ là như 
vậy, như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích: "Các 
vị ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá 
xa ngôn ngữ thường dùng. 


Khi được nói đến: "Chớ có chấp trước địa phương ngữ, 
chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng", do chính duyên 
này được nói đên như vậy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục 
nhưng có đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có 
đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 
Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lạc gì, liên kết với dục, 
nhưng không có đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm hành trì tự kỷ khổ 
hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Ty-kheo, phảm không có hành trì tự 
kỷ khô hạnh, không đau khổ, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có 
phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


392 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suffa) 





Tại đây, này các Ty-kheo, đây là Trung đạo đã được 
Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết - bàn. Pháp này không có đau 
khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp tán thán và chỉ trích 
nhưng không thuyết pháp này, pháp này có đau khổ, có phiền 
lao, có ưu não, có phiền não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này 
là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp không tán thán, cũng 
không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp, pháp này không có đau 
khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp dục lạc này là uề lạc, 
phàm phu lạc, phi Thánh lạc, pháp này là pháp có đau khổ, 
có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tý-kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, 
an tịnh lạc, pháp này là pháp không đau khổ, không phiên lao, 
không ưu não, không nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, 
pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào 
không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là 
pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc 
tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào là 
chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này 
là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, 
thuộc tả đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 393 





Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào là 
chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là 
pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tý-kheo, phàm lời nói mất lòng nào, 
mặt đối mặt (với a1), không chân thật, hư vọng, không liên hệ 
mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 


Tại đây, này các Tý-kheo, phàm lời nói mất lòng nào, 
mặt đối mặt (với ai) là chân thật, không hư vọng, không liên 
hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có 
ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 


Tại đây, này các Tý-kheo, phảm lời nói mất lòng nào, 
mặt đối mặt (với a1) là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục 
đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói nào được nói 
lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, có phiền lao, có 
ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 


Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm lời nói nào được nói 
lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không có 
phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, chấp trước địa phương ngữ 
và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau 


394 139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suffa) 





khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tý-kheo, không chấp trước địa 
phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp 
này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp 
này là pháp vô tránh. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu học như 
sau: "Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết vô 
tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết vô 
tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tránh đạo". Và này các 
Tỷ-kheo, Thiện gia nam tử Subhuti (Tu-bồ-đẻ) đã hành trì vô 
tránh pháp. 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


140. Kinh Giới phần biệt 
(Dhàtuvibhanga sutfa) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt- 
đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; 
sau khi đến nói với thợ gồm Bhaggava: 


-= Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, 
Ta muôn ở tại chỗ này một đêm. 


Bạch Thế Tôn không có gì phiền phức cho con. Ở đây 
đã có một vị xuât gia đên ở từ trước rôi. Nêu vị ây thỏa thuận, 
bạch Thê Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusati, do lòng tin, y 
cứ Thê Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi 
đến Tôn giả Pukkusati; sau khi đến nói với Pukkusati: 


-- Này Tý-kheo, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta 
muôn ở lại trú xứ này một đêm. 

-- Rộng rãi, thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Tôn 
giả có thê ở, tùy theo sở thích. 


Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, trải 
thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú 
niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua phân lớn đêm â ấy, ngồi 
như vậy. Tôn giả Pukkusati trải qua phần lớn đêm ấy cũng 
ngồi như vậy. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Cử chỉ Thiện gia nam 


396 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga sufta) 





tử này có vẻ tín thành, Ta hãy hỏi vị ấy". Rồi Thế Tôn nói 
với Tôn giả Pukkusati: 

- Này Tỷ-kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo 
sư của Ông? Ông chấp nhận pháp của ai? 


-- Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: "Ngài là bậc Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn". Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Ngài là bậc 
Đạo sư của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của bậc Thế Tôn ấy. 

-- Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ấy ở đâu? 

-- Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Savatthi giữa 
các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác hiện nay đang ở. 


-= Này Ty-kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thế Tôn ấy 
chưa? Và nếu thấy, Ông có nhận ra được không? 


-- Thưa Hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc Thế 
Tôn ây. Và nêu thây, tôi không nhận ra được. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Thiện gia nam tử này xuất gia y 
cứ nơi Ta. Vậy Ta hãy thuyêt pháp cho Thiện gia nam tử ây". 
Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả PukkusatI: 

-- Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa Hiển giả, vâng. 

Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thế Tôn. 


Thê Tôn nó1 như sau: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 397 





-- Này Ty-kheo, người này có sáu giới, sáu xúc xứ, 
mười tám ý hành, bốn thăng xứ, khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyên động. Khi vọng tưởng không chuyên động, 
vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Chớ có buông lung trí 
tuệ, hãy hộ trì chân đề, hãy tăng trưởng huệ thí (caga), hãy tu 
học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. 


Này Tỷ-kheo, khi được nói đến: "Người này có sáu 
giới", do duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này Tỷ-kheo, khi 
được nói đên: "Người này có sáu giới", chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 

Này Tỷ-kheo, khi được nói đến: "Người này có sáu xúc 
xứ", do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ 
xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi 
được nói đến: "Người này có sáu xúc xứ", chính do duyên 
này được nói đến như vậy. 


Này Tỷ-kheo, khi được nói đến: "Người này có mười 
tám ý hành", do duyên gì được nói đến như vậy? Khi con 
mắt thấy sắc, người ây chạy theo sắc, chỗ trú xứ của hỷ, 
người ây chạy theo săc, chỗ trú xứ của ưu, TIEƯỜI ấy chạy 
theo sắc, chỗ trú xứ của xả; khi tai nghe tiếng... mũi ngửi 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, 
người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ẫy chạy 
theo pháp, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp, chỗ 
trú xứ của xả. Như vậy, có sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xả 
hành. Khi được nói đến: "Người này có mười tám ý hành", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Này Tý-kheo, khi được nói đến: "Người này có bốn 
thắng xứ", do duyên gì được nói đến như vậy? Tuệ thắng xứ, 
đế thăng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh thắng xứ. Khi được 


398 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga suffta) 





nói đên: "Người này có bôn thăng xứ”, chính do duyên này 
được nói đên như vậy. 


Khi được nói đến: "Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ 
trì chân đê, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh", do 
duyên gì được nói đên như vậy? 


Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 
ĐIỚI. 

Này Tỷ-kheo, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có 
ngoại địa giới. Và này Tý-kheo, thế nảo là nội địa giới? Cái 
gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp 
thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao 
tử, phân và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này Tỷ-kheo, được 
gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì 
thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với địa giới, tâm 
từ bỏ địa gIới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy 
giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc 
chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miêng, nước mũi, nước 
ở khớp xương, nước tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. 
Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là thủy giới. Những gì 
thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 399 





thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau 
khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ấy sanh yêm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Tỷ-kheo, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa giới. Và này Tý-kheo, thế nào là nội hỏa giới? 
Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho 
những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, 
hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như 
vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và 
những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát hỏa 
giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với hỏa 
giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 

Và này Tỷ-kheo, thế nào là phong giới? Có nội phong 
giới, có ngoại phong giới. Và này Tỷ-kheo, thế nảo là nội 
phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thối 
xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 
các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
động, bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là nội 
phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới 
ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 


400 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga suffta) 





"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát 
phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối 
với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hư không giới? Có nội 
hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này Tỷ-kheo, thế 
nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như 
lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn, được nêm, được 
giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, 
được ăn, được nêm và được tống xuất xuống phần dưới để ra 
ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. Này Tỷ- 
kheo, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc 
nội hư không giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư 
không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau 
khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không 
ĐIỚI. 

Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trăng, 
vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri 
được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khô bất lạc. 
Này Tý-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang 
cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ". Do lạc 
xúc diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên được cảm giác, 
VỊ ẫy biết: "Lạc thọ ẫy được diệt đi, được chấm dứt". Này 
Tỷ-kheo, duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. Vị ấy khi đang 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 401 





cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng: "Tôi cảm giác khổ thọ". Do 
khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được 
cảm giác, vị ây biết: "Khổ thọ ây được diệt đi, được chấm 
dứt". Này Tý-kheo, duyên bắt khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc 
thọ khởi lên. VỊ ấy khi đang cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ 
tri rằng: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Do bất khổ bất 
lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khô bất lạc thọ do bất khổ bắt lạc 
xúc được khởi lên, được cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khô bất 
lạc thọ ẫy được diệt đi, được chấm dứt". 


Này Tỷ-kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, 
hơi nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ẫy 
được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi Ấy, 
sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này Tỷ- 
kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vị ây khi đang cảm 
giác lạc thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang cảm giác lạc thọ". Do lạc 
xúc ấy diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm 
giác, VỊ ẫy tuệ tr1: "Lạc thọ ẫy được diệt đi, được chấm dứt". 
Này Tỷ-kheo, duyên khổ xúc khổ thọ khởi lên. Vị ấy khi 
đang cảm giác khổ thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang cảm giác khổ 
thọ". Do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi 
lên, được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy được diệt đi, 
được chấm dứt". Này Tỷ-kheo, duyên bất khô bất lạc xúc, 
bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ, tuệ tri rằng: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ". 
Do bắt khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bát lạc thọ do 
bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác, VỊ ây tuệ 
tri: "Bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt". 


Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trăng, nhu 
nhuyền, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví như, này Tỷ-kheo, một 
người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò đúc; 
sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; 


402 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga suffta) 





sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy 
vàng và đặt vàng vào trong miệng lò; rôi thỉnh thoảng người 
ấy thôi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ây, 
thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... vàng ấy đã trở thành 
sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uê tạp được đoạn trừ, các 
tỳ vết được trừ sạch. nhu nhuyến, dễ uốn nắn và chói sáng... 
và nêu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhãn, 
hoặc bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng 
ấy có thể dùng vào mục đích ấy. Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại 
nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trăng, nhu nhuyền, dễ 
uốn nắn, chói sáng. 


Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này 
thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư không vô 
biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ 
vào đấy, chấp thủ tại đây, được an trú nơi ta trong một thời 
gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong 
trăng như vậy vào Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy 
theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung 
xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Vô sở 
hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ 
vào đấy, chấp thủ tại đây, được an trú nơi ta trong một thời 
gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong 
trăng như vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm 
của ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ 
tại đây, được an trú nơi ta trong một thời gian dài". 


Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này 
thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư không vô 
biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả 
ây trở thành pháp hữu vi". Vị ấy không tác thành, không suy 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 403 





tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác thành, không suy 
tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một sự vật 
gì ở đời; chấp thủ không quấy rối vị ấy; do chấp thủ không 
quấy TỖI VỊ Ấy, VỊ ây tự chứng Niết-bàn, và vị ẫy tuệ tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã 
làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa". 


Nếu vị ẫy cảm giác lạc thọ, vị ây tuệ tri: "Thọ ây là vô 
thường": vị ấy tuệ tri: "Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: 
"Không phải là đối tượng để hoan hỷ". Nếu vị ấy cảm giác 
khổ thọ, vi ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri: 
"Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối 
tượng đề hoan hý". Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên 
đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối tượng để hoan 
hỷ". Nếu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị ấy cảm 
giác thọ â ấy. Nếu vị Ấy cảm giác khổ thọ, không có hệ phược, 
vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu VỊ ây cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, 
không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Khi vị ấy cảm 
giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm 
giác một cảm thọ với thân là tối hậu. Khi vị ấy cảm giác một 
cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ẫy tuệ tr1: ”Fa cảm giác 
một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu ": vị ẫy tuệ tri: "Sau 
khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây 
trở thành thanh lương". 


Ví như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ 
nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận, và không có vật liệu 
khác được đem đến, ngọn đèn dầu ẫy bị diệt tắt... Cũng vậy, 
này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ lây thân làm tối hậu, 
vị ấy tuệ tri: "Tôi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu". 
Khi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu, vị ấy 
tuệ tri: "Tôi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối 


404 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga sufta) 





hậu”; vị ẫy tuệ tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm 
thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương". 


Do vậy, Tỷ-kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối 
thăng tuệ thăng xứ này. Vì răng, này Tỷ-kheo, như vậy là tôi 
thăng Thánh tuệ, nghĩa là trí, biêt sự đoạn tận mọi đau khô. 


Sự giải thoát ẫây của vị này, an trú vào chân đề, không 
bị dao động. Này Tỷ-kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng, 
thời thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, 
thời thuộc về chân đề, Niết-bàn. Do vậy, vị Tỷ-kheo thành 
tựu như vậy là thành tựu với tối thăng để thắng xứ này. Vì 
rằng, này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng Thánh đế, tức là 
Niết-bàn, không có thê đưa đến hư vọng. 


Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã được đầy 
đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, 
làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong 
tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, một 
Tỷ-kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng huệ thí 
thắng xứ này. Vì rằng, này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng 
Thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. 


Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham dục, 
tham nhiễm; pháp ẫy được đoạn tận, chặt tận sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi nữa. Và sự phẫn nộ vô trí thức 
trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội quá; pháp ấy được 
đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể 
hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi 
nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó, thuộc si mê, thuộc 
tội quá; pháp ẫy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, không thể hiện hữu trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, Tỷ-kheo thành tựu như vậy 
là thành tựu tối thăng tịch tịnh thắng xứ. Này Tỷ-kheo, như 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 405 





vậy là tối thăng Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân 
S1. 

Khi được nói đến: "Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ 
trì chân đề, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch 
tịnh", chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: "Khi được an trú, vọng tưởng không 
có chuyên động. Khi vọng TH HE không chuyền động, vị ầy 
được gọi là một ấn sĩ tịch tịnh", do duyên gì được nói đến 
như vậy? 

Này Tỷ-kheo, "Tôi là", như vậy là vọng tưởng. "Tôi là 
cái này”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ là", như vậy là vọng 
tưởng. “Tôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ có 
sắc", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ không có sắc", như vậy 
là vọng tưởng. "Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 
"Tôi sẽ không có tưởng", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ 
không có tưởng, không không có tưởng", như vậy là vọng 
tưởng. Vọng tưởng, này Tỷ-kheo, là bệnh, vọng tưởng là cục 
bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này Tỷ-kheo, khi vượt khỏi 
mọi vọng tưởng, vị ấn sĩ được gọi là tịch tịnh. Nhưng này 
Tỷ-kheo, vị ấn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có 
dao động, không có hy cầu. Vì không có cái gì do đó có thể 
sanh, này Tỷ-kheo, không sanh làm sao già được? Không già, 
làm sao chết được? Không chết làm sao dao động được? 
Không dao động, làm sao hy cầu? 

Khi được nói đến: "Khi được an trú, vọng tưởng không 
có chuyển động; khi vọng tưởng không chuyên động, vị ấy 
được gọi là một ân sĩ tịch tịnh”, do chính duyên này được nói 
đến như vậy. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt 
của Ta về sáu giới. 

Rồi Tôn giả PukkusatI nghĩ như sau: "Thật sự bậc Đạo 
sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến với ta! Thật 


406 140. Kinh Giới phán biệt (Dhàtuvibhanga suffta) 





sự bậc Chánh Đắng Giác đã đến với ta!" Rồi Tôn giả từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: 

-- Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì rằng, 
ngu đần, si mê và không khéo léo như con, đã nghĩ răng con 
có thể xưng hô với Thế Tôn với danh từ Hiền giả. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi 
lầm để con có thể ngăn ngừa trong tương lai. 


-- Này Tỷ-kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi lầm, 
vì răng ngu đân, sĩ mê và không khéo léo vì Ong đã nghĩ 
răng Ông có thê xưng hô với Ta với danh từ Hiên giả. Nhưng 
này Tỷ-kheo, nêu Ông thây một lôi lâm là một lôi lâm, và 
như Pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận lỗi lầm ấy cho Ông. Vì 
răng, này Tỷ-kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của bậc 
Thánh, khi nào một ai thây lôi lâm là một lỗi lâm, như Pháp 
phát lộ, đê ngăn ngừa trong tương lai. 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ túc 
giới trước mặt Thê Tôn. 

-- Này Tý-kheo, Ông có đủ y bát không? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 

-- Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao cụ túc giới 
cho ai không đủ y bát. 

Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài rôi ra đi tìm y bát. Trong khi Tôn giả 
Pukkusati đi tìm y bát, một con bò cuông chạy, đoạt mât 
mạng sông của Tôn giả. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 407 





Rồi một số đông Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, các vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử PukkusatI được Thế 
Tôn thuyêt giảng một cách văn tắt đã mệnh chung. Sanh thú 
của vị ây như thê nào, đời sông tương lai như thê nào? 


-- Này Tý-kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia nam tử 
Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy pháp. Và không 
có phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về Chánh pháp. Này 
các Tỷ-kheo, Thiện gia nam tử Pukkusati, sau khi đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết- 
bàn, không phải trở lui đời ấy nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


141. Kinh Phân biệt về Sự thật 
(Saccavibhanga suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba. la nại), Isipatana 
(chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyên). 


Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
-- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


-- Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyên vận ở vườn Lộc Uyễn, chỗ chư 
Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không một Sa-môn, Bà-là-môn, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một a1 ở đời có thể chận 
đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, 
thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh-đề. 


Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến 
lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ Thánh đế; sự khai thị, 
tuyên thuyết... về Tập khổ Thánh để; sự khai thị, TRA 
thuyết... về Khô diệt Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... 
Khổ diệt đạo Thánh đế. Vô thượng Pháp luân, này các Tỷ. 
kheo, đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác 
chuyên vận ở vườn Lộc Uyến, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la 
nại. Không một Sa-môn, Bả-la-môn... hay một a1 ở đời có thể 
chận đứng, chuyên vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn 
Thánh-đề. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 409 





Này các Tỷ-kheo, hãy thân cận Sariputta và 
Moggallana, Này các Tỷ-kheo, hãy gần gũi Sariputta và 
Moggallana; các vị ấy là những Tỷ-kheo hiền trí (pandita), là 
những vị sách tấn các đồng Phạm hạnh. Như một sanh mẫu, 
này các Tỷ-kheo, như vậy là Sariputta! Như một dưỡng mẫu, 
như vậy là Moggalanal Này các Ty-kheo, Sariputta hướng 
dẫn đến quả Dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến tối 
thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, Sariputta có thể khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt hiển lộ một 
cách rộng rãi bốn Thánh đế. 


Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện Thệ từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. 

Tại đấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: "Này chư Hiền". -- "Thưa 
vâng, Hiền giả". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputta nói như sau: 


-- Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyên vận ở vườn Lộc 
Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về Khô 
diệt đạo Thánh đế. 


Và này chư Hiên, thế nào là Khô Thánh đế? Sanh là khô, 
già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khô; câu không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khô. 


Này chư Hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, 
tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uân, sự hoạch đắc các 
căn. Này chư Hiền, như vậy gọi là sanh. 


Này chư Hiền, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái 


410 141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga suffa) 





rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các 
căn hủy hoại. Này chư Hiên, như vậy gọi là giả. 


Này chư Hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự 
diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẫn đã tận 
diệt, sự vất bỏ tử thi. Này chư Hiền, như vậy gọi là chết. 


Này chư Hiền, thế nào là sầu? Này chư Hiền, với những 
ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với những ai cảm 
thọ sự đau khổ này hay sự đau khô khác, sự sầu của người ấy. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là sầu. 


Này chư Hiền, thế nào là bi? Này chư Hiền, với những 
ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với những ai cảm 
thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, 
sự than van, sự than khóc, sự bị thán, sự bị thống của người 
ấy. Này chư Hiền, như vậy gọi là bi. 


Này chư Hiên, thế nào là khổ? Này chư Hiền, sự đau khổ 
về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm 
thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là khô. 


Này chư Hiền, thế nào là ưu? Này chư Hiền, sự đau khổ 
về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm 
thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là ưu. 


Này chư Hiền, thế nào là não? Này chư Hiền, với 
những al gặp tai nạn này hay tai nạn khác; với những ai cảm 
thọ sự đau khổ này hay sự đau khô khác, sự áo não, sự bi não, 
sự thật vọng, sự tuyệt vọng của người Ấy. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là não. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 AII 





Này chư Hiền, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này chư Hiên, 
chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu: "Mong rằng ta 
khỏi bị sanh chi phối! Mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 
mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 
khổ. Này chư Hiền, chúng sanh bị già chỉ phối... chúng sanh bị 
bệnh chỉ phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng sanh bị sầu, 
bi, khổ, ưu, não chỉ phối, khởi sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi 
bị sầu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối!" Mong răng ta khỏi đương chịu 
sầu, bi, khổ, ưu não!" Lời mong cầu ây không được thành tựu. 
Như vậy gọi là cầu bất đắc khô. 


Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ uân là 
khổ? Như sắc thủ uấn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uấn, thức thủ uân. Này chư Hiền, như vậy gọi là tóm lại, năm 
thủ uân là khổ. 

Này chư Hiền, thế nào là Khô tập Thánh đế? Sự tham ái 
đưa đến tái sanh, câu hữu với hý và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia; như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là Khổ tập Thánh đế. 

Này chư Hiền, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt 
tận không còn luyến tiếc tham ái Ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự 
giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy). Này chư Hiền, như vậy 
gọi là Khổ diệt Thánh đề. 


Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế? Đó là 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, chánh định. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này chư Hiền, 
tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri 
kiên về Khô diệt đạo. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tri 
kiến. 


412 141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga suffa) 





Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly 
dục, tư duy về vô sân, tư duy vê bât hại. Này chư Hiên, như 
vậy gọi là chánh tư duy. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế 
không nói lời phù phiếm. Này chư Hiền, như vậy gọi là 
chánh ngữ. 


Này chư Hiện, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chê không trộm cấp, tự chê không tà dâm. Này 
chư Hiên, như vậy gọi là chánh nghiệp. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư Hiền, ở 
đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sông băng chánh 
mạng. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh mạng. 


Này chư Hiền, và thế nào là chánh tinh tấn? Này chư 
Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh tinh tấn. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này chư Hiền, ở 
đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời... quán thọ trên các 
cảm thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 413 





Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này chư Hiền, ở 
đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 
Vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả khô, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là 
chánh định. 


Này chư Hiền, như vậy gọi là Khô diệt đạo Thánh đế. 


Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyên, 
chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, Không một Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có 
thể chuyên vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, th 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh đề. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả SarIputta dạy. 


142. Kinh Phân biệt cúng dường 
(Dakkhinavibhanga sutfq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), 
ở Kaplilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tịnh xá Nigrodha (Ni-câu- 
luật Thọ Viên). 


Rồi Mahapajapati Gotami (Cù đàm Nữ Ma-ha-ba-xà- 
bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc 
biệt cho Thê Tôn. Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn vì lòng từ 
mân hãy nhận lây cho con. 

Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 

-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng 
dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng 
chúng cũng vậy. 

Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt.. hãy 
nhận lây cho con. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami: 


-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng.. và cả 
Tăng chúng cũng vậy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 4I5 





Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt... 
hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami : 


-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng... và cả 
tăng chúng cũng vậy. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati 
Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã giúp ích 
nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi 
dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, 
thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn 
bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho 
Mahapajapati Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
MahapaJapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng. 
Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. Bạch Thế 
Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami có đầy đủ 
lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với 
chúng Tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc Thánh hoan hý. 
Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami 
không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn nghỉ ngờ đối với 
Khổ tập, không còn nghi ngờ đối với Khổ diệt, không còn 
nghi ngờ đối với Con Đường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapajapati 
GotamI. 


-- Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, này 
Ananda! Này Ananda, nêu do nhờ một người, mả một người 


416 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga suffa) 





khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào 
xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, 
về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng 
dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, 
thời này Ananda, Ta nói răng người này không có một đền 
ơn nào xứng đáng đối với người kia... được phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác 
đầy đủ tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với 
Tăng, đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói rằng 
người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người 
kia... được phẩm trị bệnh. 

Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác 
không có nghỉ ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với 
Khổ tập, không có nghỉ ngờ đối với Khô diệt, không có nghỉ 
ngờ đối với Con Đường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, 
Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng 
đối với người kia... được phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại 
theo hạng người. Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cúng dường thứ 
hai, phân loại theo hạng người. Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ 
tử Như Lai, là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người. 
Bồ thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng 
dường thứ tư, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị chứng 
quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng 
người. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 417 





cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị 
chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai 
là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người. Bồ thí các 
vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu 
là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người. Bồ thí 
những vị ngoại học (bahrraka) đã ly tham trong các dục vọng 
là cũng dường thứ mười một, phân loại theo hạng người. Bố 
thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ 
mười hai, phân loại theo hạng người. Bồ thí những phàm phu 
theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng 
người. Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười bốn, 
phân loại theo hạng người. 


Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bảng 
sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công 
đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng 
dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi 
bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có 
hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bó thí cho 
các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng 
dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. 
Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, 
cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. 
Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì 
đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì 
đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những 
vị trên con đường chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những 
vị đã chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị trên con 
đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị 


418 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga suffa) 





Độc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác? 


Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng chúng. 
Bồ thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm đầu là 
cúng dường Tăng chúng thứ nhất. Bồ thí cho cả hai Tăng 
chúng, sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng 
chúng thứ hai. Bố thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cúng 
dường Tăng chúng thứ ba. Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo ni là 
cúng dường Tăng chúng thứ tư. Bố thí và nói rằng: "Mong 
Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ-kheo và lỷ-kheo ni 
như vậy", là cúng dường Tăng chúng thứ năm. Bồ thí và nói 
rằng: "Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ- 
kheo như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ sáu. Bồ thí và 
nói rằng: "Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho một số Tỷ- 
kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ bảy. 


Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có 
những hạng chuyên tánh (gotrabhuno), với những áo cả-sa 
vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bồ thí đối 
với chúng Tăng theo ác giới. Nhưng này Ananda, khi Ta nói 
rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời 
nảy Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện 
øì, một sự bồ thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn 
hơn đối với cúng đường cho Tăng chúng. 


Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 
dường. Thế nào là bốn? Này Ananda, có loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận. 
Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người 
nhận, nhưng không bởi người cho. Này Ananda, có loại cúng 
dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận. Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 4I9 





Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận? Ở đây, này 
Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp, còn những 
người nhận theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, 
là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng 
không bởi người nhận. 

Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho? Ở đây, này 
Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những 
người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, 
là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng 
không bởi người cho. 

Và này Ananda, thế nào là loại cũng dường không được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, 
này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, và người 
nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, 
là sự cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và 
cũng bởi người nhận. 

Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này 
Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận 
cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự 
cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận. 


Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại 
cúng dường. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm: 
Ai đây đủ giới luật, 
Bồ thí cho ác giới; 


420 


142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sufta) 





Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người cho. 
Ai không giữ giới luật, 

Bồ thí cho thiện giới; 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người nhận. 
Ai không giữ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới, 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy 
Cả hai không thanh tịnh. 
Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho thiện giới, 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 

Với lòng tỉn vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ấy 

Chắc chắn có quả lớn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 421 





Ai xuất ly tham ái 

Bồ thí không tham ái, 
Vật thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ấy 

Là quảng đại tài thí. 


143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc 
(Anathapindikovàda sutfq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Lúc bây. giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc gọi một người: 


-- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như 
sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 
Rồi đi đến Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), sau khi đến, nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và 
thưa như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả 
Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô 
Độc"." 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ây vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ chân Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, CƯ SĨ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị 
trọng bệnh. Xin cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 423 





Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rỒi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một 
bên, người ây thưa với Tôn giả SarIputta: 


-- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputfa và thưa như 
sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành thay, nếu Tôn giả Sariputta vì 
lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda là thị 
giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi đến liền 
ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói 
với cư sĩ Cấp Cô Độc. 

-- Này Cư sĩ, ta mong rằng Ông có thê kham nhẫn; Ta 
mong răng Ông có thể chịu đựng. Ta mong rằng khổ thọ 
được giảm thiêu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, 
không có gia tăng. 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham nhẫn, 
con không có thê chịu đựng. Sự khổ thống của con gia tăng, 
không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. 
Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thôi lên 
đau nhói trong đầu con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không 
có thê kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ 
thống của con g1a tăng, không có giảm thiểu; Sự g1a tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Saripufta, như một 
người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh 
đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, con cảm 
thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, 
con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. 
Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự 


424 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (Anàthapindikovàda sutfa) 





gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
như một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt 
ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang 
bụng của con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiêu; sự gia tăng rõ rỆt, 
không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai 
người lực sĩ, sau khi năm cánh tay của một người yếu hơn, 
nướng người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả SarIputta, một sức nóng kinh khủng khởi 
lên trong thân con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khổ 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rỆt, 
không có giảm thiểu. 

-- Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: " Tôi sẽ 
không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
con mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư sĩ, 
hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... không chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập 
như vậy. Do vậy... không chấp thủ lưỡi... y cứ vào lưỡi... 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân... y cứ 
vào thân... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ ý... 
y cứ vào ý... hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ hình dạng, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hình 
dạng”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp 
thủ tiếng... y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy... 
không chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy học tập 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 425 





như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y cứ vào xúc... hãy 
học tập như vậy. Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: 
"Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào pháp”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không 
chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn 
thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ 
không chấp thủ nhĩ thức... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức... Tôi sẽ không chấp thủ 
thân thức... Tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào ý thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn 
xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ 
không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc... Tôi 
sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thân 
xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào ý xúc”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc 
sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi... 
Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi... Tôi sẽ 
không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi... Tôi sẽ không 
chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào thọ do ý xúc sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới". 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không 
chấp thủ thủy giới... Tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới... Tôi sẽ 


426 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (Anàthapindikovàda sutfa) 





không chấp thủ phong giới... Tôi sẽ không chấp thủ hư 
không giới... Tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không 
chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ 
thọ... Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ Hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào Hư không vô biên xứ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... Tôi sẽ 
không chấp thủ Vô sở hữu xứ... Tôi sẽ không chấp thủ Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế 
giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi 
sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào thế giới khác". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không 
chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, 
được nhận thức, được hy cầu, được tư sát với ý, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào các pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy 
học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và chảy nước 
mắt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ Câp Cô Độc: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 427 





- — Này Cư sĩ, Ông đang gượng lên mà sống, hay chìm 
xuông (cõi chêt)? 


-- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, 
con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc Đạo sư được con 
hầu hạ đã lâu và dầu con đã từng gần gũi các vị Tý-kheo tu 
tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như 
vạy. 


-- Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các 
hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói 
cho các hàng xuất gia. 


-- Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy 
cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa “Tôn giả Sariputta, có 
những Thiện gia nam tử sanh ra với câu uế không nhiều, nếu 
không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng nêu được nghe, 
họ có thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giá Ananda sau khi giảng 
dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi Tôn giả 
Sariputfa và Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, thân hoại 
mạng chung, và sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên 
cõi Tusita (Đâu-suất thiên). 


Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi 
chói sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc thủ 
thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp Cô Độc nói lên với 
Thế Tôn bài kệ sau đây: 

Rừng Jetavana, 

Tốt đẹp phước lành này, 
Được chư Thiên, chúng Tăng, 
Thường lui tới an trú, 


428 


143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (Anàthapindikovàda sua) 





Được Pháp Vương trú trì, 
Ban hoan hỷ cho ta. 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tải sản. 

Do vậy bậc Hiển giả, 

Thấy rõ mục đích mình, 

Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đây. 


Như Sariputia, 

Về tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư tán 


đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán 
đông ta." Sau khi đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê 
Ngài rôi biên mật tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-kheo: 
-- Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, khi đêm 


đã gân mãn, chiêu sáng toàn cảnh Jetavana với dung sắc thù 
thăng đã đi đên Ta, sau khi đên đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. 
Đứng một bên, vị Thiên tử ây nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jetavana, 
Tôt đẹp phước lành này, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 429 





Được chư Thiên, chúng Tăng, 
Thường lui tới an trú, 

Được Pháp Vương trú trì, 
Ban hoan hỷ cho ta. 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tải sản. 

Do vậy bậc Hiển giả, 

Thấy rõ mục đích mình, 

Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đây. 


Như Saripu1Ia, 

Vé tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bát luận Tỷ-kheo nảo, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tôi thăng 
Trong những pháp kê trên. 

Nói vậy xong, này các Ty-kheo, vị Thiên tử ấy suy nghĩ: 
"Bậc Đạo sư tán đông ta", sau khi đảnh lễ thân phía hữu 
hướng về Ta, rôi biên mật tại chỗ. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp Cô Độc 
chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có lòng tịnh tín bât 
động đôi với Tôn giả SarIputta. 


430 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (Anàthapindikovàda sua) 





-- Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có thể thành 
đạt được bởi suy tư đã được đạt đên, này Ananda. Chính Câp 
Cô Độc là vị Thiên tử ây, không một ai khác. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


144. Kinh Giáo giới Channa 
(Channovàda suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). 


Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn giả 
Mahacunda (Đại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiển-đả) cùng 
trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa 
bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputfa, vào 
buổi chiều từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Mahacunda, sau khi đến, nói với Tôn giả Mahacunda: 


__- Chúng ta hãy đi, này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi 
đên Tôn giả Channa đê hỏi thăm bệnh trạng. 


-- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Mahacunda vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
Tôn giả Sariputta cùng với Tôn giả Mahacunda đi đến Tôn 
giả Channa; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Channa những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn giả Channa: 

-- Này Hiền giả Channa, mong rằng Hiền giả có thể 
kham nhẫn! Mong răng Hiền giả có thể chịu đựng! Mong 
rằng khô thọ được giảm thiểu không có gia tăng, và sự giảm 
thiểu được rõ rệt, không có gia tăng! 


432 144. Kinh Giáo giới Chunna (Channovàda suff4) 





-- Thưa Hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, 
tôi không có thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi gia tăng 
không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt, không có giảm 
thiểu. Thưa Hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem dao (cho tôi). Tôi 
không còn muốn sống. 


-- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn giả 
Channa, hãy tiếp tục sống! Chúng tôi muốn Tôn giả Channa 
tiếp tục sống. Nếu Tôn giả Channa không có các món ăn tốt 
lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho Tôn giả Channa. 
Nếu Tôn giả Channa không có các được phẩm tốt lành, tôi sẽ 
đi tìm các dược phẩm tốt lành cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn 
giả Channa không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ 
Tôn giả Channa. Tôn giả Channa chớ có đem lại con daol 
Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống! Chúng tôi muốn Tôn giả 
Chamna tiếp tục sống. 


-- Thưa Hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các 
món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược 
phẩm tốt lành. Cũng không phải tôi không có thị giả thích 
đáng. Thưa Hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài, tôi đã 
hầu hạ bậc Đạo Sư, làm cho (bậc Đạo sư) được đẹp lòng, 
không phải không được đẹp lòng. Thưa Hiền giả Sariputta, 
thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc Đạo Sư, làm 
cho (bậc Đạo Sư) được đẹp lòng, không phải không được 
đẹp lòng. Tỷ-kheo Channa đem lại con dao không có phạm 
tội. Thưa Hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy! 

-- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Channa về một vấn đề 
đặc biệt, nếu Tôn giả Channa cho chúng tôi được phép đặt 
câu hỏi. 

-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sariputta; sau khi nghe, tôi sẽ 
biết (nói như thế nào). 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 433 





-- Hiền giả Channa, Hiền giả có xem con mắt, nhãn 
thức và các pháp do mắt nhận thức là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? " Hiền giả Channa, Hiền 
giả có xem tai, nhĩ thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem 
mũi, tỷ thức... Hiền giả Chamna, Hiền giả có xem lưỡi, thiệt 
thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem thân, thân thức... 
Hiền giả Channa, Hiền giả có xem ý, ý thức và các pháp do ý 
nhận thức là: "Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 

-- Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các 
pháp do mắt nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức.. Hiền giả Sariputta, 
tôi xem mũi, tỷ thức... Hiền giả SarIputta, tôi xem lưỡi, thiệt 
thức... Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, thân thức... Hiền giả 
SarIputta, tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 

-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả đã thấy cái gì, đã 
chứng tri cái gì trong mắt, 4rong nhãn thức, trong các pháp 
được mắt nhận thức mà Hiền giả xem mắt, nhãn thức và các 
pháp do mắt nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi?" 
Hiền giả Channa, Hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì 
trong tai, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ thức... trong 
lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, trong thân thức... trong ý, 
trong ý thức và trong các pháp do ý nhận thức mà Hiền giả 
xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi "2 


434 144. Kinh Giáo giới Channag (Channovàda suffa) 





-- Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt 
(nrodha), chứng tri sự diệt trong mắt, trong nhãn thức và 
trong các pháp do mắt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn thức, 
và các pháp do mắt nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri 
sự diệt trong tai, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ thức... 
trong lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, trong thân thức... 
trong ý, trong ý thức vả trong các pháp do ý nhận thức mà tôi 
xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói với 
Tôn giả Channa: 


-- Do vậy, này Hiền giả Channa, lời dạy này của Thế 
Tôn phải được thường trực tác ý: "Ai có chấp trước là có đao 
động. Ai không chấp trước là không có dao động. Không có 
dao động, thời có khinh an; có khinh an thời không có hy cầu 
(nati); không có hy cầu thời không có khứ lai; không có khứ 
lai thời không có tử sanh; không có tử sanh thời không có đời 
này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự 
đoạn tận đau khổ". 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda sau khi 
giáo giới cho Tôn giả Channa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
Rồi Tôn giả Channa, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả 
Mahacunda ra đi không bao lâu, đem dao lại (cho mình). Rồi 
Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sariputta bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem dao lại (cho 
mình), sanh xứ của Tôn giả ây là gì? Đời sông tương lai là gì? 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 435 





-- Này Sariputta, có phải trước mặt Ông, Tỷ-kheo 
Chamna đã tuyên bô sự không phạm tội? 


- Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Vajji 
(Bạt-kỳ) tên là Pubbajira. Tại đấy, có những gia đình thân hữu, 
những gia đình hộ trì Tôn giả Channa, những gia đình cần được 
viếng thăm. 


-- Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia 
đình thân hữu, những gia đình hộ trì Tỷ-kheo Chamna, những 
gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay, 
Ta không nói rằng Tỷ-kheo Channa có phạm tội. Này 
Sariputta, ai quăng bỏ thân này, và chấp thủ thân khác, Ta 
nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ-kheo Channa không có 
(chấp thủ) như vậy. Tỷ-kheo Channa đem con dao lại (cho 
mình), không có phạm tỘiI. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


145. Kinh Giáo giới Phú-lầu-na 
(Punnovàda sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà- 
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Punna bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thê Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với 
lời giáo giới văn tắt cho con, để con có thể, sau khi nghe Thế 
Tôn, sông một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần. 


-- Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


-- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý- 
kheo hoan hý tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do 
hoan hý tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này 
Pumna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi 
của khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có 
những hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi nhận 
thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có những pháp 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 437 





do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tyỷ-kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an 
trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp. thủ và an trú 
tham đắm, dục hỷ sanh; và này Punna. Ta nói rằng, từ sự tập 
khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khô. 


Này Pumna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo 
không hoan hý, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, 
thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận dục 
hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Punna, có những tiếng do tai 
nhận thức; có những hương do mũi nhận thức; có những vị 
do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có 
những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷý, 
không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. 
Này Pumna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận 
đau khô. 


Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay Ông đã 
được Ta giáo giới với lời giáo giới văn tắt? 

-- Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới 
với lời giáo giới văn tắt, có một quốc độ tên là Sunaparanta 
(Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sống tại đấy. 


-- Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. 
Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, 
nêu người nước Sunaparanta măng nhiếc Ông, nhục mạ Ông, 
thời này Punna, tại đấy Ông sẽ như thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng 
nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: 
"Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí 
thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay 


436 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sufta) 





đánh đập ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 
Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy 
tay đánh đập Ong, thời này Punna, tại đây Ong sẽ nghĩ như thê 
nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy 
tay đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "'""Thật là 
thiện, người nước Sunaparanfta này! Thật là chí thiện, người 
nước Sunaparanta này! Vì răng họ không lẫy các cục đất ném 
đánh ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy! Bạch 
Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
lây các cục đât ném đánh Ông, thời này Pumna, tại đây Ông 
sẽ nghĩ thê nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy 
cục đất ném đánh con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: 
"Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta! Thật là chí 
thiện, các người nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy 
gậy đánh đập ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 
Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


__ Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
lây gậy đánh đập Ông, thời này Punna, tại đây Ông nghĩ thê 
nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy 
gậy đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là 
hiền thiện, các người nước Sunaparantal Thật là chí thiện, 
các người nước Sunaparanta! Vì răng họ không lẫy dao đánh 
đập ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 439 





-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
lây dao đánh đập Ông, thời này Pumna, tại đây Ong nghĩ thê 
nào? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy 
dao đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là 
hiền thiện, các người nước Sunaparantal Thật là chí thiện, 
các người nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lẫy dao sắc 
bén đoạt hại mạng ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ 
như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
lây dao sắc bén đoạt hại mạng Ông, thời này Punna, tại đấy 
Ông nghĩ thế nào? 

-- -Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta sẽ 
lây dao sắc bén đoạt hại mạng con; thời tại đấy con sẽ nghĩ 
như sau: "Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm 
chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta 
khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đấy 
con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 


-- Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, Ông có 
thê sống trong nước Sunaparanta, khi Ông có được đầy đủ sự 
nhiếp phục và an tịnh này. Này Punna, Ông nay hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài, đọn đẹp sảng tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến 
nước Sunaparanta. Tiếp tục du hành, Tôn giả Punna đi đến 
nước Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Punna sống trong nước 
Sunaparanta. Rồi Tôn giả Punna nội trong mùa an cư mùa 
mưa ấy, nhiếp được khoảng năm trăm nam cư sĩ; cũng trong 


440 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda sufta) 





mùa an cư mùa mưa ây, nhiêp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ; 
cũng trong mùa an cư mùa mưa ây, chứng được Tam minh. 
Sau một thời gian, Tôn giả Punna mệnh chung. 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau “khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna ấy, sau khi được 
Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới văn tắt đã mệnh chung. 
Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? 

-- Này các Tý-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc Hiền trí. 
Vị ấy thực hành pháp và tùy pháp. Vị ấy không phiền nhiễu 
Ta với những câu hỏi về pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện nam 
tử Punna đã nhập Niết-bản. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


146. Kinh Giáo giới Nandaka 
(Nandakovdda suttq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm 
Tỷ-kheo-mi đi đên bên Thê Tôn; sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn 
rôi đứng một bên. Đứng một bên, MahapaJapati Gotami bạch 
Thê Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho Tỷ-kheo- 
ni! Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy giảng dạy cho Tỷ-kheo-ni! 
Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy thuyêt pháp cho Tỷ-kheo-m! 

Lúc bấy giờ, các Thượng tọa (Trưởng lão) Tý-kheo 
thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Nhưng Tôn giả Nandaka 
không muốn thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Rồi Thế Tôn 
cho gọi Tôn giả Ananda và nói: 

-- Này Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới Tỷ- 
kheo-n1? 

-- Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nandaka thay 
phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Bạch Thê Tôn, Tôn giả Nandaka 
không muôn thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-n1. 

Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Nandaka: 


442 1460. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





- Này Nandaka, hãy giáo giới Tỷ-kheo-nl Này 
Nandaka, hãy giảng dạy Tỷ-kheo-ni! Này Bà-la-môn, hãy 
thuyêt pháp cho Tỷ-kheo-ni! 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Nandaka ấy vâng đáp Thế Tôn, vào buổi sáng 
đắp y, câm y bát, đi vào Savatthi đê khât thực. Sau khi khât 
thực ở Savatthi xong, sau buôi ăn, trên con đường khât thực 
trở vê, không có người thứ hai cùng đi, đi đên Rajakarama 
(Vương Tự). Các Iy-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Nandaka từ xa 
đi đến, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước 
rửa chân. Tôn giả Nandaka ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn; 
sau khi ngôi, liên rửa chân. Các Tỷ-kheo-nI ây sau khi đảnh 
lê Tôn giả Nandaka, liên ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Nandaka nói với các Tỷ-kheo-nI đang ngôi một bên: 

-- Các Hiền tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu 
hỏi. Ở đây, những ai biết, hãy trả lời: "Tôi biệt". Những ai 
không biệt, hãy trả lời: "Tôi không biệt". Nêu có ai nghi ngờ 
hay nghi hoặc, ở đây, ta cân được hỏi như sau: "Thưa Tôn 
giả, sự việc này là thê nào? Y nghĩa việc này là gì?" 

-- Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hý và 
thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn giả đã mời 
chúng con (hỏi). 

-- Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Mắt là thường 
hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 443 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái nảy là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là thường 
hay vô thường?... Mũi là thường hay vô thường?... Lưỡi là 
thường hay vô thường?.. Thân là thường hay vô thường?... Y 
là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, với chánh 
trí tuệ răng: "Sáu nội xứ này là vô thường". 

-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Săc là thường hay 
vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường 

-- Cái gì vô thường, là khô hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 


444 l1Ạ60. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng là 
thường hay vô thường?... Hương là thường hay vô thường?... 
VỊ là thường hay vô thường?... Xúc là thường hay vô 
thường?... Pháp là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, với chánh 
trí tuệ răng: "Sáu ngoại xứ này là vô thường”. 

-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Này các Hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? 


-- Thưa Tôn giả, vô thường. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 445 





-- Tỷ thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Thân thức là thường hay vô thường? 
-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Ý thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khổ. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, với chánh 
trí tuệ rằng: "Sáu thức thân này là vô thường". 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy; 
dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu 
sự biến hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; ánh 
sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư Hiền tỷ, nếu có ai 
nói rằng: "Ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô 
thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến 
hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh 
sáng ây là thường còn, thường trú, thường hằng không chịu 
sự biến hoại"; chư Hiền tỷ, nói như vậy là có nói chân chánh 
không? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
ngọn đèn dâu này được đôt cháy; dâu là vô thường, chịu sự 


446 l1Ạ60. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





biên hoại; bâc cũng là vô thường, chịu sự biên hoại; ngọn lửa 
cũng là vô thường, chịu sự biên hoại. Còn nói gì đên ánh 
sáng, cũng là vô thường, chịu sự biên hoại! 


-- Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! Nếu có ai nói như 
sau: "Sáu ngoại xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại 
xứ này, tôi có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, 
không chịu sự biến hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói 
một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
do duyên cái này, cái này cảm thọ như thế này, như thế này 
khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thăng, có lõi 
cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô 
thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự 
biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có 
người nói như sau: "Có cây lớn đứng thăng có lõi cây này, 
với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, 
chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, 
nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, 
thường hằng, không chịu biến hoại"; này các Hiền tỷ, người 
ấy có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
cây to lớn đứng thăng có lõi cây này, có rễ vô thường, chịu 
sự biến hoại, có thân cây vô thường; chịu sự biến hoại, có 
cành lá vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến bóng 
mát, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại! 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 447 





-- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai nói như 
sau: "Sáu nội xứ nảy là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ 
này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bắt khô bất lạc thọ; cảm 
thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự 
biến hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh 
không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế này, như thế này 
khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, này các Hiền tỷ, một người đô tế giết bò thiện 
xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt con bò với con 
dao sắc bén của người đồ tế giết bò, mà không hư hại phần 
thịt ở trong, không hư hại phần đa ngoài, rôi với con dao sắc 
bén của người đồ tế giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi 
dây thịt phía trong; dây gân phía trong, dây khớp xương phía 
trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột da 
ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy rồi nói: 
"Con bò này đã được dính liền với da này như trước"; này 
các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 


t† 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dầu cho, thưa 
Tôn giả, người đồ tế giết bò thiện xảo ấy hay người đệ tử sau 
khi giết con bò... lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy 
lại có thể nói như sau: "Con bò này đã được dính liền với da 
này như trước", con bò này đã bị lột ra khỏi da ấy. 

-- Ta làm ví dụ này, này các Hiền tỷ, là để nêu rõ ý 
nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: Chư Hiên tỷ, thịt ở trong 
là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư Hiền tỷ, da ở ngoài là 


448 l1Ạ60. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





đồng nghĩa với sáu ngoại xứ, Chư Hiền tỷ, dây thịt phía 
trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là 
đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư Hiền tỷ, con dao đồ tế 
giết bò sắc bén là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ. Với Thánh trí 
tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, 
nội triền phược. 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung 
mãn bảy giác chi này, vị Ty-kheo với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí; 
chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế 
nảo là bảy? Ở đây, chư Hiền tỷ, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, 
y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; 
tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ 
giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Chư Hiền tỷ, bảy giác chi này, do tu tập, 
làm cho sung mãn, Tỷ-kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau 
khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với thượng trí 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Tỷ-kheo nỉ 
ấy với lời giáo giới, liền cho giải tán: -- Chư Hiền tỷ, hãy đi 
về, giờ đã đến rồi. 

Rồi các Tỷ-kheo ni Ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Nandaka, thân phía hữu hướng vê Tôn giả, rồi đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn 
nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang đứng một bên: -- Này các 
Tỷ-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi. 

Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các 
Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không bao lâu, gọi các vị Tỷ-kheo và nói: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 449 





-= Này các Tỷ-kheo, ví như vào ngày Bồ-tát, ngày mười 
bốn, quần chúng không có nghi ngờ hay nghi hoặc răng mặt 
trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn vì khi ấy mặt trăng 
chưa tròn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dầu cho các Tỷ-kheo- 
ni ấy hoan hý với bài thuyết pháp của Nandaka, nhưng tâm 
trí của họ chưa được thỏa mãn. 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Nandaka: 

-- Vậy này Nandaka, ngày mai, Ông sẽ giáo giới cho 
các Tỷ-kheo-nI ây với bài giáo giới. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Nandaka vâng đáp Thế Tôn. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổồi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi (Xá-vệ) đề khát thực. 
Sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau buôi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, tự thân một mình đi đến Rajarama. 
Các vị Tỷ-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Nandaka từ xa đi lại; sau 
khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa chân. 
Tôn giả Nandaka ngồi trên chỗ đã soạn sẵn; sau khi ngồi, 
liền rửa chân. Các vị Tỷ-kheo-ni ấy đảnh lễ Tôn giả Nandaka 
rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ- 
kheo-ni ấy đang ngồi một bên: 

-- Các Hiền tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu 
hỏi. Ở đây, những ai biết hãy trả lời: "Tôi biết". Những ai 
không biết, hãy trả lời "Tôi không biết". Nếu ai có nghi ngờ 
hay do dự, ở đây, ta cần được hỏi như sau: "Thưa Tôn Ø1ả, SỰ 
việc này là thế nào? " Ý nghĩa việc này là gì?" 

-- Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hý và 
thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì rằng Tôn giả đã mời 
chúng con (hỏI)! 


450 1460. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





-- Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Mắt là 
thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Các Hiển tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là thường 
hay vô thường?... Mũi là thường hay vô thường?... Lưỡi là 
thường hay vô thường?.. Thân là thường hay vô thường?... Y 
là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, với chánh 
trí tuệ răng: "Sáu nội xứ này là vô thường". 

-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Săc là thường hay 
vô thường? 


-- Thưa Tôn giả, vô thường 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 451 





-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng là 
thường hay vô thường?... Hương là thường hay vô thường?... 
VỊ là thường hay vô thường?... Xúc là thường hay vô 
thường?... Pháp là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái nảy là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, với chánh 
trí tuệ răng: "Sáu ngoại xứ này là vô thường". 

-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Chư Hiên tỷ, các Hiên tỷ nghĩ thê nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 


452 1460. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái nảy là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. 

-- Này các Hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Tỷ thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Thân thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Ý thức là thường hay vô thường? 

-- Thưa Tôn giả, vô thường. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Thưa Tôn giả, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, với chánh 
trí tuệ răng: "Sáu thức thân này là vô thường". 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy; 
dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu 
sự biến hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; ánh 
sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư Hiền tỷ, nếu có ai 
nói rằng: "Ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 453 





thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến 
hoại; ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ảnh 
sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hằng không chịu 
sự biến hoại": chư Hiền tỷ, nói như vậy là có nói chân chánh 
không? 


-- Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
ngọn đẻn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, chịu sự 
biến hoại; bắc cũng là vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa 
cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến ánh 
sáng, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại! 


-- Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! Nếu có ai nói như 
sau: "Sáu ngoại xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại 
xứ này, tôi có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, 
không chịu sự biến hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói 
một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
do duyên cái này, cái này cảm thọ như thế này, như thế này 
khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thăng, có lõi 
cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô 
thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự 
biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có 
người nói như sau: "Có cây lớn đứng thẳng có lõi cây này, 
với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, 
chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, 
nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, 


454 l1Ạ60. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





thường hằng, không chịu biến hoại"; này các Hiền tỷ, người 
ây có nói một cách chân chánh không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
cây to lớn đứng thăng có lõi cây này, có rễ vô thường, chịu 
sự biến hoại, có thân cây vô thường: chịu sự biến hoại, có 
cành lá vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến bóng 
mát, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại! 


-- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai nói như 
sau: "Sáu nội xứ nảy là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ 
này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; cảm 
thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự 
biến hoại"; này các Hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh 
không? 


-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, 
do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế này, như thế này 
khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các 
cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


-- Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như 
vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ 
tử. Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tế giết bò thiện 
xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt con bò với con 
dao sắc bén của người đồ tế giết bò, mà không hư hại phần 
thịt ở trong, không hư hại phần đa ngoài, rồi với con dao sắc 
bén của người đồ tế giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi 
dây thịt phía trong; dây gân phía trong, dây khớp xương phía 
trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi dột da 
ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy rồi nói: 
"Con bò này đã được dính liền với da này như trước"; này 
các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? 


t† 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 455 





-- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dầu cho, thưa 
Tôn giả, người đồ tế giết bò thiện xảo ấy hay người đệ tử sau 
khi giết con bò... lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy 
lại có thể nói như sau: "Con bò này đã được dính liền với da 
nảy như trước", con bò này đã bị lột ra khỏi đa ấy. 


-- Ta làm ví dụ này, này các Hiền tỷ, là để nêu rõ ý 
nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: Chư Hiền tỷ, thịt ở trong 
là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư Hiền tỷ, da ở ngoài là 
đồng nghĩa với sáu ngoại xứ, Chư Hiền tỷ, dây thịt phía 
trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là 
đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư Hiền tỷ, con dao đô tế 
giết bò sắc bén là đồng nghĩa với Thánh trí tuệ. Với Thánh trí 
tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, 
nội triền phược. 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung 
mãn bảy giác chi này, vị Ty-kheo với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình chứng trI ngay trong hiện tại với thượng trí; 
chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế 
nảo là bảy? Ở đây, chư Hiền tỷ, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, 
y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; 
tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ 
giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Chư Hiền tỷ, bảy giác chỉ này, do tu tập, 
làm cho sung mãn, Tỷ-kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau 
khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với thượng trí 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ g1ả1 thoát. 

Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Tỷ-kheo nỉ 
ấy với lời giáo giới, liền cho giải tán: -- Chư Hiền tỷ, hãy đi 
về, giờ đã đến rồi. 


456 1460. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda sufta) 





Rồi các Tỷ-kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả, rồi đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn 
nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang đứng một bên: -- Này các 
Tỷ-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi. 

Thế Tôn, sau khi các Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không bao lâu, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói: 


-- Này các Tý-kheo, ví như vào ngày Bồ- tắt, ngày rằm, 
quần chúng không có nghi ngờ hay phân vần rằng mặt trăng 
là không tròn hay mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt trăng đã 
tròn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni ấy hoan hỷ 
với bài thuyết pháp của Tôn giả Nandaka, và tâm tư của họ 
được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, trong năm trăm Tỷ-kheo- 
ni ấy, Tỷ-kheo-ni cuối cùng chứng được Dự lưu, không còn 
bị đọa lạc, và chắc chắn đạt đến chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la 
(Cularàhulovàda suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
lâm) tại tịnh xá ông Anathapindika. 

Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư 
niệm sau đây: "Đã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải 
thoát cho Rahula. Vậy Ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa 
trong sự đoạn tận các lậu hoặc”. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi đi 
khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất 
thực trở về, Thế Tôn cho gọi Tôn giả Rahula và nói: 


-- Này Rahula, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến 
Andhavana đề nghỉ ban ngày. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lẫy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư Thiên đi theo Thế Tôn và 
nghĩ răng: "Hôm nay, Thê Tôn sẽ huân luyện cho Tôn giả 
Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc". 


Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andhavana và ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rahula đảnh 
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Rahula đang ngồi một bên: 


458 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hâầu-la (Cùlaràhulovàda sutfa) 





-- Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường 
hay vô thường? 

-- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Bạch Thế Tôn, là khô. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

Này Rahula. Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô 
thường?... Nhãn thức là thường hay vô thường?... Nhãn xúc 
là thường hay vô thường?... ? Do duyên nhãn xúc này, được 
khởi lên thọ, tưởng, hành, thức; các pháp được khởi lên ây là 
thường hay vô thường? 

-- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Bạch Thế Tôn, là khổ. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi?" 

-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

-- Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô 
thường? ... Mũi là thường hay vô thường?... Lưỡi là thường 
hay vô thường?... Thân là thường hay vô thường... Y là 
thường hay vô thường?... Pháp là thường hay vô thường?... Y 
thức là thường hay vô thường?... Y xúc là thường hay vô 
thường?... Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 459 





hành, thức; các pháp được khởi lên ấy là thường hay vô 
thường? 

-- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

-- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Bạch Thế Tôn, là khổ. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


-- Này Rahula, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yềm 
ly con mắt, yêm ly các sắc, yêm ly nhãn thức, yêm ly nhãn 
xúc, do duyên nhãn xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, 
thức. Vị ây yêm ly pháp được khởi lên â ấy. Vị ấy yêm ly tai, 
yếm ly các tiếng... yêm ly mũi, yêm ly các hương... yêm ly các 
Nưệt ở êm ly lưỡi, yêm ly các vỊ.. . yêm ly thân, yêm ly các 

.. yêm ly ý, yêm ly các pháp, yêm ly ý thức, yêm ly ý xúc. 
Do duyên ý ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. VỊ 
ấy yếm ly các pháp được khởi lên ấy. Do yêm ly, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự 
hiểu biết: "Ta đã được giải thoát ". Và vị ấy biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này 
được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và đối với hàng ngàn chư 
Thiên ấy, được khởi lên pháp nhãn ly trần, vô cấu: "Phàm cái 
gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận". 


148. Kinh Sáu sáu 
(Chachakka sutt) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm) tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 

- "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thể Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

(Tóm lược) 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Sáu nội xứ cần phải được biết. Sáu ngoại Xứ cần phải 
được biết. Sáu thức thân cần phải được biết. Sáu xúc thân 
cần phải được biết. Sáu thọ thân cần phải được biết. Sáu ái 
thân cần phải được biết. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 4ú1 





(Liệt kê) 

Khi được nói đến: "Sáu nội xứ cần phải được biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến: "Sáu nội xứ cần phải 
được biết ", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây 
là sáu sáu thứ nhất. 


Khi được nói đến: "Sáu ngoại xứ cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương 
xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến: "Sáu ngoại Xứ 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ hai. 


Khi được nói đến: "Sáu thức thân cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do 
duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý 
thức. Khi được nói đến: "Sáu thức thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu 
thứ ba. 


Khi được nói đến: "Sáu xúc thân cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do 
duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do 
duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do 
duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 


462 146. Kinh Sáu sáu (Chachakka suffa) 





này là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Khi được nói đến: 
"Sáu xúc thân cần phải được biết", chính do duyên này được 
nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 


Khi được nói đến: "Sáu thọ thân cần phải được biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và do duyên các xúc, 
khởi lên thân thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc 
là thọ. Khi được nói đến: "Sáu thọ thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu 
thứ năm. 


Khi được nói đến: "Sáu ái thân cần phải được biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do 
duyên các hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do 
duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và do 
duyên các xúc, khởi lên thân thức... Do duyên ý và do duyên 
các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến: 
"Sáu ái thân cần phải được biết", chính do duyên này được 
nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 463 





(Giảng về vô ngã) 

Nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh 
và sự diệt của mắt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: 
"Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: 
"Mắt là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt 
là vô ngã. 

Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng 
sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do 
vậy, nếu ai nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn 
thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và BIỆI ở nơi tôi". Do 
vậy, nếu ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn 
thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thây. Vì răng sự 
sanh và sự diệt của thọ đã được thây, nên phải đưa đên kêt 


464 146. Kinh Sáu sáu (Chachakka suffa) 





luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: 
"Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là 
vô ngã, thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự 
sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải đưa đến kết 
luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: 
"Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là 
vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Tai là tự ngã"...; nếu có ai nói rằng: 
""Mũi là tự ngã"...: nếu có ai nói rằng: "Lưỡi là tự ngã"... 
nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"...; nếu có ai nói răng: "Ý 
là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". 
Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy, ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy, là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và Ni ở nơi tôi". Do 
vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai 
nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự 
sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì răng sự sanh và 
sự diệt của ý thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: 
"Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Ý 
thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô 
ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 465 





Nếu có ai nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì 
răng sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết. luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nêu có 
ai nói rằng: "Ý xúc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc 
là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vị rằng sự 
sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên đưa phải đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai 
nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, 
ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô 
ngã, thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự 
sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải đưa đến kết 
luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là 
vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, 
thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 

(Nguôn gốc và đoạn diệt thân kiến) 


Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự 
tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Ai quán các sắc... Ai 
quán nhãn thức... AI quản nhãn xúc... AI quán thọ... A1 quán 
ái... AI quán tai... AI quán mũi... AI quán lưỡi... Ai quán 
thân... AI quán ý... AI quán các pháp... AI quán ý thức... AI 
quán ý xúc... AI quán ái: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


466 146. Kinh Sáu sáu (Chachakka suffa) 





Nhưng này các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến sự 
đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt: ""Cái này không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã 
của tôi". Ai quán sắc... Ai quán nhãn thức... Ai quán nhãn 
xúc... AI quán thọ... A1 quản ái... AI quán tai... A1 quán mũi... 
AI quán lưỡi... A1 quán thân... AI quán ý... AI quán các pháp... 
AI quán ý thức... AI quán ý xúc... AI quán thọ... AI quán ái: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 

(Ba độc tùy miên) 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, 
khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. 
VỊ ẫy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước; 
tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ, 
mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; 
sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ 
bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
Vị ngọt, sự nguy Ì hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấ Ấy; vô minh 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các Tý-kheo, vị ấy chính do 
không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhỏ lên vô minh 
tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, 
không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người châm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tý-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức... Này các Tỷ-kheo, do duyên mũi và do 
duyên các hương, khởi lên tỷ thức... Này các Tỷ-kheo, do 
duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Này các 
Ty-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức... Này các Ty-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 467 





khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ. Vị ây 
do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước; 
tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ 
mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; 
sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ 
bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy Ì hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấ Ấy; vô minh 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các Tý-kheo, vị ấy chính do 
không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô minh 
tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, 
không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


(Đoạn tận ba độc) 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, 
khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 
VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái 
trước; tham tùy miên của vị ây không tùy tăng. VỊ ấy cảm 
xúc khổ thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập 
ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Vị ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập 
khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
cảm thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này 
các Tỷ-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tủy miên đối với 
lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên 
vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc thọ, đoạn tận vô 
minh, làm cho minh khởi lên, có thê ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. 


468 146. Kinh Sáu sáu (Chachakka suffa) 





Này các Tý-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức... Này các Tỷ-kheo, do duyên mũi và do 
duyên các hương, khởi lên tỷ thức... Này các Tỷ-kheo, do 
duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Này các 
Ty-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức... Này các Ty-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, 
khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
cảm xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị 
ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước; 
tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khô 
thọ mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi 
vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. VỊ ấy 
cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ 
ấy; vô minh tủy miễn của vị ấy không tùy tăng. Này các Tỷ- 
kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, 
do tây trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên vô minh 
tùy miên đối với bất khổ bát lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm 
cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm 
dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. 


(Giải thoát) 

Này các Tý-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yêm ly nhãn thức; yêm ly nhãn 
xúc, yêm. ly thọ, yêm ly ái. Vị ấy yêm ly tai, yêm ly các 
tiếng...; ; yêm ly mũi, yêm ly các hương...; yêm ly lưỡi, yêm ly 
các vị...; yêm ly thân, yêm ly các xúc...; yêm ly ý, yêm ly các 
pháp; yêm ly ý thức, yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. 
Trong sự giải thoát là sự hiệu biệt: "Ta đã được giải thoát”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 469 





Và vị ẫy tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được 
nói lên, tâm của sáu mươi Tý-kheo ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


149. Đại kinh Sáu xứ 
(Mahasalayataniha suttd) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại tịnh xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”, 
- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thể Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


Này các Tyý-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu Xứ. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
Sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, không biết, không thây như chơn 
mắt; không biết, không thấy như chơn các sắc; không biết, 
không thấy như chơn nhãn thức; không biết, không thấy như 
chơn nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bắt lạc thọ; không biết, không thấy như chơn 
cảm thọ â ấy, vị ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bất khổ bắt 
lạc thọ, vị ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. 

Khi vị ẫy trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến tích trữ trong tương lai. 
Và áI của vị ây đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 471 





sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái ẫy được tăng trưởng; những 
thân ưu não tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; 
những thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khổ não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 


Này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn 
tai...; này các Tý-kheo, không thấy và không biết như chơn 
mũi...; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn 
lưỡi...; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn 
thân...: này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn 
ý; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn ý 
thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn ý 
xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất 
khô bắt lạc thọ; không thấy và không biết như chơn cảm thọ 
ấy, vị ây ái trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ, ... vị ẫy cảm thọ 
thân khổ và tâm khổ. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, thấy và 
biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy 
và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên 
lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như 
chơn cảm thọ Ấy; vị ấy không ái trước đối với con mất, 
không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn 
thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ; vị ấy 
không ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ẫy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến tàn diệt trong tương lai. 
Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, 
tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ẫy được đoạn tận; những 


472 149. Đại kinh Sảu xứ (Mahàsalàyatfamika sutfq) 





thân ưu não của vị ẫy được đoạn tận; những tâm ưu não được 
đoạn tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm 
nhiệt não được đoạn tận; những thân khô não được đoạn tận; 
những tâm khổ não được đoạn tận; vị ẫy cảm thọ thân lạc và 
tâm lạc. 


Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư 
duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tỉnh 
tấn gì như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tinh tắn. Niệm 
gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như 
chơn của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ 
nghiệp, sinh mạng của vị ây được thanh tịnh tốt đẹp. Và 
Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung 
mãn cho vị ấy. Do sự tu tập Thánh đạo Tám ngành này như 
vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn; bốn 
chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; bốn 
như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm căn 
cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi 
đến tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chi cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ấy, hai pháp này được 
chuyên vận song hành: Chỉ và Quán. Với thượng trí, vị ây 
liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với 
thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với 
thượng trí. Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cần phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những 
pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí ? Cần phải trả lời là năm thủ uấn, tức là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức 
thủ uân. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với 
thượng trí. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 473 





Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn 
tận với thượng trí ? Vô minh và hữu ái, những pháp này cân 
phải đoạn tận với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập 
với thượng trí ? Chỉ và Quán, những pháp này cân phải tu tập 
với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí ? Minh và giải thoát, những pháp 
này cân phải chứng ngộ với thượng trí. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn tai...; này các 
Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi...; này các Tỷ-kheo, thấy 
và biết như chơn lưỡi...; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như 
chơn thân...; này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn ý; này 
các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn các pháp; này các Tỷ- 
kheo, thấy và biết như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khô thọ, bắt khổ bắt lạc thọ; thấy và biết như chơn cảm thọ 
ấy, nên vị ấy không ái trước đối với ý, không ái trước đối với 
các pháp, không ái trước đối với ý thức, không ái trước đối 
với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay 
bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy... 
tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm 
lạc. Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư 
duy gì như chơn của vị ấy... hoạt mạng của vị ấy đi đến 
thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập Thánh đạo 
Tám ngành này như vậy...Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí ? Minh và 
giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda 
(Nagaravindeyya sutffq) 


Như vây tôi nghe. 


Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, 
cùng với Đại chúng Tyỷ-kheo và đi đên một làng Bà-la-môn 
của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. 


Các Bả-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như 
sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakka 
(Thích-ca), đang du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với 
Đại chúng Tý-kheo và đã đến một làng Bà-la-môn của dân 
chúng Kosala tên là Nagaravinda. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và 
Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài 
đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ trong sạch. Lành thay, nếu được yết kiến một A- 
la-hán như vậy!" 


Rồi các vị Bả-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, một số người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo đón 
hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên; một số người 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 475 





chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một SỐ 
người. nói lên tên họ trước Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên; 
một số người im lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
những Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đang ngôi một bên: 


Này Gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các Ông 
như sau: "Này Gia chủ, hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường?" Được hỏi 
vậy, này các Gia chủ, các du sĩ ngoại đạo ây cân được trả lời 
như sau: "Những Sa-môn, Bả-la-môn nảo, đối với các sắc do 
mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội 
tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý 
nghiệp khi thăng băng, khi không thăng bằng. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc 
do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, 
nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý 
nghiệp khi thăng băng, khi không thăng bằng, nhưng chúng 
tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng 
tôi. Do vậy, các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây không đáng 
được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường." 


Những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với các tiếng do 
tai nhận thức..., đối với các hương do mũi nhận thức..., đối 
với các vị do lưỡi nhận thức..., đối với các xúc do thân nhận 
thức..., đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, 
không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành 
thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi 
không thăng bằng, các Sa-môn, Bảà-la-môn ấy không đáng 
được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì cớ sao? 
Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, 
không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi 


476 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sufta) 





không thăng bằng; nhưng chúng tôi không thấy các vị Ấy hơn 
sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường". Được hỏi như vậy, này các Gia chủ, các Ông 
cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 


Nhưng này các Gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: "Này các Gia chủ, hạng Sa-môn, Bà-la-môn 
nào đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường?" Khi 
được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông cần phải trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Những Sa-môn, Bả-la-môn 
nảo, đối với các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, 
nội tâm tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp 
được thăng bằng. Các Sa-môn, Bà-la-môn như vậy đáng 
được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? 
Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, 
không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch tịnh, sở hành 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi 
không thăng bằng: nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở 
hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường." 


Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với các tiếng do tai 
nhận thức..., đối với các hương do mũi nhận thức..., đối với 
các vị do lưỡi nhận thức..., đối với các xúc do thân nhận 
thức..., đối với các pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly sỉ, 
nội tâm tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp 
được thăng bằng, những Sa-môn, Bà-la-môn ây đáng được 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng 
tôi đôi với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly 
sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 477 





thăng bằng, nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành 
thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cũng đường." 
Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả lời như 
vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ấy. 


Này các Gia chủ, nhưng nếu du sĩ ngoại đạo â ấy hỏi các 
Ông như sau: "Do căn cứ gì về các Tôn giả ấy, do truyền 
thống gì, các vị nói về các Tôn giả ấy như sau: Chắc chắn 
các Tôn giả ấy là ly tham, hay đang đi trên con đường điều 
phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục 
sân, hay ly si, hay đang đi trên con đường điều phục si?" Khi 
được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả lời các du sĩ 
ngoại đạo ây như sau: "Các Tôn giả ây sông tại các trú xứ xa 
văng trong các khu rừng nhàn tịnh. Nhưng tại các chỗ như 
vậy, không có các sắc do mắt nhận thức đề họ có thê thấy, và 
sau khi thấy, có lòng thích thú; nhưng tại các chỗ như vậy, 
không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thê nghe, và sau 
khi nghe, có lòng thích thú; nhưng tại các chỗ như vậy, 
không có hương do mũi nhận thức, để họ có thể ngửi và sau 
khi ngửi, có lòng thích thú; nhưng tại các chỗ ấy như vậy, 
không có các vị do lưỡi nhận thức, để họ có thể nếm, và sau 
khi nêm, có lòng thích thú; nhưng tại các chỗ như vậy, không 
có các xúc do thân nhận thức, để họ có thể cảm giác, và sau 
khi cảm giác, có lòng thích thú. Chư Hiền giả, do căn cứ này, 
do những truyền thống này, mà chúng tôi nói về các Tôn giả 
ấy như sau: "Thật vậy, chư Tôn giả ấy ly tham hay đang đi 
trên con đường nhiếp phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên 
con đường nhiếp phục sân, hay ly si, hay đang đi trên con 
đường nhiếp phục sỉ". Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, 
các Ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


478 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sufta) 





Khi nghe nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Nagaravinda nói với Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và nay 
chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y 
chúng Tỷ-kheo Tăng, mong Tôn giả Gotama nhận chúng con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn 
đời quy ngưỡng. 


151. Kinh Khất thực thanh tịnh 
(Pindapadtaparisuddli sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). 


Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một 
bên: 

-- Này SarIputfa, các căn của Ông rẤt sáng suỐt, sắc đa 
của Ông thanh tịnh trong sáng. Này Sariputta, Ông nay đang 
phần lớn an trú với loại an trú nào? 


-- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với Không 
trú. 

-- Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay đang 
phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. Này Sariputta, 
sự an trú của bậc Đại nhân tức là không tánh. Do vậy, này 
Sariputta, nếu Tỷ-kheo ước mong rằng: "Mong rằng tôi nay 
phần lớn an trú với sự an trú không tánh", thời này Sariputta, 
Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Trên con đường ta đã 
đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên 
con đường từ làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ ấy, đối với 
các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân 
si, hay hận tâm không?" 


480 151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta) 





Này Sariputta, nêu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết rằng: "Trên 
con đường ta đã đi vào làng đề khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất 
thực và trên con đường từ làng ta đi khát thực trở về, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay 
hận tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận 
các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu Tỷ-kheo 
trong khi suy tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, không có 
khởi lên nơi dục, tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputta, 
Tỷ-kheo ấy phải an trú với hý và hân hoan ngày đêm tu học 
trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: 
"Trên con đường ta đã ổi..., ta đi khất thực trở về, đối với 
các tiếng do tai nhận thức,... đối với các hương do mũi nhận 
thức,... đối với cácvị do lưỡi nhận thức,... đối với các xúc do 
thân nhận thức,... đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên dục, tham, sân, sĩ hay hận tâm không?" 


Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết 
như sau: “Trên con đường ta đã đi..., ta đi khất thực trở về, 
đối với các tiếng do tai nhận thức,... đối với các hương do mũi 
nhận thức,... đối với các vị do lưỡi nhận thức,... đối với các 
xúc đo thân nhận thức.... đối với các pháp do ý nhận thức, có 
khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si, hay hận tâm", thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện 
pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau: "Trên con đường ta đã ổi..., ta đi khất thực 
trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức,... đối với các hương 
do mũi nhận thức,... đối với các vị do lưỡi nhận thức,... đối với 
các xúc do thân nhận thức,... đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận tâm", thời 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 481 





này Sariputta, Tý-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: 
"Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng chưa? Này Sariputta, 
nếu Tỷ-kheo, trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa 
đoạn tận năm dục trưởng dưỡng", thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tỉnh tấn đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. 
Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được 
biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng", thời 
này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


'Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: 
"Ta đã đoạn tận năm triển cái chưa?" Nếu, này Sariputta, trong 
khi suy tư, Tỷ-kheo được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
triền cái”, thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tỉnh tấn đoạn tận 
năm triển cái. Nhưng nêu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triền cái ", thời này 
Sariputta, Tý-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm 
tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: "Ta có 
liễu tri năm thủ uân chưa?" Này Sariputta, nếu trong khi suy 
tư, Tỷ-kheo được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ 
uân", thời này Sariputta, Tỷ-kheo â ấy cần phải tỉnh tấn liễu tri 
năm thủ uân. Nhưng nêu, này Sariputfa, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ uân", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: 
"Ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa?" Này Sariputta, nếu trong khi 
suy tư, Tỷ-kheo được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tý-kheo cần phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ. 


482 151. Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta) 





Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ-kheo được biết 
như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm xứ ", thời này Sariputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: "Ta đã 
tu tập bốn chánh cần chưa? "... "Ta đã tu tập bốn như ý túc 
chưa?"... "Fa đã tu tập năm căn chưa?”"... "Ta đã tu tập năm 
lực chưa?"... "Ta đã tu tập bảy giác chi chưa?"... Lại nữa, này 
Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: "Ta đã tu tập 
Thánh đạo Tám ngành chưa?" Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, 
trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh 
đạo Tám ngành", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn tu tập Thánh đạo Tám ngành. Nhưng nếu, này 
Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: "Ta 
đã tu tập Thánh đạo Tám ngành", thời này Sariputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư: "Ta đã tu 
tập Chỉ và Quán chưa? " Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta chưa tu tập Chỉ và Quán ", thời 
này Sariputta, Tý-kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập Chỉ và Quán. 
Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi suy tư được 
biết như sau: "Ta đã tu tập Chỉ và Quán ", thời này Sariputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như sau: 
"Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? " Nếu Tỷ-kheo, 
này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: "Ta chưa 
chứng ngộ minh và giải thoát”, thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ấy cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. Nhưng nếu, 
này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư được biết như sau: 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 483 





"“Fa đã chứng ngộ minh và giải thoát ", thời này SarIputta, 
Tỷ-kheo ây cân phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong 
thời quá khứ đã làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả 
những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách 
suy tư, suy tư như vậy. Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nảo trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực được 
thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy. Và này Sariputta, 
những Sa-môn, Bà-la-môn nào trong thời hiện tại, làm cho 
khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã làm cho khất 
thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy. Vậy 
này Sariputta, các Ông cần phải học tập như sau: "Sau khi suy 
tư, suy tư, chúng ta sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh". 
Này Sariputta, các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


152. Kinh Căn tu tập 
(ITmdriyabhavana sutfq) 


Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. 


Rồi thanh niên Bả-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngồi 
một bên: 


-- Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về căn tu 
tập cho các đệ tử không? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya có thuyết 
vê căn tu tập cho các đệ tử. 


-- Nhưng này Uttara, Bà-la-môn Pasariya thuyết về căn 
tu tập cho các đệ tử như thê nào? 


-- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy sắc với 
mắt, không nên nghe tiêng với tai. Như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, Bả-la-môn Pasariya thuyêt căn tu tập cho các đệ tử. 


-- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói của Bà- 
la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn tu tập, người 
điếc sẽ là người có căn tu tập. Này Uttara, người mù không 
thấy sắc với mắt, người điếc không nghe tiếng với tai. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 485 





Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara đệ tử 
của Pasariya ngôi im lặng, hô thẹn, thụt vai, mặt cúi gâm 
xuông, trâm ngâm, không nói năng gì. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hỗ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm xuống, trầm 
ngâm, không nói năng gì, liền gọi Tôn giả Ananda và nói: 


-- Này Ananda, Bả-la-môn Pasariya thuyết cho các đệ 
tử căn tu tập một cách khác; nhưng trong giới luật các bậc 
Thánh, vô thượng căn tu tập khác như vậy. 


-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời ! Bạch Thiện Thệ, 
nay đã đên thời đê Thê Tôn thuyết vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh. Sau khi nghe Thê Tôn, các vị Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 

-- Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


-- Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh? Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, mắt 
thấy sắc, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và 
bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bất khả ý này khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên 
nơi ta. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này 
là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên, dầu cho 
cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất 
cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, 
như một người có mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay 
sau khi nhắm mắt, lại mở mắt ra; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 


486 152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhovanà sufta) 





như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái 

gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, (tất cả) 
đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Trong giới luật bậc 

Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối 

với các sắc do mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo tai nghe tiếng khởi lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy 
tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái 
này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an tịnh, 
cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi 
lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều 
đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một 
người lực sĩ có thể búng tay một cách dễ dàng; cũng vậy, 
như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ 
dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý và 
bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tỒn tại. 
Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô 
thượng căn tu tập đối với các tiếng do tai nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo do mũi ngửi hương khởi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị 
ây tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả này khởi lên nơi ta. Cái này 
khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an tịnh, cái 
này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là 
khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt 
(trong vị ấy) và xả tồn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen hơi 
chúc xuống: cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự đễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả 
ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 487 





(trong vị ấy), và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các 
hương do mũi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo lưỡi nếm vị khởi lên khả 
ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ 
tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi 
lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này 
khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an tĩnh, cái 
này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là 
khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt 
(trong vị ấy) và xả tôn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ 
có thể nhồ ra một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu 
lưỡi; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, 
như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất 
khả ý hay khả ý và bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị 
ấy) và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, 
như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các vị do lưỡi 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo thân cảm xúc khởi lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy 
tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái 
này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an tịnh, 
cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi 
lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn 
diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, ví như một 
người có thể co duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co 
lại cánh tay duỗi ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 
như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái 
gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, (tất cả) 
đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong giới luật bậc 


488 152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhovanà sufta) 





Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối 
với các xúc do thân nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, ý nhận thức các pháp 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý 
này khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. 
Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an 
tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì 
khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều 
đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tỐn tại. Này Ananda, như một 
người cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu bằng sắt 
đun nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi rất chậm 
nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau, cũng vậy, như vậy 
là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất 
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong 
giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đối với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh. 

Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu học? Ở 
đây, này Ananda, Tỷ-kheo mắt thấy sắc khởi lên khả ý, khởi 
lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vì rằng có khả ý 
khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý và bất khả ý khởi 
lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Sau khi tai nghe tiếng..., 
mũi ngửi hương..., lưỡi nêm vị..., thân cảm xúc..., sau khi ý 
nhận thức pháp, vị ấy khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi 
lên khả ý và bất khả ý. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả 
ý khởi lên, có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm 
quý, ghét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu học. 


Trung Bộ Kinh — Tập 3 489 





Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn được tu 
tập? Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ-kheo 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả 
ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi an trú với 
tưởng không yêm ly đối với (sự vật) yêm ly”, thời ở đây, vị 
âầy an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ây khởi lên ước 
muốn: "Mong răng tôi an trú với tưởng yếm ly đối VỚI (SỰ 
vật) không yêm ly", thời ở đây, vị ây an trú với tưởng yêm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muôn; "Mong rằng tôi an trú với 
tưởng không yêm ly đối với (sự vật) yêm ly và (sự vật) 
không yêm ly", thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yêm 
ly. Nếu vị ây khởi lên ước muôn: "Mong răng tôi an trú với 
tưởng yếm ly đối với (sự vật) không yêm ly và (sự vật) yếm 
ly", thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yêm ly. Nếu vị ây khởi 
lên ước muôn: "Mong rằng, tôi sau khi từ bỏ cả hai yêm ly 
và không yếm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở 
đây, vị ấy an trú xả, chánh niệm. tỉnh giác. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe tiếng.... 
mũi ngửi hương..., lưỡi nếm vị..., thân cảm xúc..., ý nhận 
thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên bắt khả ý, 
khởi lên khả ý và bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tôi an trú với tưởng không yêm ly đối VỚI (sự 
vật) yêm ly”, thời ở đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. 
Nếu vị ây khởi lên ước muốn: "Mong răng ta an trú với 
tưởng yêm ly đối với (sự vật) không yêm ly", thời ở đây, vị 
ầy an trú với tưởng yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muôn: 
"Mong rằng tôi an trú với tưởng không yêm ly đối VỚI (SỰ 
vật) yêm ly và (sự vật) không yêm ly”, thời ở đây, vị ây sông 
an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tôi an trú với tưởng yêm ly đối với (sự vật) 
không yêm ly và (sự vật) yêm ly", thời ở đây, vị ấy an trú với 
tưởng yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng, tôi 


490 152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhovanà sufta) 





sau khi từ bỏ cả hai yêm ly và không yêm ly, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác", thời ở đây, vị ây an trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. 

Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn được tu 
tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng căn tu 
tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo lộ của bậc hữu 
học, đã giảng bậc Thánh, các căn được tu tập. Này Ananda, 
những gì một bậc Đạo sư phải làm, vì lòng từ mân, mưu cầu 
hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các 
Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ 
trống. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có 
hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của Ta cho các 
Ông. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


MỤC LỤC 


101. Kinh Devadaha (Devadaha suff4) ......................- -- -- 555 5+5 << ss+ 5 
102. Kinh Năm và Ba (Pancaffaya suff4) ..................... ...- ---‹ + 29 
103. Kinh Nghĩ như thế nào? (Ki/i sw4)..................--------5--: 41 
104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma suff@).................... ...- -- «5 5<<<<<+ 48 
105. Kinh Thiện tỉnh (Sunakkhaffd suff4) .................... .----- -«<+<+ 58 
106. Kinh Bắt động lợi ích (4nenjasappàya sua) ................-- 70 


107. Kinh Ganaka Mogsallàna (Ganakamoggallàna suft4) .... 1 
108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta) ....S4 


109. Đại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama su114) .................... 95 
110. Tiêu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama suff4).................. 102 
111. Kinh Bất đoạn (4nuipada suff4).............---52-525255s+sscca 108 
112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana suff4)................. 114 
113. Kinh Chân nhân (S47?purisa suff4) .........................- ---- -- <<: 125 
114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Seviabba-asevitabba 

Š]i 000771 40 16605 6u se dy0t0ai0v910u8/ud00a9 xe Eitihikosue2ugsa 82006 dkudfdeSise iokotE 135 
115. Kinh Đa giới (Bahudhàfuka suffq) ......................... ---- --<5- 154 
116. Kinh Thôn tiến ƒÍSiGTlf SHỈ H) toosiio ta 0 hua14b6a 03140 36p 163 
117. Đại kinh Bốn mươi (ÄMahàcattàrìsaka suff4).................. 168 
118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quản niệm hơi thở) 
H0 BUHIISNTISSHHTQ))ifiessuAiiohuelo6erbabfogaokkkdvinuli di0iAetxisdiadbee 178 
119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagafàsafi suff4) .................. 190 
120. Kinh Hành sanh (Sankhàru0apaffi suff4) .................... ----- 205 
121. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata suf4)................----- 52-5: 210 
122. Kinh Đại không (Mahàsunnafa suffq)..................... .. -- --«-- 216 
123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (4cchariya- 

GD DHH]NGHTHNG.SHH trao 016ttsyAtbsssacsalfNeaslaadftkibis 227 
124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkulq suff4) ......................--- 5< 5<<s<5+ 2o 
125. Kinh Điều ngự địa (Dantabhùmi suff4).................-----5- 240 
126. Kinh Phù-di (ma S11fÍ4) ......................... 5-5555 <+<<*+<<+2 254 
127. Kinh A-na-luật (4nuruddha suff4) ......................... .--- -- 555: 262 
128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa suff4) .................... ...- 271 


129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandifa suf4) ...................--5--525¿ 284 


130. Kinh Thiên sứ (Devadùf4 suff4) ....................... .--- 5-5 «+ <+sss5+ 304 


131. Kinh Nhất dạ hiền giả (8haddekaratta sufta) ................ 316 
132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (4nandabhaddekaratta sutta) 
c090149161101006106460454111240-410444LaAs09a4sM0640003614013644g 00 sg24ás,H4 320 
133. Kinh Đại Ca-chiên-điên Nhất dạ hiền giả 
(Mahàkaccànabhaddekaraffd SIÍÍ4)................... .. «5< s55 ss>++sss++ 328 
134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả 
(Lomasakangiyabhaddekardffq sUfÍ).................. ...- --«<+s«<<+s++++ 340 
135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakanmnavibhanga suffa) 
 ớớaaớAớớớớớAớớnớợãẽxaốẽaẽna An. Cốc 347 


136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (Mahàkamnavibhanga) ...... 353 
137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyafanavibhanga suff4)....... 364 
138. Kinh Tông thuyêt và Biệt thuyêt (Uddesavibhanga suffa) 


d60i090ulbaSiuấtsded fBiffisdidkeodbdvgiiChdfu6iovay fui,GTAAaifuukPuJNE dudi eavdtdco/Eo 373 
139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga suff4)............ 384 
140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga suffA)..................... 395 
141. Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga suff4).......... 408 


142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinavibhanga sua) 414 
143. Kinh Giáo giới Câp Cô Độc (4nathapindikovada sufta)422 


144. Kinh Giáo giới Channa (Channovàda suff4)................. 431 
145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (Punnovàda suff4)................ 436 
146. Kinh Giáo giới Nandaka (Nandakovàda suff4) .............. 441 
147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta) .457 
148. Kinh Sáu sáu (Chachakk@ SMfÍđ) ...................... ..- 5-5555 <s s53 460 
149. Đại kinh Sáu xứ (Mahàsalàyatfanikq suff4)..................-- 470 
150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Wagaravindeyya suft4) 

d0 bà bu Š 2A6 đc 15Kksel2ÐDÍ áp, LIEttbiig9 s82 46 osetid2440x1zg.BØ2A6bikoscbcii0sl46rE 474 
151. Kinh Khắt thực thanh tịnh (Pindapàfapàrisuddhi suita)479 
152. Kinh Căn tu tập (Tmdriyabhàvanà suff4).................. .... ----- 484 


ca Si „) 


